NGUYÊN VĂN KHANG (Chủ biên) - ĐỖ ÁNH 


_ °v | 
TỪ ĐIỂN: 
DANH NHÂN THÊ GIỚI 


PHẦN KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ KỸ THUẬT 
(Dùng cho nhà trường) 


NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC - NĂM 2003 


LỜI NÓI ĐẦU 


Toàn bộ nên văn mình nhân loại đêu có sự đóng góp không nhỏ của trí 
tuệ các danh nhân, từ thế hệ này đến thế hệ khác, kể từ bốn, năm trăm năm 
trước Công nguyên đến nay. 

Nội dung sách giáo khoa trong các trường học nói chung, từ phổ thông 
cho đến cao đẳng và đại học, tùy từng môn, cũng đêu được biên soạn dựa 
trên các thành tựu đó của các nhà bác học. - 

Để làm nên các sáng tạo từ nhỏ đến lớn, từ các phát minh đến các tác 
phẩm, các danh nhân trước hết phải học hành cật lực ở trường học, ở thực 
tiễn. Không ít người còn phải trải qua một tuổi thơ vô cùng khó khăn, đầy 
thử thách: họ hoặc côi cút, hoặc gia cảnh quá nghèo khổ, cùng cực. Một số 
còn gặp phải các nghịch cảnh không dễ dàng gì vượt qua được. 

Tuy thế, họ đêu giống nhau ở chỗ: cùng có một nghị lực phi thường, một ý 
chí sắt đá và một năng lực học tập, làm việc siêu phàm. Họ không chỉ huy 
động của cải, sức lực của bản thân đã đành, mà còn lôi kéo cả vợ, chông 
cùng con cái vào sự nghiệp sáng tạo từ hết phát minh này đến tác phẩm. 
kia... để cuối cùng nhằm cống hiến cho nhân loại những công trình vô giá, 
những kiệt tác để đời. 

''Từ điển danh nhân thế giới"' không chỉ đơn thuần giới thiệu thân thế, 
sự nghiệp của các con người phi thường ấy mà còn cố gắng khai thác tính 
muôn màu, muôn vẻ của các tấm gương sống ấy, trong đời thường cũng như 
trong sự nghiệp, nhằm giúp tuổi trẻ noi gương, học tập. 

"Từ điển danh nhân thế giới" rất cân cho các giáo viên khi giảng dạy 
các kiến thức có liên quan đến tác giả của các phát mình và tác phẩm đó. 
Chắc chắn điều đó không chỉ làm cho giờ học thêm lôi cuốn, hấp dẫn, mà 
còn làm cho học sinh hiểu sâu, nhớ lâu và biết đâu chẳng gieo vào mơ ước 
học sinh của mình những hạt giống để sau này có thể nảy mâm và đâm hoa, 
kết trái khi họ trở thành các chủ nhân của đất nước. 


MỤC LỤC 


Lời nói đầu 

Á 

ABEN (NIELS HENRICH ABEL) 

AĐE (CLÉMENT ADER) 

AMPE (ANDRÉ - MARIE AMPERE) 
ANHXTANH (ALBERT ANHXTANH) 
ARIXTÔT (ARISTOTE) 

ACSIMET (ARCHIMÈDE) 

AVOGADRÔ (AMDEO DE AVOGADRO) 


B 


BACLÂU (PETER BARLOW) 

BE JOHNN LOGIE BAIRD) 

BECNA (CLAUDE BERNARD) 
BECTƠLÔ (MARCELLIN BERTHELOT) 
DÒNG HỌ BECNULI (BERNOULLI) 

BO (NIELS BOHR) 

BÔI (ROBERT BOYLE) 

BRÔGLI - Anh (MAURICE BROGLIE) 
BRÔGLI- Em (LOUIS VICTOR BROGLIE) 
BRAIƠ (LOUIS BRAILLE) 

BREM (ALFRED BREHM) 

BRUNÔ (GIORDANO BRUNO) 
BUTLÊRÔP (ALEXANDRE BOUTLEROV) 


C 


CANMET (ALBERT LÉON CALMETTE) 
CACNÔ (SADI CARNOT) 


Trang 


¬ \*© ~¬)" ©ƠŒ t2 


16 


18 
19 
21 
23 
24 
27 
28 
30 
31 
32 
33 
35 
36 


39 
41 


261 


CA VENĐIX (HENRI CAVENDISH) 
CÔLÔNG (CRIXTÔPHƠ COLUMB) 
CÔPECNIC (NICOLAS COPERNIUS) 
CÔSI (AUGUSTIN CAUCHY) 


CÔVALEPXCAIA (SOFIA VASSILIEVNA KOVALEVSKAIA) 


CULÔNG (SACLƠ DE COULOMB) 
CUÔCSATÔP(GOR COURSATOV) 

CRIC VÀ OATSƠN (CRICK VÀ WATSON) 
CRUC (WILLIAM CROOKES) 


Đ 


ĐACUYN (SACLƠ DARWIN) 
ĐIÊDEN(RUDOLF DIESEL) 

ĐÊCAC (RENÉ ĐÊCAC) 

ĐA LĂM BE (JEAN LE ROND D' ALEMBERT) 
ĐANTƠN (JOHN DALTON) 


E 
ÊĐIXƠN (THOMAS EDISON) 
F 


FARAĐÂY (MICHAEL FARADAY) 
FRĂNGKLANH (BENJAMIN FRANKLIN) 
FLÊMINH (ALEXANDER FLEMING) 
FECMA (PIERE SIMON DE FERMAT) 
FECMI (ENRICO FERMI) 

FO (HENRI FORD) 

FRỚT (SIGMUND FREUD) 

FUCÔ (LÉON FOUCAULT) 

FURIÊ (JOSEPH FOURIER) 


G 


GALILÊ (GALILEO GALILEI) 
GALOA (ÉVARISTE GALOIS) 
GANVANI (LUIGI GALVANI) 


262 


42 
43 
45 
47 
49 
50 
52 
54 
5T 


38 
60 
62 
64 
65 


G7 


70 
72 
73 
74 
76 
77 
79 
8l 
§2 


85 
§7 
88 


GAOSƠ (KARL GAUSS) 

GHÊT (BILL GATES) 

GÂY LUYTXĂC (JOSEPH GAY - LUSSAC) 
GIĂCCA (JOSEPH - MARIE JACQUARD) 
GIENNƠ (EDWARD JENNER) 

GUPKIN (AVAN GOUVSKIN) 
GUYTENBEC (JOHANN GUTENBERG) 


H 


HACVÂẦY (WILLIAM HARVEY) 

HÂUKINH (STEPHEN HAWKING) 
HECSEN (WILLIAM, CAROLINE, FREDERIC HERSCHEL) 
HECZ (HEINRICH HERTZ) 

HEMHÔN (HERMANN VON HELMHOLTZ) 
HENMÔNG (JEAN BAPTISTE HELMONT) 
HIPÔCRAT (HIPPOCRATES) 

HUCKƠ (ROBERT HOOKE) 

HƯUMASƠN (MILTON HUMASON) 
HUYGHEN (CHRISTIAN HUYGENS) 
HƠPBUN(EDWINHUBBLE ` 


I 

IVANÔPXKI (D.IIVANOVSKI) 
J 

JN OAMES JOULE) 

K 


KÊPLE (JOHANNES KEPLER) 
KÔCH (ROBERT KOCH) 


L 

LAMAC (JEAN BAPTISTE LAMARK) 
LANĐAO (LEV LANDAU) 
LAPLAXƠ (PIERRE LAPLACE) 
LAVOADIÊ (ANTOINE LAVOISIER) 


89 
91 
93 
94 
96 
98 
100 


102 
104 
106 
108 
109 
110 
112 
114 
115 
116 
117 


120 
123 


125 
127 


129 
130 
132 
133 


263 


LENSTÂYNƠ (KARL LANDSTEINER) 136 


LEPNIT (GOTTERIED LEIBNIZ) 138 
LINNÊ (CARL VON LINNÉ) 139 
LÔBASEPXKI (NIKOLAI IVANOVITCH LOBATCHEVSKI) 141 
LƠVENHUC (LEEUWENHOEK) 143 
LÔMÔNÔXÔP (MIKHAIL LOMONOSSOV) 144 
LUYMIE (LOUIS LUMIÈRE) | 147 
M : 

MACÔNI (GUGLIELMO MARCONI) 150 
MAGIÊLĂNG (FERDINAND MAGELLAN) 152 
MARIÔT (EDME MARIOTTE) 154 
MĂCXOEN (!AMES CLERK MAXWELL) 155 
MENĐÊLÊEP (DIMITRI MENDELEIEV) 159 
MENĐEN (IOHANN MENDEL) 161 
METNHICÔP (ILIA ILITCH METCHNIKOV) 163 
MOOC GAN (THOMAS HUNT MOOCGAN) 165 
N 

NIUTƠN (ISAAC NEWTON) 167 
NÔBEN (ALFRED NOBEL) _ 169 
NÔTRAĐAMUT (MICHAEL NOTRADAMUS) 171 
O : 
OAT AMES WATT) 174 
ÔM (GEORG OHM) 176 
ÔPENHAIMƠ (ROBERT OPPENHEIMER) 178 
ƠCLIT (EUCLIDE) 180 
ƠLE (LEONHARD EULER) I8I 
ƠXTÊT (HANS CHRISTIAN OERSTED) 183 
` . 

PAPANH (DENIS PAPIN) 185 


264 


PAPLÔP (IVAN PETROVITCH PAVLOV) 
PAXCAN (BLAISE PASCAL) 

PAXTƠ (LOUIS PASTEUR) 

PÔLÔ (MARCO POLO) 

PERANH Cha (JEAN BAPTISTE PERRIN) 
PERANH Con (FRANCIS PERRIN) 
PLĂNG (MAX PLANCK) 

PLATÔN (PLATON) 

PRIXLÂY (JOSEPH PRIESTLEY) 
PTÔLÊMÊ (CLAUDE PTOLÉMÉE) 
PYTAGO (PYTHAGORE) 


Q 
QUYRI (MARIE CURIE) 
PIE QUYRI (PIERRE CURIE) 


R 

ANH EM NHÀ RAITƠ (WRIGHT) 
RƠDOPHO (ERNEST RUTHERFORD) 
RƠNGHEN (WILHELM ROENTGEN) 
RUTXEN (BERTRAND RUSSELL) 


S 

SICOOCXKI (IGOR SIKORSKY) 

SRƠĐINGƠ (ELWIN SCHROEDINGER) 
SƠVAITDÊ (ALBERT SCHWEITZER) 
SPANLANZANI (LAZZARO SPALLANZAND 
STÊPHENSƠN (GEORGE STEPHENSON) 


T 

TÏMIRIADEP (CLIMENT TIMIRIAZEV) 
- NGUYỄN BÁ TĨNH (TUỆ TĨNH) 
TÔMSƠN (WILLIAM THOMSON) 


186 
189 
191 
194 


- 196 
-_197 


198 
200 
202 
204 
206 


208 
210 


212 
214 
217 
219 


222 
224 
225 
227 
229 


231 
233 
235 


265 


TORIXENLI (EVANGELISTA TORRICELL]) 237 


LÊ HỮU TRÁC (HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG) 239 
TÔN THẤT TÙNG 241 
U 

UÂCMÂN (SELMAN WAKSMAN) 243 
V 

VANH XI (LÉONARD DE VINC]) 245 
VECNƠ ŒULES VERNE) 247 
LƯƠNG THẾ VINH 249 
VÔNTA (ALESSANDRO VOLTA) 252 
X 

XIÔNCÔPXKI (KONSTANTINE TSIONKOVSKI) 254 
XPINÔZA (BARUCH SPINOZA) 257 
Y 

YECSANH (ALEXANDRE YERSIN) 259 


266 


Ñ 


ABEN (NIELS HENRICH ABEL) 
(1802 - 1829) 
NHÀ TOÁN HỌC NGƯỜI NA UY 


L CUỘC ĐỜI 


Ông sinh ngày 5/8/1802 tại đảo Finnoy, Na Uy. 

Ngay từ khi 16 tuổi, Aben đã có khả năng tự 
nghiên cứu các tác phẩm của những bậc thày về 
toán học như Niutơn, Ơle, Lagrănggiơ. 

Ông mồ côi cha khi mới 18 tuổi và đã phải đi dạy 
học để có tiền nuôi sống gia đình trong cảnh túng 
bấn. 

Khi 19 tuổi, ông đã nghiên cứu các công trình 
của Gaoxơ về số học và sau đó đi sâu vào phương 
trình đại số bậc 5. 

Năm 23 tuổi, ông sang Đức và Pháp tiếp tục nghiên cứu và đã lập gia đình. Có 
rất nhiều công trình toán học của ông hồi đó chưa được sự quan tâm đúng mực của 
các đại gia như Lơgiăngđrơ, Côsi. 





Ông mất ngày 6/4/1829 khi mới có 27 tuổi. Sau khi ông mất, người ta mới 
thông báo là ông được nhận chức giáo sư toán ở Đại học Beclin và năm 1930 ông 
được tặng Giải toán học lớn của Viện Hàn lâm Khoa học Pháp. 

I. SỰ NGHIỆP 

Ông đã có nhiều cống hiến quan trọng đối với sự phát triển của toán học: 

- Đã chứng minh rằng phương trình đại số tổng quát bậc n > 5 không thể giải 
. được bằng căn thức. 


- Đã sáng lập ra lí thuyết các hàm số elliptic. 

- Đã có nhiều đóng góp về lí thuyết chuỗi. 

- Đã nghiên cứu tích phân của các hàm số đại số không có nguyên hàm là hàm 
sơ cấp và dẫn đến các hàm siêu việt mới, một công trình mà sau này Hecmit°) 
đánh giá là một công trình lớn về giải tích toán học đã nêu đề tài cho các thế hệ 
đến 500 năm sau. - 


AĐE (CLÉMENT ADER) 


(1841 - 1925) | 
CHA ĐỀ CỦA NGÀNH HÀNG KHÔNG 


IL. CUỘC ĐỜI 


Ông sinh tại Muret, vùng thượng lưu sông Garon . 
nước Pháp. Tốt nghiệp kĩ sư cầu đường, là nghề có 
địa vị lúc bấy giờ, nhưng ông không ham thích nghề 
này mà mơ mộng không chỉ bằng lòng với tàu thuỷ - ” 
bơi dưới nước, xe cộ chạy trên.bộ mà còn phải có 
máy bay bay trên không. 

Để thử nghiệm chế tạo ra máy bay, cần phải có 
nhiều tiền. Do đó, sắn tay nghề vững vàng, ông đã 
chế tạo nhiều loại dụng cụ điện "hái ra tiền"thờiấy 
như: máy ghi âm, máy điện thoại, máy tăng âm cho 
các rạp hát. Nhờ thế ông giàu có rất nhanh. 





H. SỰ NGHIỆP 

Khi có một gia sản đồ sộ rồi, ông mới bắt đầu đi sâu vào sự nghiệp mà ông ưa 
thích. Ông đã dùng hết tâm trí, thời giờ và tiền bạc vào hàng trăm thí nghiệm cực 
kì tốn kém để cuối cùng chế tạo được một mô hình máy bay đầu tiên có thể cất 
cánh rời khỏi mặt đất và bay trên không. 


®) Hecmit (Charles Hermite, 1822-1901): người đầu tiên để cập đến phép giải phương trình đại số 
bậc 5 và có nhiều công trình về không gian vectơ. 


6 


Thế rồi ngày 14/10/1897 việc gì đến sẽ đến. Tại cao nguyên Salory gần 
Vecxay, một sự kiện đánh dấu sự ra đời của ngành hàng không đã xảy ra: Chiếc 
.máy bay đầu tiên chạy bằng động cơ hơi nước do ông chế tạo đã cất cánh và bay | 

được 300m. 

Với phát minh cực kì quan trọng này, ông đã biến được ước mơ suốt đời của 
mình thành sử thật và được lịch sử ngành hàng không ghi công trạng của ông như 
người đã khai sinh ra ngành hàng không thế giới. Ông mất tại Tuludơ năm 1925 
trong sự tôn vinh và tri ân của nước Pháp và nhân loại vì đã có công phát minh ra 
một phương tiện giao thông kì diệu và sau đó rất phát triển. 


AMPE (ANDRÉ MARIE AMPÈRE) 


(1775 - 1836) 
NHÀ VẬT LÍ, NHÀ TOÁN HỌC VÏ ĐẠI NGƯỜI PHÁP 


I. CUỘC ĐỜI 


Ampe sinh ngày 20/01/1775 trong một gia đình 
buôn tơ lụa khá giả ở thành phố Lyon nước Pháp. Cha 
Ampe muốn con trai mình sau này sẽ kế nghiệp 
quản lí tài sản của gia đình, nhưng Ampe không 
quan tâm tới việc buôn bán và cũng không có ý định 
nối nghiệp cha. Ngay từ nhỏ, Ampe rất say mê học 
toán. Cậu thường tự học nhiều hơn là đi đến trường. .. 
Mẹ của Ampe mua cho cậu rất nhiều đồ chơi thú vị 
nhưng suốt ngày cậu bé chỉ mải mê làm toán với 
những viên sỏi. 





Ampe rất ham đọc sách. Năm lên 4 tuổi, cậu đã tự 
học để đọc và viết được tiếng Pháp một cách thông thạo. Lên 8 tuổi, cậu bắt đầu 
đọc những trang sách đầu tiên của bộ "Bách khoa toàn thư” cùng tất cả số sách 
có trong nhà. Điều đặc biệt là đọc đến đâu, cậu nhớ kĩ đến đó, không quên hoặc bỏ 
sót một chỉ tiết nào dù là nhỏ nhất. 


Ampe cũng đã tự học thành công tiếng Latinh để có thể đọc được sách của 
nhiều nhà toán học các nước nổi tiếng lúc đó. Cậu còn trang bị cho mình một vốn 
kiến thức về tự nhiên rất phong phú và đa dạng. 

Năm 1793, cha của Ampe đột ngột qua đời. Gia đình Ampe sa sút nghiêm 
trọng. Tuy sống thiếu thốn và khó khăn nhưng "cậu bé 18 tuổi" vẫn kiên trì nghiên 
cứu toán học. Những công trình đầu tiên của Ampe thuộc lĩnh vực toán xác suất 
được công bố vào năm 1802. Tài năng của Ampe bắt đầu được giới khoa học chú ý. 

Năm 1799, Ampe lập gia đình. Vợ ông là cô Julie Caron. Gia đình Ampe lâm 
vào hoàn cảnh túng thiếu. Ông phải đi dạy học tư ở bên ngoài. 

Vượt qua nhiều khó khăn và thử thách trong cuộc sống, cuối cùng Ampe trở 
thành một nhà toán học nổi tiếng. Các công trình của ông sau này đều được ứng 
dụng rộng rãi trong thực tế, phục vụ cho đời sống con người. 

Ampe qua đời vào ngày 10 tháng 7 năm 1836 tại Macxây, hưởng thọ 61 tuổi. 


H. SỰ NGHIỆP 


Năm 1801, Ampe dạy vật lí tại trường trung học lớn ở Buôcgơ. Ba năm sau, ông 
được mời dạy học tại Trường Đại học Bách khoa và đến năm 1814, ông chính thức 
trở thành viện sĩ của Viện Hàn lâm Khoa học. Là một nhà toán học, nhưng Ampe 
là một trong những người đã xây dựng và đóng góp nhiều cho ngành khoa học về 
các hiện tượng điện từ mà ông gọi tên là: "Điện động lực học". Tên gọi này sau 
đó được chính thức công nhận. 

Năm 1820, nhà vật lí người Đan Mạch Ơxtet (Hans Christian Oersted) đã khám 
phá ra rằng: dòng điện trong dây dẫn có thể làm chuyển động một cái kim la bàn ở 
gần. Cùng thời gian đó, Ampe tìm ra được một định luật toán học liên quan tới 
cường độ dòng điện và độ mạnh của từ trường mà nó tạo ra. Ngày nay, định luật 
này thường được gọi là định luật Ampe. 


Đây cũng là một phát minh quan trọng nhất về điện từ. Áp dụng định luật này, 
Ampe đã chế tạo ra nhiều dụng cụ đo cường độ dòng điện và điện áp. Tên của lẻ 
được dùng để đặt tên cho đơn vị cường độ dòng điện. 


Năm 1823, Ampe hợp tác với nhà khoa học Aragô sáng chế ra nam châm điện. 
Đây cũng chính là nguồn gốc của nhiều phát minh sau này: nam châm điện, điện 
tín, máy phát điện, động cơ điện. 

Ampe có nhiều công lao đối với điện học như Niutơn đối với cơ học. Các nhà 


bác học cùng thời khâm phục tài năng của Ampe và trìu mến gọi ông là "“Niufơn 
của điện học". 


Ngoài khoa học, Ampe còn nghiên cứu triết học. Người ta biết đến ông không 
chỉ như một nhà toán học nổi tiếng mà còn là một nhà hiển triết. Vào những năm 
cuối đời, tuy đã già yếu, nhưng Ampe vẫn gắng sức hoàn thành một công trình 
khoa học đồ sộ. Đó là tác phẩm: "Luận về triết học của khoa học". Cuốn sách còn 
đang soạn đở thì Ampe đột ngột qua đời, để lại dư âm tiếc nuối cho toàn nhân loại. 

Những thành công rực rỡ trong nghiên cứu khoa học đã đưa tên tuổi Ampe 
lên vị trí những nhà toán học hàng đầu của thế giới, trước đây cũng như hiện 
nay và mãi mãi về sau. 


ANHXTANH (ALBERT EINSTEIN) 


(1879 - 1855) 
NHÀ VẬT LÍ MĨ, GỐC ĐỨC, CHA ĐỀ CỦA VẬT LÍ 
HIỆN ĐẠI VÀ THUYẾT TƯƠNG ĐỐI 


L CUỘC ĐỜI 


Ông sinh năm 1879 trong một căn phòng nhỏ của 
một hiệu tạp hoá ở thành phố Ulm nước Đức, mất năm 
1955 ở Princeton nước Mĩ. Khi còn học tiểu học và trung 
học ở Munich, ông không hề tỏ ra xuất sắc. Trái lại ông 
nhút nhát, chậm chạp, diễn đạt cực kì khó khăn. Ông tối “” 
dạ tới mức thày giáo phải bực bội, còn cha mẹ ông thì thất 
vọng sợ rằng ông không có được trí não bình thường. b 

Nhưng từ năm 1896, sau khi vào học Học viện Bách 
khoa Zurich, ông tỏ ra khả quan hơn, đặc biệt ông ham 
thích đọc các phát minh và bài viết của các nhà bác học lỗi 
lạc thời ấy như : Hemhôn, Macxoen... bằng nguyên bản. 





Sau khi tốt nghiệp đại học, ông kiếm việc làm ở Thuy Sĩ trong một cơ quan cấp 
bằng sáng chế. Nhờ rỗi rãi, ông có điều kiện đều đặn đọc các tạp chí khoa bọc và 
suy nghĩ về các vấn đề lớn do vật lí hiện đại đặt ra. 

Mặc dù từ năm 1905, ông đã công bố trên tạp chí khoa học Đức "Annalen der 
Physik" 5 công trình lớn nhưng đều không được khoa học đương thời chấp nhận. 


9 


Vì thế, năm 1905 khi giảng dạy tại Đại học Tổng hợp Zurich, ông phải rất khó 
khăn mới được phong học vị giáo sư. - 

Sau đó ông được mời dạy tại Đại học Tổng hợp Praha từ năm 1911 đến 1912. 
Tiếp đó, ông trở lại Beclin nhận chức giáo sư ở viện Vinhem (Kaiser Wilhelm). 
Đến khi Hitle lên cầm quyền, mặc dù ông vẫn được nhiều nước mời thỉnh giảng, 
ông vẫn quyết định rời nước Đức năm 1933. Lúc đầu, ông tị nạn ở Pari, rồi ở Bỉ, 
trước khi nhận chức giáo sư chính thức ở “Học viện nghiên cứu cao cấp” ở 
Princeton nước Mĩ. Ở đây có điều kiện hơn, ông miệt mài xây dựng một học 
thuyết thống nhất để mong được khoa học chấp nhận, nhưng chưa bao giờ ông 
thành công thực sự. Ông được trao giải thưởng Nôben về vật lí từ năm 1921 nhưng 
lại về công lao trong nghiên cứu hiệu ứng quang điện, chứ không phải về thuyết 
tương đối còn đang tranh cãi do ông đề xướng. 


II. SỰ NGHIỆP 


Sự nghiệp của ông bất đầu từ khi ông cho xuất bản 5 bài báo, công bố 5 công 
trình lớn về mặt vật lí lí thuyết của ông. 

1. Công trình đầu tiên là luận văn khoa học của ông ở Đại học Tổng hợp Zunich. 

2. Công trình thứ hai là phát triển lí thuyết vật lí lượng tử trên cơ sở các ý tưởng 
của nhà vật lí Mac Plăng về sự tồn tại của năng lượng lượng tử ở dạng hạt. Ông tự 
đánh giá công trình này "rất cách mạng" vào thời điểm khoa học lúc bấy giờ. 

3. Công trình thứ ba là xây dựng lí thuyết về chuyển động Brao bằng các phép 
tính về xác xuất. 

4. Công trình thứ tư về thuyết tương đối hẹp, một trong các khám phá vĩ đại 
nhất của vật lí hiện đại ở đầu thế kỉ trước. Bằng cách xét lại các khái niệm không 
gian và thời gian trong vật lí học, ông đã chứng minh rằng: có thể giải quyết sự 
không tương thích về bề ngoài giữa điện động lực học của Macxoen và thuyết 
tương đối do Galilê đề xướng. 

5. Công trình thứ năm là hệ quả của lí thuyết trên nhưng ông xác định được 
công thức nổi tiếng: 

E=mc”, tức xác định được sự tương đương giữa khối lượng và năng lượng. 

Tuy các công trình trên không phải là ai cũng hiểu được cả, nhưng ông vẫn 
được các nhà vật lí nổi tiếng đương thời nể trọng, đặc biệt là các tên tuổi thời đó 
như: Plăng, Loren, Minkôpxkti... 


10 


Ông còn nổi tiếng về những quan niệm và hành vi rất độc đáo và đây tính nhân 
văn. Ông khinh rẻ những cái mà người đời thường mơ ước như : danh vọng, của 
cải, quyền lực. Ông thường chia sẻ với vợ rằng ông chỉ thích tìm hạnh phúc trong 
sự làm việc, chơi vĩ cầm và thả thuyền. Tính ông cực kì thoải mái và giản dị. Đi 
đâu ông cũng chỉ bận quần áo cũ, nhàu nát và ít khi đội mũ. Ông thích trật tự 
trong tư đuy nhưng tự do trong đời sống. Ông thường hằnh động chỉ theo hai quy 
tắc : quy tắc thứ nhất là không có quy tắc nào cả; quy tắc thứ hai là sống tự do theo 
ý mình. Có lẽ do các thói quen đó mà ông đã khám phá ra các tư tưởng độc đáo, 
hoàn toàn chưa có ai phát hiện ra trước đó. 


ARIXTÔT (ARISTOTE) 
(381 - 322 TÊN) 
NHÀ TƯ TƯỞNG, NHÀ KHOA HỌC LỚN NHẤT CỦA MỌI THỜI ĐẠI 


IL. CUỘC ĐỜI 


Arixtôt sinh ra ở Xtagi xứ 'Traxtơ vào năm 
384 TCN. 


Cha ông - Nicômac là ngự y của vua Amintat xứ 
Maxeđoan ở phía bắc Hy Lạp. Nicômac thuộc dòng 
họ có nghề làm thuốc gia truyền mà ông tổ có thể 
chính là Hypôcrat. Arixtôt lớn lên dưới thời vua 
Amintat và là bạn của hoàng tử Philip. 

Ngay từ lúc còn nhỏ tuổi, Arixtôt đã được chứng 
. kiến các hoạt động của người cha chữa trị cho các 
bệnh nhân trong vùng từ các loài thuốc lấy từ thảo 
mộc. Nhờ thế mà chàng trai sớm quan tâm đến thiên 
nhiên, sinh học và môn giải phẫu để khảo cứu cấu tạo bên trong của cơ thể sinh vật. 





Trong quá trình tìm hiểu học hỏi đó, ông sớm tỏ ra có biệt tài quan sát, khám 
phá, một năng lực rất cần thiết cho công việc sau này của ông. 

Nhưng chẳng may, bố mẹ ông mất sớm. Ông không đủ điều kiện để theo đuổi 
nghề y như truyền thống củả gia đình, mà phải theo hướng khác. Chưa đầy .17 tuổi, 


11 


ông đã phải xa gia đình đến Aten thủ đô của Hy Lạp để vào học ở trường của 
Platôn, nhà triết học nổi tiếng thời đó. 

Trường của Platôn gọi là Acađêmi, đã có truyền thống 20 năm trước khi Arixtôt 
đến học. Ở đấy, học sinh vừa được trau dồi kiến thức vừa được tự do suy nghĩ. Tên 
trường, Acađêmi có nghĩa là Viện Hàn lâm hay Học viện, nơi nghiên cứu nặng về 
tư duy, lí luận hơn là các vấn đề thực tế. Ở đấy người ta ít tổ chức lên lớp, không 
coi trọng các môn thực hành như: lí, hoá, kĩ thuật - cũng chẳng mấy quan tâm tới 
quan sát, thí nghiệm, thực nghiệm. Platôn khuyến khích học sinh của mình đoạn 
tuyệt với thực tại hàng ngày, thoát li khỏi những điều tai nghe mắt thấy để trí óc 
được tư do bay bổng tìm tồi tri thức mới với lòng sùng tín rất cao. 

Sau khi học xong ở Acađêm!, Arixtôt được giữ lại làm thày giáo và ở Acađêmi 
tới 20 năm. Mãi đến khi Platôn mất, người cháu là Xpơxip lên thay, chủ trương 
theo thuyết của Pitago, tuyệt đối hoá toán học, cho rằng con số có thể giải thích 
được mọi cái của cả thế giới. Không chấp nhận được lí thuyết đó, Arixtôt quyết 
định rời Acađêmi tiến hành những chuyến viễn du để tìm tòi khảo cứu. 

Vào khoảng năm 343 TCN, ông được vời làm vương sư cho Hoàng tử và sau 
này Hoàng tử đã trở thành Alexanđrơ đại đế. Alexandrơ chăm chỉ học hành nhưng 
không thích các môn triết học do Arixtôt dạy mà thích võ bị, chiến thuật và chinh 
phục thế giới hơn. Alexanđrơ đã chinh phục được quá nửa thế giới được người Hy 
Lạp biết đến bấy giờ. : 

Năm 334 TCN, Alexanđrơ đại đế băng hà. Arixtôt mất một người học trò đồng 
thời còn là một người bạn lớn. Dân chúng ở Aten bắt đầu nổi dậy chống chính 
quyền Maxêđoan và Arixtôt (quê ở Maxêđoan) cũng là một trong các mục tiêu của 
sự chống đối ấy. Để tránh nguy hiểm, ông rời về Canxit, một hòn đảo kín đáo trên 
biển Êgiê. Năm sau (322 TCN) Arixtôt, một trong những nhà tư tưởng lớn nhất 
của mọi thời đại, lâm bệnh và qua đời. 


II. SỰ NGHIỆP 

Trong thời gian ở trường Acađêmi, Arixtôt viết rất nhiều công trình dưới dạng 
đối thoại, nhưng rất tiếc chỉ còn giữ được rất ít đến ngày nay. 

Arixtôt tự hỏi tại sao các vật thể lại chuyển động. Tại sao tinh tú lại xuất hiện 
trên bầu trời khi màn đêm buông xuống? Trong tác phẩm "Bầu trời", ông cho 
rằng mọi vật đều do 4 yếu tố tạo thành, đó là : đất, không khí, nước, lửa và cho 
rằng mỗi thứ đều có cách chuyển động riêng theo một hướng nào đó. Ông cho 


12 


rằng tinh tú và các thiên thể hình như chuyển động theo cách xoay vòng khác với 
chuyển động của bốn yếu tố trên. 

Cuộc đời Arixtôt có nhiều lần di chuyển chỗ ở và các cuộc du khảo xa gần. 
Chính trong các chuyến dã ngoại đó đã giúp ông có các quan sát và nghiên cứu về 
thiên nhiên đặc biệt về cá và sò, ốc. Ông mồ xẻ chúng để mô tả và sắp xếp chúng 
thành từng thể loại. Trong khi các đồng nghiệp của ông chỉ nghiên cứu đối tượng 
theo kiểu "chọc gậy xuống nước" thì các mổ xẻ thực nghiệm, quan sát của ông đã 
mở đầu cho một phương pháp khoa học mới, khác với đương thời, còn duy trì cho 
đến ngày nay. 

Kết quả của các tìm tòi, nghiên cứu ấy của ông là sự ra đời của các tác phẩm 
nổi tiếng như: 

- Những bộ phận của động vật. 

- Lịch sử động vật. 

- Về sự sinh sản của động vật. 

- Luận lí học (gồm 6 quyển), vật lí học (gồm 8 quyền), vạn vật học. 

- Tam lí học gồm: Cảm giác và các vật cảm thụ được, trí nhớ và sự hồi tưởng, 
ngủ và thức, giấc mơ. 

- Đạo đức học, chính trị học, tu từ học, thi pháp... 

Ông đã mô tả được khoảng 500 loài động vật vào lúc ấy và sắp xếp chúng thành 
2 nhóm. Một nhóm gồm những động vật máu đỏ như: chim, cá, rắn, động vật có 
vú... mà ngày nay gọi là động vật có xương sống. Nhóm kia là những động vật 
không có máu như sứa, giun và côn trùng, sao biển... mà ngày nay gọi là động vật 
không xương sống. Thực ra nhóm này người ta biết cũng có máu nhưng hệ tuần 
hoàn của chúng hơi khác với hệ tuần hoàn của động vật có xương sống. 

Ở thời bấy giờ, những khán: phá của Arixtôt về thế giới sống là cực kì xuất sắc, 
đi trước nhân loại nhiều thế kỉ. Chẳng hạn, ông đã mô tả ống nhỏ nối tai trong với 
sau họng ở người. Sau này mãi năm 1550, nhà bác học Bactôlêmê (người Ý)ở 
'Tachiô mới phát hiện lại và đặt tên là vòi ơtasơ. 

Đặc biệt, các nghiên cứu về cá của ông cũng như những mô tả của ông về phôi 
sinh học đã được tiến hành chính xác và tỉ mỉ đến mức cho mãi tới thế kỉ XVII, tức 
2000 năm sau, mới phải sửa đổi một chút ít mà thôi. 

"Lịch sử động vật" coi như tác phẩm viết sớm nhất về loài vật. Trong đó ông 
có nhiều khám phá chính xác đến tuyệt vời như: 

- Khẳng định cá heo không phải là cá vì chúng biết hít thở không khí như người. 


13 


- Trong khi người đương thời cho linh cẩu là loài lưỡng tính thì ông chứng minh 
linh cẩu cũng có con đực và con cái như các loài có vú khác. 

- Ông phát hiện ra trong tổ ong mật chỉ có ong chúa biết đẻ. Các mô tả về đời 
sống bên trong tổ ong của ông mãi đến thế kỉ XII vẫn không biết thêm gì hơn. 

Tuy nhiên, tác phẩm "tiên phong" trên cũng không tách khỏi các hạn chế tất 
nhiên như: 

- Ông cho rằng một số động vật sinh ra từ bùn và nước. 

- Giới tính của đê được quyết định bởi chiều gió thổi lúc dê cái thụ thai. 

- Trí khôn con người là ở tim chứ không phải ở óc. 

Nói tóm lại, suốt cuộc đời, Arixtôt đã thực hiện nhiều đề tài khoa học, từ tính 
chất vật lí của sự chuyển động đến âm thanh do châu chấu cọ chân vào cánh phát ra. 
Arixtôt đã tập hợp, tích luỹ được một hệ thống kiến thức đồ sộ để giải thích được mọi 
hiện tượng và sự kiện đương thời. Kho tàng kiến thức ấy bao quát rộng rãi và vững 
chắc đến mức nó tồn tại qua hàng chục thế kỉ, giúp cho nhiều thế hệ các nhà bác học 
trên thế giới vận dụng và tiếp tục bổ sung, trong số ấy có Galilê, Niutơn, Đacuyn... 

Theo Đacuyn, tác giả thuyết tiến hoá thì " 
các chú học trò nhỏ". 


các nhà bác học so với Arixtôt, chỉ là 


ACSIMET (ARCHIMÈDE) 


(287 - 212 TUN) 
NHÀ BẮC HỌC DANH TIẾNG CỦA CỔ HY LẠP 


I. CUỘC ĐỜI 


Acsimet sinh ra ở Xyracuydơ thuộc Xixin, khi ấy 
nằm dưới sự thống trị của người Hy Lạp. Cha của ông, 
Phiđiat là một nhà thiên văn, kiêm nghiên cứu địa lí và 
thí nghiệm công nghệ chế tạo những loại máy mới. Ê 
Trong đó phát kiến nổi tiếng là chế tạo ra chân vịt cho 
máy bơm nước. - 

Acsimet đã từng tu nghiệp tại Alêchxandđri (Ai Cập) 
là một trung tâm văn hoá lớn lúc bấy giờ. Acsimet đã 





14 


đến học ở đền Mudêôn, một viện bảo tàng, đồng thời là viện hàn lâm quy tụ hầu 
hết các bộ óc uyên bác nhất lúc đó. Tại đây, ông được học với các thày Cônôngđơ 
Xamôt, Ơclit và kết thân với nhiều nhà toán học như Êratôxten. Bằng trí thông 
minh, óc sáng tạo và lòng ham hiểu biết, chỉ ít lâu sau Acsimet đã cho ra đời hàng 
loạt những phát minh lớn, nhỏ. Lịch sử ghi tên ông như một nhà toán học vĩ đại 
nhất của Hy Lạp cổ đại. : | 


H. SỰ NGHIỆP 


Có thể khẳng định Acsimet là một nhà bác học lớn của nhân loại, sự nghiệp 
khoa học của ông vô cùng đồ sộ. Theo lời kể của Plutac, nhà văn kiêm nhà sử học 
cổ Hy Lạp, Acsimet rất say mê toán học. Các công trình toán học của ông bao 
trùm khắp mọi lĩnh vực như: hình học, số học, đại số. Ông là người đầu tiên tìm ra 
công thức tính diện tích và thể tích hình lăng trụ, hình cầu. Acsimet cũng là người 
sáng chế ra đòn bẩy. Ông nhận thấy rằng, nếu sử dụng đòn bẩy thì người ta có thể 
nâng một vật có trọng lượng lớn bằng một lực nhỏ hơn nhiều. Cũng từ phát hiện 
này, Acsimet đã thốt lên một câu nói nổi tiếng :“Hấy cho tôi một điểm tựa, tôi có 
thể bẩy tung cả Trái Đất này lên". 

Acsimet còn là một Kĩ sư tài ba. Chính ông đã xây dựng đài thiên văn hay còn 
gọi là "Vòm cầu vũ trụ". Nhờ thế người ta có thể quan sát được sự chuyển động 
của Mặt Trời, Mặt Trăng và các hành tinh. 


Tương truyền khi đại quân La Mã do danh tướng Macxenluyxơ chỉ huy tiến 
đánh quê hương của Acsimet, ông đã dùng trí thông minh của mình để đánh lui 
quân giặc. Acsimei đã sử dụng gương đặt ở những vị trí đã định trước. Dưới ánh 
nắng chót chang của mùa hạ, tia sáng đi đến gương này lập tức phản xạ sang 
gương khác và có khả năng thiêu đốt những chiến thuyền của giặc. Quân La Mã 
nhanh chóng bị đánh bại. 

Nhấc đến sự nghiệp của Acsimet không thể không nhắc tới phát minh được 
nhiều người đời sau biết đến nhất của ông. Đó là những nguyên tắc thuỷ tĩnh học 
(Hydrostatique) mà ngày nay còn gọi là định luật Acsimet. 

Định luật đó gây ấn tượng nhờ một giai thoại về chính Acsimet: 

Một lần vua Hêrôn sai một người thợ kim hoàn làm cho mình một chiếc vương 
miện bằng vàng. Vì nghi ngờ người thợ có pha bạc vào trong vương miện, nhà vua 
nhờ Acsimet xem có cách gì biết được sự gian lận nói trên mà vẫn giữ nguyên chiếc 
vương miện kia. Acsimet lo lắng, ngày đêm suy nghĩ tìm cách giải bài toán hóc búa 
này. Lúc ăn, lúc đi, thậm chí cả lúc tắm ông cũng nghĩ đến nó. Một hôm, Acsimet 
vào nhà tắm mà trong đầu vẫn bị ám ảnh bởi chiếc vương miện. Khi thả mình vào 


15 


trong nước, ông chợt thấy rằng nếu cơ thể càng ngập trong nước thì mức nước sẽ 
càng dâng cao. Một ý nghĩ mới mẻ loé sáng trong đầu ông. Quên cả mặc quần áo, 
ông phấn khởi nhảy ra khỏi bồn tắm, chạy thẳng ra ngoài phố và mừng rỡ reo lên: 
"Eureka ! Eureka ! (Ơrêka !)" (có nghĩa là "Tôi tìm ra rồi ! Tôi tìm ra rồi !"). Sau đó, 
Acsimet đã thả chiếc vương miện vào nước và đánh dấu độ cao mực nước dâng lên. 
Tiếp theo, ông lấy một khối lượng vàng nguyên chất nặng bằng chiếc vương miện, 
đặt vào cùng bồn nước và kiểm tra xem mực nước sau này có bằng mực nước lúc đầu 
hay không. Acsimet đã tìm ra một lời giải thực sự khoa học giúp nhà vua. 

Acsimet đã phát minh ra một định luật mới. Đó là định luật về sức đẩy của một 
chất lỏng lên một vật nhúng vào chất đó. Về sau định luật này được ứng dụng rộng 
rãi trong cuộc sống của con người. : 


Không may đến năm 212 TCN, trong lúc say mê suy nghĩ về một bài toán học, 
Acsimet đã chết dưới lưỡi gươm của quân La Mã. 


Macxenluyxơ, tướng La Mã lúc bấy giờ cảm kích trước tài năng của Acsimet đã 
xây dựng một ngôi mộ trên đó cho vẽ rất nhiều hình tròn và hình lăng trụ để ghi 
nhớ công lao của ông. 


AVÔGAĐRÔ (AMEDEO DE AVÔGAĐRÔ) 
(I776 - 1856) 
NHÀ HOÁ HỌC VÀ VẬT LÍ NỔI TIẾNG NGƯỜI ITALIA 


IL. CUỘC ĐỜI 


Ông sinh năm 1776 và mất năm 1856 ở Turin 
nước Ý. Cha ông cho ông theo học luật ở Turi. 
Sau khi tốt nghiệp, ông được làm một chân thư kí 
ở cơ quan hành chính địa phương. Do tự học, ông 
tích luỹ được nhiều tri thức khoa học và trở thành 
nổi tiếng ở quê hương ông. Vì thế, ông được bổ 
nhiệm làm giáo sư vật lí ở Trường học Hoàng gia 
Vecxây năm 1809. Tới năm 1820, ông được phong 
giáo sư vật lí ở Trường Đại học Tổng hợp Turin. 
Sự nghiệp khoa học của ông khởi nguồn từ đây. 





l6 


II. SỰ NGHIỆP 


Hai năm sau khi định luật Gay Luytxăc về quá trình đẳng áp của chất khí ra 
đời, ông cho xuất bản một công trình của mình để phân tích và lí giải định luật này 
bằng thuyết động học chất khí trên cơ sở các thí nghiệm kiểm tra đầy đủ và hoàn 
chỉnh của ông. 

Đến năm 1811, ông nêu ra một giả thuyết nổi tiếng, theo đó, các thể tích bằng 
nhau của các chất khí khác nhau ở cùng một nhiệt độ, đều có số phân tử như nhau. 
Từ đó, ông suy ra khối lượng phân tử của các chất khí. Định luật thiết lập mối 
quan hệ tỉ lệ giữa tỉ trọng chất khí và khối lượng phân tử của chúng được mang tên 
ông, tức định luật Avôgađrô, một trong các định luật cơ sở của hoá học. 

Còn số Avôgađrô là số phân tử chứa trong một phân tử gam. Sau đó là số 
nguyên tử trong một nguyên tử gam, được kí hiệu là N. 

Mặc dù cực kì đơn giản, nhưng giả thuyết của Avôgađdrô ít được người đương 
thời tin tưởng. Nhiều nhà hoá học còn bác bỏ sự tôn tại của nguyên tử, nhiều người 
khác còn lẫn lộn giữa nguyên tử và phân tử. Ông đã đi trước thời đại của ông như 
một nhà tiên tri. 


17 


B 


BACLÂU (PETER BARLOW) 


(1776 - 1862) 
„ NHÀ VẬT LÍ VÀ TOÁN HỌC NGƯỜI ANH, 
CÓ NHIỀU PHÁT MINH VỀ TỪ HỌC 


IL. CUỘC ĐỜI 


Ông sinh năm 1776 ở Novich và mất năm 1862 
ở Vônvich. Ông học ở quê nhà. Sau khi tốt nghiệp 
đại học khoa tự nhiên, ông được cử làm giáo sư 
toán học ở Viện Hàn lâm Quân. sự Novich nước 
Anh. Do nghiên cứu khoa học áp dụng cho quân sự, 
nên ông thông thạo và có cống hiến ở nhiều lĩnh 
vực về khoa học tự nhiên. Nhờ các kết quả ấy, ông 
được bầu vào Hội Hoàng gia Anh. 





II. SỰ NGHIỆP 


Từ những thí nghiệm thực hiện về từ trường, ông đã tổng kết và công bố các kết 
quả trong công trình "Khảo sát về từ học” (Essai sur le magnétisme). Năm 1825 
ông được nhận thưởng huy chương Caolây về cống hiến này. 

Phát triển kết quả trên, năm 1828, ông phát minh ra một dụng cụ để chứng 
mỉnh tác dụng của từ trường lên một dòng điện. Chiếc động cơ tạo nên từ trường 
này có hình chiếc bánh xe nên được đặt tên luôn là "bánh xe Baclâu". Lúc ấy chiếc 
động cơ cổ kính này đã gây ra một chấn động to lớn. Ngày nay, chiếc động cơ ấy 
còn có một ý nghĩa lớn về mặt sư phạm. 


18 


Ông cũng thành công trong việc chế tạo ra các thấu kính và lắp ghép chúng với 
nhau tạo nên các kính thiên văn với tầm nhìn và độ chính xác cao. Nhờ vậy, ông 
đã góp phần chỉnh lí được các sai sót trong "bảng danh mục sao” của các nhà thiên 
văn học trước đó như: W, Hecsen và Sao (South). 

Ông còn quan tâm đến vấn đề từ học trong ngành đường sắt. Từ các thí nghiệm 
và thực nghiệm lâu dài của ông về từ tính trên tàu hoả, đã giúp ông hoàn thành - 
một chuyên khảo nổi tiếng về "khảo sát về vật liệu xây dựng" (Traité sur les 
materiaux de construction) năm 1851. Các nghiên cứu của ông có các ứng dụng cụ 
thể trong ngành đường sắt, cụ thể ông đã xác định được cách điều chỉnh các tác 
động của từ tính do khối kim loại của con tầu gây ra ảnh hưởng đến kim la bàn. 


BE QJOHN LOGIE BAIRD) 


(1888 - 1964) 
NHÀ VẬT LÍ ANH, NGƯỜI ĐẦU TIÊN PHÁT MINH RA TRUYỀN HÌNH 


I. CUỘC ĐỜI 


Ông sinh năm 1888 ở 
Henlenbuôc xứ Êcôtxơ và mất 
năm 1964 ở Bexhin xứ Xuytxêch. 
Ông học về điện kĩ thuật tại 
Đại học Hoàng gia ở Glatgâu 
và bắt đầu sự nghiệp bằng nghề 
Kĩ sư điện. 

Những năm mới vào nghề, 
ông gặp nhiều trắc trở. Năm 26 
tuổi, nghề nghiệp không đáp ứng 
nổi yêu cầu cuộc sống khiến ông 
quyết định phải mưu sinh bằng 
công việc phát minh. Nhưng 
những ý tưởng thiếu thực tế ban 





19 


đầu khiến ông liên tiếp thất bại. Đến tận năm 35 tuổi ông vẫn lâm vào cảnh 
nghèo khó. 


H. SỰ NGHIỆP 


Mãi khi qua tuổi 35, ông mới có định hướng đúng để trở thành một trong những 
người đầu tiên trên thế giới đi sâu vào kĩ thuật truyền hình. Năm 1923, ông bắt đầu 
chế tạo ra một cái máy thô sơ nhưng lại có thể truyền đồng thời cả tiếng và hình 
qua sóng vô tuyến. Sau đó, ông hoàn thiện thêm máy và có thể gửi các hình ảnh 
qua máy phát tới một máy thu cách đó vài chục mét. 

Tháng giêng năm 1926, lần đầu tiên ông công bố kết quả phát minh bằng một 
chương trình truyền hình trước công chúng ở Học viện Hoàng gia Luân Đôn. 

Năm sau ông thực hiện một chương trình truyền hình nữa xa hơn giữa Luân 
Đôn và Glatgâu. Năm 1928, ông thực hiện một chương trình truyền hình qua Đại 
Tây dương, giữa Luân Đôn và Niu Yooc. 

Thế là chỉ một năm sau phát minh trên, năm 1929 phòng thí nghiệm của ông đã 
thực hiện các buổi phát thanh vô tuyến truyền hình (với âm thanh và hình đồng bộ 
như ngày nay) lần đầu tiên cho đài BBC với thời lượng nửa giờ mỗi ngày. Năm 
1931 ông thực hiện một chương trình truyền hình phát ngoài trời lần đầu tiên. 
Trong hệ thống máy móc truyền hình đầu tiên này, ông đã sử dụng hệ thống 
quét cơ học. Mãi đến năm 1934, đài BBC mới thay bằng bộ quét điện tử do 
Marcom EMI hoàn chỉnh nhưng cũng chỉ truyền được hình đen trắng. Sau này 
ông tiếp tục các phát minh khác để cũng là người đi đầu trong truyền hình màu 
và truyền hình nổi. 


20 


BECNA (CLAUDE BERNARD) 


(1813 - 1878) 
NHÀ KHẢO CỨU VÀ THỰC NGHIỆM VĨ ĐẠI NGƯỜI PHÁP 


L CUỘC ĐỜI 


Becna sinh tại St. Giulien (xứ Rôn (Rhône), nước 
Pháp) ngày 13/7/1813 trong một gia đình trồng nho 
bình thường. Thuở nhỏ ông học ở trường làng. Đến 
năm 16 tuổi, vì nhà quá nghèo, ông buộc phải thôi 
học để đi làm kiếm sống. 

Vừa đi làm ông vừa sáng tác văn chương. Ông 
mạnh dạn đem bản thảo hai tác phẩm ông viết là: 
Đoá hoa hồng sông Rôn (hài kịch) và Actơ ở nước 
Anh (bi kịch) nhờ một nhà phê bình nổi tiếng ở Pari 
xem qua. Ông này thành thật góp ý với ông là nên 
chọn nghề khác vì các tác phẩm đó chứng tỏ ông 
không có khả năng gì về văn chương cả. 





Mấy hôm sau, ông quyết định xin học trường y khoa và vừa đi làm thêm để có 
tiền theo học. Năm 24 tuổi, ông đỗ bác sĩ nội trú và được giúp việc cho giáo sư 
Magienđi nổi tiếng, là người dẫn dắt và ảnh hưởng lớn đến cuộc đời và hoạt động 
khoa học của Becna. 


TI. SỰ NGHIỆP 


Năm 1843, ông đỗ tiến sĩ y khoa và cho xuất bản tập luận án, cũng là công 
trình khoa học đầu tiên của ông về : "Khảo cứu giải phẫu sinh lí về dây thần 
kinh màng nhĩ". 

Năm 1844, ông thi hỏng bằng thạc sĩ (ở Pháp, học vị thạc sĩ y khoa cao hơn 
tiến sĩ). Từ đây, ông không coi trọng thi cử nữa, mà ở lì trong phòng thí nghiệm 
suốt ngày, chuyên tâm vào sự nghiệp tìm tòi, phát minh. Nhờ sự giúp đỡ của người 
thày là Magienđi ông thu được nhiều kết quả và liên tiếp đệ trình cho các hội khoa 
học thời ấy như: Hội sinh học, Viện hàn lân y học, Viện hàn lâm khoa học. Qua 
các thử thách ấy, ông được vào giữ chân giảng sư dự khuyết cho giáo sư Magiendi. 


21 


Ông đỗ thêm bằng tiến sĩ Vạn vật học nữa và đến năm 1855 thày Magienđi qua 
đời, ông được trường đề bạt làm giảng sư chính thức thay thế cho thày của mình. 

Năm 1854, nhân phát minh ra vai trò dự trữ đường của gan, ông được mời làm giáo 
sư sinh lí học tại Đại học Xoocbon danh tiếng và tiếp đó được bầu vào Hàn lâm viện 
khoa học thay thế cho giáo sư Ru (Roux), nhà giải phẫu nổi tiếng vừa qua đời. 

Becna nêu một tấm gương về sự say mê và tận tuy cho khoa học. Ông là con 
người của phòng thí nghiệm. Sự khảo cứu, thực nghiệm với ông là "một nhu cầu 
sinh tử" của đời sống. Ông không ham thích chính trị, kể cả tiền tài và danh vọng. 
Do cống hiến cả đời người cho khoa học, nên ông lấy vợ muộn, có 2 con trai đều 
bị chết yếu. Vợ và 2 con gái còn lại không giúp gì cho ông mà còn làm ông phiền 
toái vì họ cho rằng ông không lo kiếm tiền và không để ý đến gia đình. 

Cuối cùng, ông phải sống tách biệt gia đình vào năm 1869. May mắn trong 
cảnh cô đơn ấy, ông gặp một thiếu phụ người ngoại quốc, bà Raphôlôvich, như một 
niềm an ủi ở cuối đời. Trong 10 năm sau đó, người vợ mới là phụ tá tích cực cho ông 
cả trong khoa học nữa như: khảo cứu, sưu tầm, lưu trữ, dịch thuật, giao dịch... 

Becna qua đời ngày 10/2/1878 vì bệnh thận, hưởng thọ 65 tuổi. Đám tang ông 
được cử hành với nghi lễ quốc tang. Căn nhà ông trở thành nhà bảo tàng nước 
Pháp, nơi đến thăm viếng, học tập của các thày, trò Trường Đại học Liông, nhất là 
Đại học Y và Dược khoa. 

Becna được xếp vào hàng tác giả có các tác phẩm và công trình đa dạng đồ sộ, 
có thể kể như sau: 

- Bài giảng về sinh lí học thực nghiệm (2 tập). 

- Bài giảng về hiệu năng các chất độc và dược phẩm. 

- Bài giảng về sinh lí học và bệnh lí học thần kinh. 

- Nhập môn nghiên cứu thực nghiệm y học. 

- Bài giảng về sinh lí - giải phẫu học. 

- Nguyên lí thực nghiệm y học. 

- Báo cáo về sự tiến triển chung về sinh lí học ở Pháp. 

- Tư tưởng (Pensées). 

- Cuốn sách đỏ. 

- Bài giảng bệnh lí học thực nghiệm. 

- Bài giảng về chất gây mê và sự hồn mê. 

- Bài giảng về thân nhiệt động vật: 

- Bài giảng về hiện tượng chung sống của loài vật và thảo mộc. 


22 


Trong các tác phẩm trên, cuốn "Nhập môn nghiên cứu thực nghiệm y học" 
được coi là giáo trình rường cột của ngành y lúc đó. Nhiều vấn đề trong sách rất 
cần thiết cho đến tận bây giờ. Một số lời khuyên trong sách được ngành y coi là 
khuôn mẫu cho mọi thế hệ như: 


- Chỉ có thí nghiệm mới giúp chúng ta tìm ra chân lí. 


- Con người có thể biết chân lí từng bộ phận, rồi đến chân lí tổng quát, chứ 
không thể biết được chân lí tuyệt đối. 


- Giả thuyết là một loại dự đoán, cần cho khoa học thực nghiệm nhưng không 
được phép ảnh hưởng trên sự quan sát. 


- Đừng nhầm sự ngờ vực khoa học với thuyết hoài nghi. 
- Giả thuyết chỉ có thể chấp nhận là đúng sau khi đã phản biện đầy đủ. 


BECTƠLÔ (MARCELLIN BERTHELOT) 
(1827 - 1907) 
NHÀ HOÁ HỌC DANH TIẾNG CỦA NƯỚC PHÁP 


L CUỘC ĐỜI 


Bectơlô sinh ra ở Pari, trong một gia đình trí thức. Thân phụ ông là một bác sĩ. 
Từ lúc nhỏ, ông đã tổ ra có năng khiếu về khoa học và triết học. Năm 27 tuổi 
(1854) ông bảo vệ thành công một luận án tiến sĩ nổi tiếng về y học và 9 năm sau 
ông được cử làm giáo sư đại học dược khoa (1863); sau đó được vào Viện hàn lâm 
khoa học lúc mới 46 tuổi (năm 1873). 

Ông có tham gia hoạt động chính trị một thời gian như: đắc cử thượng nghị sĩ, 
lần lượt giữ chức Bộ trưởng Bộ Giáo dục, rồi Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Vì kiến văn 
rộng rãi, kiến thức uyên thâm về nhiều mặt nên năm 1881, ông còn được bầu vào 
Viện hàn lâm về văn chương. Ngày 18/3/1907 ông và phu nhân cùng tạ thế, được 
mai táng tại điện Păngtêôn (Panthéon) dành cho các danh nhân nước Pháp. 

Hai mươi năm sau, năm 1927, nhân kỉ niệm 100 năm ngày sinh của ông, thế 
giới có cuộc quyên góp tiền để xây dựng một viện hoá học ở Pháp mang tên ông. 


23 


II SỰ NGHIỆP 

Nhiều công trình về hoá học của Bectơlô được đưa vào học ở chương trình hoá 
học phổ thông như: 

- Tổng hợp axêtylen (chất hữu cơ) từ các chất vô cơ được ông thực hiện năm 
1862 để chứng minh: con người có thể tạo ra được các chất hữu cơ từ các vật liệu 
vô cơ đơn giản. 


- Ông là người mở đường cho nghiên cứu về nhiệt hoá học (thermochimie) và 
đã áp dụng thành công ở nhiều lĩnh vực khoa học, nhất là lĩnh vực chế tạo chất nổ. 

- Ông đã xây dựng một phòng thí nghiệm Mendun (năm 1876) nổi tiếng. Tại 
đây, ông đã tìm ra cơ chế giúp cây giữ chất nitơ của không khí để lai tạo ra các 
chất hữu cơ. 

- Phát hiện ra axit persulfuric. 

Ngoài ra, với tư cách một viện sĩ văn chương và một triết gia, ông còn để lại: 

- Một số tác phẩm về sử học và triết học. 

- Nhiều sách khoa học. 

- 1200 bút kí về khoa học. 


DÒNG HỌ BECNULI (BERNOULLI) 
DÒNG HỌ CÓ NĂNG KHIẾU VÀ CỐNG HIẾN 
VỀ TOÁN HỌC, NGƯỜI THUY SỸ 
JAK0B BERN0ULLI (1654 - 1705) 
Jd0HANN BERN0ULLI (1667 - 1748) 
DANIEL BERN0ULHI (1700 - 1782) 


IL CUỘC ĐỜI 


Trong suốt trên hai thế kỉ rưỡi tại Đại học Baden Thuy Sĩ lúc nào cũng có các 
giáo sư thuộc dòng họ Becnuli. Riêng chức chủ nhiệm bộ môn toán ở đây thì dòng 
họ Becnuli “Cha ứruyền con nối” suốt hơn một trăm năm, làm nên cái người ta 
thường gọi là "Triều đại Becnuli". 


24 


Mở đầu cho dòng họ vinh quang ấy là hai anh em Giacôp (Jakob) và Giôhan 
(JIohann) Becnuli. Giacôp là chủ nhiệm bộ môn toán của Trường Đại học Baden, 
còn Giôhan là giáo sư toán học ở một trường đại học ở Hà Lan. 

Cha của hai ông muến Giacôp Becnuli trở thành mục sư nhưng ông lại đeo đuổi 
mơ ước trở thành nhà toán học. Lúc trẻ, ông giao lưu với nhiều nhà toán học nổi 
tiếng và năm 33 tuổi đã được phong giáo sư toán học của Trường Đại học Baden, 
Thuy Sĩ. Ông có nhiều công trình khảo sát về các đường cong, dấy số vô hạn và 
các phép tính tích phân. Một trong những đường cong, đường logarit xoắn đã hấp 
dẫn ông tới mức ông đã di chúc khắc trên bia mộ của mình. 





Đanien Becnuli ` Giôhan Becnuli Giacôp Becnuli 


Giôhan Becnuli cũng đi theo con đường toán học của anh mình. Cả hai đều 
cùng nghiên cứu các đề tài tương tự nhau nên đôi lúc đã xảy ra sự tranh chấp về 
quyền tác giả. 

Năm 1705 Giacôp sớm từ trần vì bệnh lao phổi. Trường Đại học Baden phải 
mời bằng được Giôhan đang dạy toán ở Hà Lan về thay anh làm chủ nhiệm bộ 
môn toán. 

Đanien Becnuli là con trai của Giôhan. Đanien học toán ở cha, ngoài ra còn học y 
_ khoa và triết học nữa. Một thời gian dài ông dạy môn giải phẫu học và thực vật học tại 
Trường Đại học Baden. Tuy thế ông vẫn nghiên cứu và có các khám phá về toán học. 


II. SỰ NGHIỆP 


Dòng họ Becnuli có các khám phá nổi tiếng về toán học trong lĩnh vực (ích 
phán, các đường cong toán học, toán xác suất và dao động. 


25 


Khi Piôt đệ nhất nước Nga thành lập Viện Hàn lâm Khoa học Pêtecbua, có để ý 
đến Đanien và mời ông về cộng tác. 

Đanien lúc ấy nổi tiếng như một thân đồng. Ông đỗ thạc sĩ triết học khi mới 
16 tuổi. Sau đó 5 năm, ông bảo vệ thành công luận án tiến sĩ về "Sinh lí học của hô 
hấp". Ông còn công bố nhiều công trình về vật lí và toán học. 

Thế là vào một ngày đẹp trời năm 1725, Đanien dời Thuy Sĩ sang làm việc ở 
nước Nga. Với sự cộng tác nhiệt tình của các đồng nghiệp Nga, ông đã cống hiến 
ở đây suốt 8 năm liền vào tuổi sung sức nhất của đời mình. 

Chính vào thời gian này, bằng lao động sáng tạo tuyệt vời, ông đã tìm ra một 
định luật nổi tiếng mang tên dòng họ ông: Định luật Becnuli. 

Trong thời gian ở Nga, ông đã xây dựng ở đây một phòng thí nghiệm về thuỷ 
động lực học. Các thí nghiệm ở đây đã chiếm lĩnh hết thì giờ của ông cũng như sự 
quan tâm của các đồng nghiệp ông ở Nga. Bằng thí nghiệm, ông đã chứng minh: 
"áp suất của dòng chất lỏng lên thành ống càng lớn nếu vận tốc của dòng càng nhỏ 
và ngược lại". Sự kiện ấy xảy ra vào năm 1726. Kết luận ấy sau có diễn đạt thay 
đổi đi chút ít được gọi là định luật Becnuli. 

Ông đã công bố định luật này trong tác phẩm “Thuỷ động lực học” viết năm 
1728 và xuất bản ở Xtraxbua năm 1738. 

Với sự ra đời của tác phẩm này, Đanien được xem là người sáng lập ra môn 
“Thuỷ động lực học” lí thuyết. Ông liên tiếp được bầu vào Viện Hàn lâm Khoa 
học Nga, Pari, Beclin và Luân Đôn. 

Riêng Viện Hàn lâm Khoa học Pari đã 10 lần trao cho ông giải thưởng về các 
công trình xuất sắc trong các lĩnh vực cơ động học vật lí và toán học. 

Định luật Becnuli có nhiều ứng dụng trong thực tiễn. Một trong các ứng dụng 
đó là việc chế tạo ra chiếc bình bơm nước hoa. Khi ta bóp vào quả bóng cao su, 
không khí trong ống sẽ chuyển động, vận tốc càng lớn thì áp suất không khí trong 
ống càng nhỏ, vì thế nước hoa trong ống sẽ dâng lên và phụt ra ngoài dưới dạng các 
đám mây của các "bụi nước” nhỏ. 


2 


BO (NIELS BOHR) 


(1885 - 1962) 
NHÀ VẬT LÍ ĐAN MẠCH NỔI TIẾNG 
ĐÃ KHÁM PHÁ RA CẤU TẠO CỦA NGUYÊN TỬ 


I. CUỘC ĐỜI 


Bo sinh ra ở Côpenhagen thủ đô của nước Đan 
Mạch, học khoa vật lí ở Tiường Đại học Tổng hợp 
Côpenhagen rồi được giữ lại để làm giáo sư ở đó. 
Năm 1917 ông sang Anh cùng nghiên cứu với nhà vật 
lí nổi tiếng người Anh Rơdơpho và khám phá ra bí 
mật cấu tạo nguyên tử. 

Trong đại chiến thế giới lần thứ II, dùng uy tín cá 
nhân, ông đã rất có công cứu được nhiều nhà khoa 
học gốc Do Thái thoát khỏi sự sát hại của Hitle. Để 
thoát khỏi sự kìm kẹp của phát xít Đức, ông phải rời 
đất nước Đan Mạch sang Mĩ nhằm tiếp tục sự nghiệp 
nghiên cứu về nguyên tử của mình. 





_H. SỰNGHIỆP 


Khám phá lớn nhất của Bo là tìm ra bí mật trong cấu tạo của nguyên tử và phát 
minh ra mô hình cấu tạo nguyên tử mà ta đang dùng ngày nay gồm một hạt nhân ở 
giữa, xung quanh là các quỹ đạo của các điện tử quay quanh cách hạt nhân một 
khoảng cách nhất định (giống như các hành tỉnh quay xung quanh Mặt Trời). Sự 
khám phá này giải thích được nhiều hiện tượng vật lí và hoá học giúp khoa học về 
năng lượng nguyên tử tiến được một bước rất dài. Nhờ khám phá này Bo đã nhận 
được giải thưởng Nôben về vật lí năm 1922. 

Ông tiếp tục đi sâu vào cấu tạo nguyên tử và năm 1932 đề ra thuyết về sự phát 
tán ra các phần tử nhỏ hơn của hạt nhân. 

- Những năm trong đại chiến thế giới II, tại Viện Khoa học Lô Alamôx 
(Los Alamos) ông thành đã công trong nghiên cứu về giải phóng năng lượng của hạt 
nhân và năm 1943, ông tham gia vào dự án về chế tạo quả bom nguyên tử đầu tiên. 


sÀI 


Sau đại chiến, năm 1945 ông lại về Đan Mạch tiếp tục nghiên cứu về thuyết cơ 
học của chuyển động sóng và lượng tử, được mời là viện sĩ nước ngoài của Viện 
Hàn lâm Khoa học Pháp. 

Cuối đời, chứng kiến tác hại khủng khiếp của bom nguyên tử, ông đã dành toàn 
bộ sức lực và tiền của để nghiên cứu về năng lượng nguyên tử phục vụ cho mục 
đích hoà bình. Ông được xếp vào hàng ngũ 100 danh nhân của thế giới. 


BÔI (ROBERT BOYLE) 


(1627 - 1681) 
NHÀ KHOA HỌC NỔI TIẾNG NGƯỜI AILEN 


L CUỘC ĐỜI 


Ông sinh năm 1627 ở lâu đài Lixmô, con thứ của 
một công tước vùng đảo Coóc thuộc Ailen. Cậu bé 
Rôbơc Bôi sớm bộc lộ trí thông minh tuyệt vời. Năm 
9 tuổi, khi còn học ở trường Itơn ở quê hương, cậu đã 
thông thạo tiếng Latinh và tiếng Hy Lạp. 

Biết con mình có hoài bão khoa học lớn, cha ông 
đã tìm nhiều thày dạy giỏi gửi ông theo học và còn 
cho cậu du học ở Ý, Pháp, Thuy Sĩ và Luân Đôn. 


Không may cha cậu chết trận sớm, nhờ sự chăm 
sóc của người chị gái, ông vẫn tiếp tục theo con đường mình đã chọn. 





Qua phòng trà tại gia đình, ông có dịp giao lưu với các nhà khoa học lớn đương 
thời. Có lần ông tranh cãi với cả Đêcac. Trong khi Đêcac đề cao lí trí thì Rôbơc 
Bôi ngược lại cho rằng: “Tất cả từ thực nghiệm". Đề thực hiện ý đồ của mình, ông 
đã biến tư dinh của cha ở Xtenbrit thành một cơ sở nghiên cứu khoa học với các 
phòng thí nghiệm được trang bị tương đối đây đủ. 


H. SỰ NGHIỆP 


Từ cuối năm 1645, khi mới 18 tuổi, ông đã bắt đầu làm các thí nghiệm về vật lí, 
hoá học và nông học. Ông chủ trương “Tất cả từ thực nghiệm", rồi "Tất cả phải 
được kiểm tra bằng thí nghiệm". 


28 


Các nhà khoa học do ông tụ tập ở đây đã hình thành nên một trường phái gọi là 
"Hội khoa học vô hình". Chỉ ít năm sau, nhiều thành viên của Hội đó đã trở thành 
các hội viên xuất sắc của Hội Hoàng gia Anh và chính Rôbơc Bôi được bầu làm 
Chủ tịch Hội Hoàng gia Anh từ năm 1680 cho tới mãi khi ông mất. 

Vào những năm 1660, khi ông đã dời vẻ Ôxpho (Oxford), thấy nhiều người 
phản đối các thí nghiệm của Torixenli, ông quyết định dùng sở trường về thí 
nghiệm của mình để ủng hộ phát hiện của Torixenli về áp suất của không khí. 

Ông dùng một ống thuỷ tinh dài, uốn cong phần dưới sao cho hai nhánh gần 
như song song với nhau và gắn kín đâu nhánh ngắn lại. Ông đổ thuỷ ngân vào 
nhánh dài và vì thế đã nhốt một ít không khí vào nhánh ngắn. Khi tiếp tục đổ thủy 
ngân vào nhánh dài, ông thấy rằng thể tích không khí nhỏ thì độ cao thuỷ ngân 
càng lớn. Kết quả biểu thị bằng số trên một bảng. Khi phân tích số liệu trên bảng 
ghi, ông nhận thấy áp suất của không khí tỉ lệ nghịch với thể tích của nó. 

Các thí nghiệm trên được thực hiện từ năm 1660 và đã đi xa hơn mong muốn 
ban đầu của ông nhiều và còn khám phá ra một định luật mới, được ông công bố 
năm 1662. 

Năm 1676, có một nhà vật lí học người Pháp là Maniôt (Mariotte: 1620 - 1684) 
độc lập với Bôi, cũng từ các thí nghiệm tìm ra một kết quả tương tự. Vì thế, ngày 
nay định luật nói trên mang tên cả hai ông: định luật Bôi - Mariôt. 

Ngoài định luật trên, ông còn là người đầu tiên nghiên cứu về fính đàn hồi của - 
vật rắn, phát hiện ra tính phức tạp của ánh sáng trắng và sự nhiễm điện bằng cảm 
ứng. Ông cũng quan niệm xem nhiệt như là sự chuyển động của các phân tử. 

Trong lĩnh vực hoá học, nhờ óc tỉnh tế và nghệ thuật thí nghiệm tinh xảo, ông đã 
có công mở đường cho hoá học trở thành một khoa học độc lập, đã sáng tạo ra phương 
pháp thực nghiệm trong hoá học và có các định nghĩa đúng đắn về nguyên tố. 

Khi đã ngoài 60 tuổi, sức khoẻ ông bắt đầu giảm sút, ông đành dời phòng thí 
nghiệm về tư dinh của mình ở Xtenbrit hàng ngày cố gắng ghi chép lại những điều 
ông thu lượm được trong quá trình gần 40 năm miệt mài trong phòng thí nghiệm. 

Ông mất vào ngày 30/12/1691 thọ 64 tuổi, giữa sự ngậm ngùi nhớ tiếc của bạn 
hữu và học trò. Ông để lại cho nhân loại một tấm gương về vai trò của thực 
nghiệm với một di sản khoa học đồ sộ quý giá và phong phú. 

Tác phẩm "Nhà hoá học hoài nghỉ" được xem như kim chỉ nam cho các nhà 
hoá học tiếp tục sự nghiệp của ông sau này. 


29 


BRÔGLI - ANH (MAURICE BROGLIE) 


(1875 - 1960 ) 
NHÀ VẬT LÍ HỌC NỔI TIẾNG NGƯỜI PHÁP 


L CUỘC ĐỜI 


Tên ông là Brôgli nhưng còn đọc là 
Broiơ (Broille) vì ông gốc người Ý sau lấy 
quốc tịch Pháp. 

Ông sinh trưởng ở Pari. Từ khi học ở 
phổ thông, ông rất ưa thích và giỏi về vật lí 
học. Ông đỗ tiến sĩ năm 1909 lúc 34 tuổi. 
Do những khám phá liên tiếp của ông ở 
nhiều lĩnh vực vật lí, ông được mời vào nhiều viện nghiên cứu, lãnh đạo nhiều hội 
như: Hội Vật lí, Hội Vô tuyến điện. Qua đó ông đào tạo được nhiều thế hệ học trò 
và sau này đều trở thành các nhà bác học như : Lui Brôgli, Hoàng tử Lui Ringhê, 
Giăng Tibô, Tri-a, Đôviliê... (Louis Broglie, Louis Le prince Ringuet, Jean 
Thibaut, Trillat, Dauvilliers...). 





II. SỰ NGHIỆP 

Những công trình nghiên cứu đầu tiên của ông thuộc về vật lí phân tử nói chung 
và về sự ion hóa các chất khí nói riêng. 

Năm 1913, ông khám phá ra quang phổ của tia X và nhiều phát hiện thêm về 
tính phóng xạ, về nguyên tử và vật lí học hạt. 

Năm 1921, ông được phong tiến sĩ danh dự Viện Đại học Ôxpho nổi tiếng, 
được bầu làm chủ tịch Hội Vật lí nước Pháp. Ông lập ra Viện nghiên cứu Vật lí và 
tại đây ông đã đào tạo được nhiều thế hệ các nhà vật lí học xuất sắc. 

Do các cống hiến ấy, ông được bầu vào Viện Hàn lâm Khoa học năm 1924 và 
10 năm sau (1934) ông được bầu vào cả Viện Hàn lâm Văn chương nước Pháp. 


30 


BRÔGLI- EM (LOUIS VICTOR BROGLIE) 
(1892 -1987) 
NHÀ VẬT LÍ NỔI TIẾNG NGƯỜI PHÁP 


L CUỘC ĐỜI 


Ông sinh thành tại Điep (Dieppe) năm 1892, là em của Môrix Brôgli. Ông vốn 
học ở khoa ngôn ngữ cổ, một phân ngành của môn lịch sử. Sau khi học xong, ông 
ham thích tự nhiên hơn nên tiếp tục theo học, năm 1913 thi thêm một bằng cử 
nhân khoa học nữa. Một phần chịu ảnh hưởng của người anh vốn là nhà vật lí tiên 
phong lúc ấy, năm 1924 ông bảo vệ luận án tiến sĩ nổi tiếng về vật lí lượng tử. 

IH. SỰ NGHIỆP 

Ông là người tìm ra được sự dung hoà và tồn tại của hai thuyết gần như đối chọi 
nhau lúc ấy, giải thích về bản chất ánh sáng: 

Một thuyết cho ánh sáng phát xạ dưới dạng hạt. 

Một thuyết cho ánh sáng truyền đi đưới dạng sóng. 

Từ đó, ông là người phát minh ra thuyết cơ học sóng; được xem là một khám 
phá về vật lí lí thuyết vĩ đại lúc bấy giờ. Nhờ thành công này mà ông mở đường 
cho môn khoa học về quang học điện tử ra đời. 

Vì những cống hiến to lớn ấy, năm 1920 ông được giải thưởng Nôben về vật lí 
học. Cũng năm ấy, ông được Viện Hàn lâm Khoa học thưởng huy chương “Henri 
Poăngcarê”, một huy chương cao quý mà trước đó ở nước Pháp chưa ai đạt được. 

Năm 1932 ông được giải thưởng “Albert de Monaco”, được bầu vào "V iện Hàn 
lâm Khoa học” năm 1933. 

Ông đồng thời là tác giả của rất nhiều sách về vật lí học, một phần về cả triết 
học. Vì thế, đến năm 1944 ông còn được bầu vào Viện Hàn lâm Văn chương nữa. 

Anh em Brôgli đã nêu một tấm gương về truyền thống gia đình trong các hoạt 
động và phát minh khoa học ở đẳng cấp cao và toàn diện. Nhiều khía cạnh của các 
phát minh ấy vẫn còn đang được sử dụng trong các sách giáo khoa về vật lí học. 


31 


BRAIƠ (LOUIS BRAILLE) 


(1809 - 1852) 
NHÀ PHÁT MINH RA BẰNG HỆ THỐNG CHỮ NỔI CHO NGƯỜI MÙ 


L CUỘC ĐỜI 


Ông sinh tại Cupvray 
(Coupvray) nước Pháp, gần thủ 
đô Pari. Năm 3 tuổi, sau một 
tai nạn rồi bị nhiễm trùng khiến 
ông bị mù. Nhưng ông vẫn 
kiên trì theo học ở một trường 
học đặc biệt dành cho người 
khiếm thị. Ở đấy năng khiếu 
âm nhạc của ông nảy nở, ông 
trở thành nhạc công chơi đàn 
Oocgan và Xelô. Ông được giữ 
lại trường làm giáo viên. 





St. Nicholas du Chardonnet Church today 


Ngoài dạy học ở trường, ông còn được mời đi chơi nhạc ở nhiều giáo đường 
trong vùng. Nhưng đóng góp lớn nhất của ông là sáng tạo ra hệ thống chữ nổi 
dùng cho người mù. Vì cống hiến ấy, năm 1887 ông đã được dựng tượng ở quê nhà. 


II. SỰ NGHIỆP 


Ông đã dành hầu hết thời giờ và tâm sức để phát minh ra hệ thống chữ nổi cho 
người khiếm thị. Sau đó còn mất nhiều năm tháng để cải tiến và hoàn thiện hệ 
thống chữ viết ấy. 

Hệ thống này sử dụng 6 chấm trong 63 tập hợp để thành lập chữ, dấu phảy, con 
số và kể cả các nốt nhạc. Những người mù có thể "đọc" những "chữ" này bằng 
cách dùng ngón tay vuốt nhẹ qua bề mặt trang giấy. 

Hệ thống chữ viết nổi lập tức được các người khiếm thị hoan nghênh và truyền 
bá nhanh chóng. Ông dành thời giờ còn lại viết nhiều sách giáo khoa bằng chữ nổi 
cho người mù đọc và chơi nhạc. Phát minh này rất cần thiết và hoàn hảo, đã nhanh 
chóng được cả thế giới áp dụng. 


32 


BREM (ALFRED BREHM) 
(1829 - 1884) 
NHÀ TỰ NHIÊN HỌC NGƯỜI ĐỨC, 
TÁC GIẢ CỦA BỘ SÁCH “ĐỞI SỐNG ĐỘNG VẬT' NỔI TIẾNG THẾ GIỚI 


IL CUỘC ĐỜI 


Ông sinh ra ở Renhenđoóc (Renthendorf) năm 
1829, nước Đức, con trai của một linh mục có tên 
là Crixtian Brem. 

Tuy cha ông là một linh mục, nhưng nhờ yêu 
thích thế giới chim chóc, nên được phong là: "linh 
mục chim” vì ông có một sưu tập tới 9000 mẫu 
nhồi chim khác nhau và trở thành nhà nghiên cứu 
về chim (điểu học) nổi tiếng ở châu Âu. 





Tám tuổi, nhân dịp ngày sinh nhật, cậu bé 
Anfrết đã được cha tặng khẩu súng săn, vì cậu 
cũng ham thích chim hơn tất cả các thứ khác. 


.Thế là từ đó, cậu bé luôn chân đi ủng, súng đeo vai và trong túi bao giờ cũng có 
cuốn sổ ghi chép để xông xáo nghiên cứu thiên nhiên hết gần đến xa. 

Năm 17 tuổi, cậu bé được gia đình cho sang châu Phi để tiếp cận với thế giới 
động vật cực kì đa dạng, phong phú ở vùng thượng lưu sông Nin. Nhờ cách sống 
dân đã và tài học các thổ ngữ, ông hoà nhập rất nhanh với các thổ dân để thực hiện 
các ước mơ phiêu lưu, mạo hiểm với thiên nhiên hoang dã ở vùng châu Phi xích 
đạo. Nhiều lần ông gặp các rủi ro như: lật thuyền ở cửa sông Nubi, bị lạc trên sa 
mạc Baghiút hoặc chỉ tí nữa thì bị hà mã húc chết, rồi sau đó lại gần chết vì bị mắc 
bệnh sốt rét ác tính ở vùng lam sơn chướng khí trong lưu vực quanh năm ẩm thấp 
đây muối sốt rét ở thượng nguồn sông Nin. 


Những thách thức ấy không làm ông nhụt chí, mà càng kích thích hứng thú cho 
ông. Trong nhật kí khoa học, ông viết "Cần thiết phải như thế. Nếu tôi không làm 
thế thì tôi không còn là một nhà khoa học nữa". 


33 


II. SỰ NGHIỆP 

Những bài báo trong sách được viết ra từ các ghi chép của ông về thiên nhiên 
khiến tên tuổi ông được nhiều người biết đến. Ông được các huân tước, thương gia, 
toà báo... từ nước Đức đến nước Nga tài trợ thêm để ông trở lại châu Phi lần thứ hai 
rồi đi Trung Á, miền Tay Xibêri, rồi Hungari, Tây Ban Nha... để quan sát, ghi chép 
và viết, đù gần như cả cuộc đời ông luôn phải luôn sống trong tình trạng túng quẫn. 

Ông là nhà tự nhiên học sớm có ý thức bảo vệ thiên nhiên hoang dã. Chính tình 
yêu vô hạn với thiên nhiên đã sớm thức tỉnh ông tinh thần ấy. 

Khi ở Hămbuốc ông đã có ý định lập một vườn bách thú tư nhân kiểu mới. 
Nhưng không được các đồng nghiệp bảo thủ ở đây chấp nhận, ông đành phải dời 
về Beclin. Tại đây ông đã xây dựng những bể cá kiểu các "thuỷ cung" ngày nay và 
các chuồng thú nhỏ độc đáo và tiên tiến. Các công việc này góp phần vào 
quảng bá sự quan tâm của cộng đồng với thiên nhiên nhưng không đem lại lợi 
ích gì cho riêng ông. Ông và gia đình đông con của ông vẫn phải sống trong 
cảnh thiếu thốn. 

Mãi quá 50 tuổi, ông mới kí được một hợp đồng sang dạy học tại Hoa Kì nhưng 
trước khi lên đường thì con út ông ốm nặng. Để có tiền chữa bệnh cho con, ông 
vẫn phải lên đường. Nhưng vừa đặt chân đến Niu Yooc thì được tin người con út 
ông đã ốm chết. 

Khi xong hợp đồng về lại châu Âu, ông đã ốm yếu lắm. Năm sau (năm 1884) 
ông qua đời, thọ 55 tuổi. 

Toàn bộ các ghi chép của ông khi hội nhập với thế giới thiên nhiên hoang dã đã 
được kể lại trong bộ sách có tên "Đời sống động vật" (Vie des animaux). Bản 
thân sách chưa phải là một công trình khoa học mà chỉ là những hồi kí về đời sống 
động vật được ghi chép một cách khoa học tỉ mi, trình bày dưới một văn phong 
tinh tế, hấp dẫn. 

Với trẻ thơ, sách như một ô cửa sổ mở rộng để nhằm thôi thúc trí tò mò, khám 
phá những bí ẩn của sinh giới. 

Với người lớn, sách như có một sức mạnh quyến rũ họ vào một thiên nhiên 
hoang đã vô cùng kì lạ và hấp dẫn. 

Nhiều nhà khoa học lớn về tự nhiên của thế giới, khi thành đạt rồi, ít nhiều đều 
thú nhận điều khiến họ chọn thiên nhiên làm đối tượng nghiên cứu cho cuộc đời 
mình, chính một phần họ đã chịu ảnh hưởng các trang sách của Anphrêt Brem. 


34 


Ngày nay, các hậu duệ của ông cùng với nhiều nhà khoa học đã lập một "Vườn 
chim" cũng với số lượng hàng ngàn loài chim của cả thế giới để cho khách đến 
tham quan, nghiên cứu, đồng thời họ còn sáng lập ra một quỹ gọi là “Quỹ Brem" 
để tài trợ cho các chương trình bảo vệ chim ở khắp thế giới. 

Nước ta đã được Quỹ Brem hỗ trợ để xây một “trạm quan sát sếu đâu đỏ” ở 
Đảo Chàm Chim (Đồng Tháp) và một hệ thống nhà nuôi chim ở công viên Thủ Lệ 
(Hà Nội). 


BRUNÔ (GIORDANO BRUNO) 


| (1548 - 1600) 
NHÀ THIÊN VĂN HỌC NGƯỜI Ý - NGƯỜI KHĂẲNG ĐỊNH TRÁI ĐẤT 
KHÔNG PHẢI LÀ TRUNG TÂM CỦA VŨ TRỤ VÀ HỆ MẶT TRỜI 


IL. CUỘC ĐỜI 


Ông sinh ở Nole, một thị trấn nhỏ ở nước Ý. Ngay 
từ khi mới 10 tuổi, ông đã bị gửi đến nhà tu kín để 
đào tạo và rèn luyện thành một cha cố trung thành với 
giáo hội. 

Với bản tính hăng hái và yêu tự do, cùng với các tư 
tưởng tiến bộ ông ngấm ngầm chống đối lại những kỉ 
luật hà khắc của nhà tu và các cách học kiểu nhồi sọ, 
giáo điều ở đó. Ngoài thánh kinh ra, ông không có sách gì để đọc cả, đành dành 
thời gian rỗi rãi để leo lên gác nhà tu, đọc “cuốn sách của thiên nhiên” bằng cách 
ngắm và theo dõi bầu trời đầy sao. 





II. SỰ NGHIỆP 

Nhờ sự chú ý quan sát tỉ mỉ và kiên trì đó, ông đã phát hiện ra các quy luật 
chuyển động phức tạp của các vì sao và từ đó khám phá ra những điều mới mẻ về 
cấu trúc vũ trụ. 

Thời ấy, học thuyết Ptôlêmê coi Trãi Đất là trung tâm của vũ trụ và hệ mặt trời, 
được giáo hội thừa nhận. Các điều gì trái với thuyết trên đều bị xem là phản động 
và bị kết án trọng tội. 


35 


Giữa lúc ấy, tác phẩm "về quỹ đạo chuyển động..." của Côpecnic ra đời, 
trong đó ông chứng minh hoàn toàn ngược lại: chính Trái Đất quay xung quanh 
Mặt Trời chứ không phải như kinh thánh giải thích. Dù theo học trong tu viện 
nhưng Brunô rất hưởng ứng luận điểm của Côpenic và thấy điều ấy rất đúng với 
các quan sát của mình. 

Ông đem điều ấy tranh luận với cha cố. Việc bại lộ, ông bị giáo hội truy nã nên 
đành phải cải trang trốn khỏi nước Ý. Ông lang thang hết nước này đến nước khác. 
Có thời kì dạy học ở Pari nước Pháp. 

Nhưng cuối cùng Giáo hội đã dùng thủ đoạn lừa gạt để bắt bằng được ông. 

Ngày 17/2/1600 một giàn lửa được dựng giữa quảng trường thành La Mã để 
thiêu sống nhà bác học Brunô. 

Trước giờ hành tội, họ còn ra sức thuyết phục ông nhận tội, cải chính lại những 
điều đã nói, nhưng ông vẫn thản nhiên ném thẳng vào mặt những kẻ định giết ông 
những lời kiên quyết và kiêu hãnh: “ Thiêu cháy không có nghĩa là phủ nhận". 

Lời nói ấy còn truyền mãi đến bây giờ. Sau ông, nhiều nhà khoa học khác đã kế 
tục để làm sống lại cái chân lí mà vì nó Brunô đã phải hi sinh. 


BUTLÊRÔP (ALEXANDRE BOUTLEROYV) 
(1828 - 1886) 
NHÀ HOÁ HỌC LỚN NGƯỜI NGA, NGƯỜI KHÁM PHÁ 
RA THUYẾT CẤU TẠO CHẤT HỮU CƠ, ĐỒNG THỜI 
LÀ NHÀ NGHIÊN CỨU LỚN VỀ ONG MẬT 


IL. CUỘC ĐỜI 

Ông ra đời chưa được 2 tuần thì đã mồ côi mẹ. Ông được bố và các cô nuôi 
dưỡng. Nhờ gia thế, từ nhỏ ông đã được theo cha đi du lịch nhiều nơi như: châu 
Phi, Ý, Thuy Sĩ và Pháp... Nhưng ông không yêu thích đâu bằng quê hương của 
mình, nơi có trang trại lớn của ông cha, nơi có cánh rừng xanh đẹp và nhiều chim 
chóc, ong bướm. Mặc dù suốt năm ông bận rộn với việc học tập nhưng ông không 


36 


quên dành trọn những ngày hè để ngắm nhìn những cánh Xu những giải rừng 
Nga quen thuộc và quyến rũ của quê hương. 

Từ hồi học trung học, ông đã chế ra các thuốc pháo để] làm pháo bông, đã thử 
chưng kết tủa chất này, gây phản ứng để làm thăng hoa chất kia. Ông thích ngắm 
phòng thí nghiệm với hàng trăm chai lọ lặng lẽ, những thí nghiệm chế tạo nhiều 
hợp chất nhiệm màu... nhưng ông vẫn yêu thiên nhiên hơn cả. Ông cho rằng chỉ 
cây cỏ, ong, bướm... mới làm ông thực thụ ham thích. 

Vì thế, ông đã chọn thi vào khoa vạn vật học của Trường Đại học Tổng hợp 
Cadan. Ở đây ông đã đi với các đoàn thám hiểm để khảo cứu thực vật, côn trùng... 
trên các vùng hoang dã ở Kiêcghidi. Trong một lần theo đoàn thám hiểm, chẳng 
may ông đã bị ngã trọng thương. 

Đến khi lành vết thương thì không may cha ông lại đột ngột qua đời. Khủng 
hoảng này đã làm sức khoẻ của ông sa sút thực sự. Chẳng những thế tính tình ông 
cũng biến đổi, ông trở thành người ưa sống cô độc, ít nói và xa lánh mọi người. 

Tình yêu của ông với hoá học và tự nhiên cứ đeo đuổi suốt đời ông. Tốt nghiệp 
Đại học Cadan với luận án về "Thành phần hệ bướm ở lưu vực sông Vonga và 
Uran"' và ông chỉ có cảm tình với hoá học mà thôi. 

May mắn ông đã được giáo sư Dinhin, người đứng đầu trường phái hoá học 
Nga chú ý tới và làm cho ông sớm tiếp cận với hoá học. Dù sau này giáo sư Dinhin 
sớm đời về Pêtecbua, nhưng ông vẫn coi giáo sư là người hướng đạo của chính các 
thành công của ông về hoá học. 

Khi tốt nghiệp đại học, ông đã được giáo sư Kacklao (người phát hiện ra 
nguyên tố mới đặt tên là Ruttêni để kỉ niệm tên nước Nga) giữ lại bộ môn hoá để 
đào tạo thành giáo sư, lúc ấy ông chưa đầy 22 tuổi (1849). 


H. SỰ NGHIỆP 


Vào giai đoạn khoảng năm 1860, khi ông còn là một nhà hoá học trẻ, trong hoá 
học nở rộ những khám phá quan trọng. Ông, bằng thực nghiệm, đã góp phần vào 
các khám phá ấy. Khi nghiên cứu các hợp chất hữu cơ, ông phát hiện ra đặc tính 
phụ thuộc vào cấu trúc của chúng và xây dựng học thuyết cấu trúc các hợp chất 
hữu cơ với nguyên lí "Cấu trúc và thành phần của các hợp chất hoá học quyết 
định tính chất hoá học và lí học của chúng". 


Năm 1868 theo đề nghị của chính nhà bác học hàng đầu nước Nga Menđêlêep 
ông được phong giáo sư ở Đại học Tổng hợp Pêtecbua. 


37 


Lí thuyết về cấu tạo các chất hữu cơ của ông có vai trò quyết định tới hàng loạt 
ngành khoa học lúc đó như: hoá hữu cơ, sinh hoá, hoá lí và di truyền học. Ông đã 
làm cho hoá học từ "bình diện" trở nên "hình khối" và làm cho thế giới ấy từ chỗ 
bí hiểm trở thành đơn giản, dễ hiểu. 

Điều quan trọng hơn, ông đã khởi đầu cho một trường phái hoá học Nga, theo 
đánh giá của chính Menđêlêep: "Trừ một số ít người, còn hầu hết các nhà hoá học 
Nga thuộc về trường phái Butlêrôp”". 

Tuy thành công trong hóa học như thế nhưng ông vẫn không từ bỏ lòng yêu 
thiên nhiên Nga. Ông có đóng góp cho khoa học nuôi ong mật không kém gì cho 
khoa học hoá học. 

Từ 1856, ông đã gây dựng ở trang trại của ông tới 100 đàn ong mật. Ông coi 
nuôi ong là chuyên môn thứ hai của mình và cho rằng ngành ong sẽ đóng góp cho 
nền kinh tế nước Nga. 

. Năm 1885, ông mở trường dạy nghề nuôi ong. Bài giảng về kĩ thuật nuôi ong 
của ông sau xuất bản thành sách dưới tên là: 

- *Ong mật, đời sống và kĩ thuật nuôi" (1871) được tái bản tới 12 lần. 

- "Điều khiển ong mật như thế nào" tái bản tới 11 lần. 

Ông đã nâng ngành nuôi ong Nga lên một bước mới. 

Năm 1886, ông tổ chức và xuất bản tờ "Tạp chí nuôi ong nước Nga" do chính 
ông làm chủ bút đầu tiên. Tạp chí ấy tồn tại đến tận bây giờ. 


38 


C 


CANMET (ALBERT LÉON CALMETTE) 


(1863 - 1933) 
NHÀ VI TRÙNG HỌC NỔI TIẾNG NƯỚC PHÁP 


L CUỘC ĐỜI 


Ông sinh tại Nice năm 1863, học y khoa, tốt nghiệp làm bác sĩ nhưng ông 
quyết chí đi sâu vào nghiên cứu nguồn gốc của bệnh tật nói chung và vi trùng học 
nói riêng. 

Ông đã từng làm việc tại Việt Nam, sáng lập ra Viện vi trùng học Sài Gòn và 
trực tiếp điều hành Viện từ năm 1891 đến 1921. 





Trường Anbe Canmet 


39 


Về Pháp, ông tiếp tục lập ra Viện Paxtơ (Pasteurs) tại Lin (Lille) và cống hiến ở 
đó tới 25 năm (từ 1896 - 1921). 

Ông được mời giảng dạy tại Đại học Lin và thời gian này ông viết được rất 
nhiều sách về chuyên môn và khoa học. 


II SỰ NGHIỆP 


Sự nghiệp lớn nhất của Canmet là xây dựng các cơ sở nghiên cứu về vi trùng 
học: một ở Việt Nam và một ở Lin, một thành phố ở quê hương ông. 

Tiếp đó ông phát triển và hoàn thiện các phương pháp phòng và chữa các 
bệnh nhiễm trùng một cách có hiệu quả giữa lúc các phương pháp này còn mới 
được sử dụng. 

Ông đã để lại nhiều sách cơ bản vẽ: vi trùng học, sinh lí học, phương pháp 
chích thuốc vacxin của Giênơ (Jenner) để ngừa bệnh đậu, phòng bệnh dịch hạch 
và bệnh lao. 


Về bệnh lao, căn bệnh nan y thời đó, ông đã đầu tư tâm sức và thu được 
nhiều thành tựu, đóng góp lớn lao cho việc điều trị căn bệnh nguy hiểm này 
như: con đường truyền bệnh, các thời kì tiến triển của bệnh và điều quan trọng 
là ông góp phần vào việc tìm cách ngăn ngừa bệnh lao. Ông đã hợp tác với bác 
sĩ Ghêrin (Guérin) chế tạo ra thuốc chủng BCG (Bacille Calmette Guérin) 
mang tên hai người để tiêm chủng phòng lao rất hiệu quả. Thành tựu này là kết 
quả của 230 lần thí nghiệm và sau 13 năm nghiên cứu. Thuốc chủng BCG còn 
dùng đến ngày nay. Ông còn chú ý cả đến phương pháp trị rắn cắn. Năm 1907 
ông chế thuốc chống nọc độc rắn và đem thử nghiệm rất có kết quả. Do các 
thành công trên, ông được bầu vào Viện Hàn lâm Y khoa rồi Viện Hàn lâm 
Khoa học Pháp từ năm 1927. 


40 


XỊ 


CACNÔ (SADI CARNOT) 


(1796 - 1832) 
NHÀ VẬT LÍ NỔI TIẾNG NGƯỜI PHÁP, 
NGƯỜI SÁNG LẬP RA MÔN NHIỆT ĐỘNG HỌC 


I. CUỘC ĐỜI 


Ông sinh năm 1796 và mất năm 1832 tại Pari. Ông 
là con trưởng của Grăng Cacnô (thường được gọi là 
Cacnô vĩ đại, một nhà khoa học, đồng thời là một nhà 
chính trị danh tiếng nước Pháp). Ông được học qua 
các trường trung học nổi tiếng ở Pari và năm 1812 
vào học đại học bách khoa; sau đó tốt nghiệp thủ 
khoa. Ông sớm có ý thức chính trị như cha ông, vì 
thế, rời trường đại học ông tham gia ngay vào cuộc 
phòng thủ Pari năm 1814, trong khi cha ông bảo vệ 
Anvers. Khi đã trở thành đại uý công binh rồi, nhưng 
thấy con đường binh nghiệp trở ngại, nhất là sau khi cha ông bị thất sủng, ông liền 
xin chuyển ngành để chuyên tâm nghiên cứu khoa học. 





II. SỰ NGHIỆP 


Công trình đầu tiên của ông là "Lí thuyết về sự nở của chất khí và tính chất 
của các chất hơi". 

Năm 1824, ông xuất bản một quyển sách mỏng có tên "Khảo cứu về sức 
mạnh tạo động lực của lửa và về những máy chuyên để phát triển sức mạnh 
ấy". Tác phẩm này, sau được huân tước Kenvin và Clapâyrôn, vốn có thế lực trong 
giới khoa học nước Pháp đánh giá cao, vì sách khẳng định sự biến đổi nhiệt thành 
công chỉ có thể thực hiện được bằng cách dùng ít nhất là hai nguồn nhiệt có nhiệt 
độ khác nhau. Đó là nguyên lí được mang tên ông: "nguyên lí Cacnô", nguyên lí 
thứ hai của nhiệt động lực học. 

Căn cứ vào các bản chép tay kết quả các thí nghiệm của ông về mặt này, thực 
hiện được từ năm 1831 và công bố vào năm 1871, thì chính Cacnô đã khám phá 
được "sự tương đương giữa nhiệt và công" và đề xuất một giá trị khá chính xác về 
đương lượng cơ học của calo. | 


41 


Vì là người đầu tiên khám phá ra cả hai nguyên lí cơ bản của nhiệt động lực 
học nên Cacnô được coi như nhà sáng lập ra môn khoa học này. 

Rất tiếc con đường khoa học của ông kết thúc quá sớm khi ông mới 36 tuổi. 
Ông mất do mắc phải bệnh dịch tả. 


CAVENĐIX (HENRY CAYENDISH) 
(1731 - 1810) 
NHÀ HOÁ HỌC VÀ VẬT LÍ LỚN NGƯỜI ANH 
NGƯỜI KHÁM PHÁ RA HIĐRÔ 


L CUỘC ĐỜI 


Ông sinh năm 1731 tại Nice mất năm 1810 tại Luân 
Đôn. Gia đình ông thuộc dòng dõi quý tộc, được hưởng 
thụ một nền giáo dục tốt. Mẹ ông mất sớm, khi ông 
mới 2 tuổi. Suốt 50 năm sau đó, ông sống cùng với cha, 
một nhà khoa học chuyên nghiệp. Ông được thừa 
hưởng một gia sản lớn khi chưa quá 40 tuổi. Tuy vậy 
ông vẫn sống rất thanh đạm và hiến dâng cuộc đời của 
mình cho khoa học. Công việc khoa học đầu tiên của 
ông là giúp cha làm và theo dõi các thí nghiệm. Chẳng 
bao lâu, ông đã có các thành tựu riêng đầu tiên, đặc 
biệt trong lĩnh vực hoá học và vật lí. 





Ông bản tính âm thâm ít nói, thậm chí những người hầu của ông cũng ít nghe 
thấy tiếng ông sai bảo. Ông viết các mẩu giấy phân công việc cho họ và cho phép 
các đồng nghiệp sử dụng thư viện riêng của mình tự do, để khỏi tốn thời gian tiếp 
đón và trò chuyện. Chính vì thế, nhiều khám phá của ông được rất ít người biết tới. 
Ông là thành viên Hội Hoàng gia và Viện Hàn lâm Khoa học Anh. 


H. SỰ NGHIỆP 


Về hoá học, ông quan tâm chủ yếu đết! nghiên cứu các chất khí. Ông là người 
đầu tiên làm các thí nghiệm trên chậu thuỷ ngân. Năm 1766, lần đầu tiên ông 
khám phá và tách riêng được hiđrô. 


42 


Năm 1783, ông phân tích thành phần không khí một cách chính xác và thực 
hiện được phản ứng giữa ôxi và hiđrô để tổng hợp lại được nước (HO). 

Năm 1785, ông hoá hợp được nitơ và ôxi qua tác dụng của tia lửa điện. Năm 
1798, dùng cân xoắn, ông xác định được hằng số hấp dẫn và từ đó, suy ra được 
cách tính khối lượng riêng trung bình của Trái Đất. 

Cùng với Culông, ông là đồng sáng lập ra môn tính điện học-định lượng. Do 
bản tính ít giao lưu của ông nên mãi năm 1879 khi ông mất lâu rồi, Macxoen mới 
tìm thấy di cảo và công bố. 

Ông làm thí nghiệm với bán cầu mang tên ông (bán cầu Cavenđix). Ông chứng 
minh bằng cách thuyết phục rằng tác dụng điện trong một vật dẫn mang điện là 
bằng không. Ông lân đầu tiên đưa ra khái niệm điện thế, định nghĩa điện dung của 
một vật dẫn, khám phá và đo hằng số điện môi của những vật cách điện, tiến gần 
được tới sự tồn tại của điện trở và biểu thức của định luật Ôm. 

Mặc dầu chưa thống kê hết được, nhưng các khám phá của ông quả thực là đồ 
sộ và thuộc nhiều lĩnh vực. Ông đã thực sự làm được hơn những gì mà ông mơ ước . 
từ lúc còn trẻ và mang cả cuộc đời mình để hiến dâng cho mơ ước đó. , 


CÔLÔNG (CHRISTOPHE COLOMB) 


(150 - 1506) 
NHÀ THÁM HIỂM VÀ PHÁT KIẾN ĐỊA LÍ CÓ CÔNG TÌM RA CHÂU MĨ 


L CUỘC ĐỜI 


Ông sinh ở Giên (Gênes) thuộc Tây Ban Nha. Cuộc 
đời của ông gắn liền với biển cả, khiến cho ông mau 
chóng trở thành một thuỷ thủ lão luyện. Ngay từ buổi 
còn hiểu biết sơ khai về Trái Đất ông đã tin rằng, Trái 
Đất tròn và mơ ước có thể tới Nhật Bản bằng cách đi 
vòng quanh Trái Đất ở bờ phía Tây. 

Sau 4 lần đi vòng quanh Trái Đất như vậy, ông đã 
phát kiến ra nhiều vùng đất mới trong đó có châu MI. 
Ông đã đạt đến đỉnh cao vinh quang về các thành tựu 





43 


ấy. Tuy nhiên, ông không thành công trong 
việc quản lí và khai thác các miền đất mới 
đến mức đã bị tù tội. Cuối đời, ông được 
tha tội và chết ở Valađôlit, Tây Ban Nha, 
lúc 56 tuổi (năm 1506). 





II. SỰ NGHIỆP 


Sự nghiệp của Côlông gắn liền với các chuyến thám hiểm phát hiện các vùng 
đất mới. Ông phải mất nhiều năm để tìm người tài trợ cho các chuyến đi. Toàn bộ 
cuộc thám hiểm phát kiến của ông gồm 4 chuyến đi tất cả. 

- Chuyến đi đầu tiên được nữ hoàng Tây Ban Nha là Idaben Caxtiơ giúp đỡ. Bắt 
đầu đi ngày 03/8/1492 với 3 chiếc thuyền nhỏ có tên Santa Maria, Nina và Pinta. 
Sau khi rời bến Canari họ dong buồm về phía Tây cho tới sáng ngày 12/10/1492 
thì thấy thấp thoáng đất liền. Côlông cứ nghĩ rằng đó là Ấn Độ và ông đã ở gần 
Nhật Bản. Thực ra đó là một đảo trong quần đảo Bahama. Mảnh đất đầu tiên là 
miền Guanahani (Xanvađo bây giờ), rồi tiếp đến là Cu Ba và Haiti. Chiếc tàu Santa 
Maria không may bị đắm ở gần bờ hòn đảo được ông đặt tên là Hispaniôla. Vì thế, 
ông đành để lại 40 thuỷ thủ để lập nên ở đó một thuộc địa mới, còn ông và hai 
chiếc thuyền kia trở về Tay Ban Nha. Ông được tổ quốc chào đón như một người 
anh hùng và được nữ hoàng phong danh hiệu đô đốc hải quân và phó vương Ấn 
Độ, vì lúc đó người ta vẫn tưởng các miền đất ông khai phá là Ấn Độ. 

- Năm 1493 ông chỉ huy một hạm đội gồm 17 tàu và 120 thuỷ thủ ra khơi lần 
thứ hai. Ông trở lại đảo Hispaniôla và đau đớn phát hiện ra 40 người ông để lại đảo 
đã bị giết hại. Lân này ông phát hiện thêm Gađơlup, đảo Jamaica. Ông liên lập ra 
một thuộc địa mới ở đây. Chuyến đi kéo dài đến mãi năm 1496. Nhưng phát hiện 
đất mới đã khó, cái khó hơn là quản lí, điều hành miền đất mới ấy. Có rất nhiều 
điều tiếng về cách cai quản khắc nghiệt của phó vương Côlông. 

. “ Tuy thế, về nước ông vẫn được tín nhiệm để thực hiện chuyến thám hiểm lần 
thứ ba vào năm 1498. Lân này, ông tiếp tục phát hiện ra thêm Triniđat và đặt chân 
lên lục địa Nam Mĩ. Nhưng thay vì đổ bộ lên Tân thế giới, ông đã đi thám sát dọc 
bờ biển từ cửa sông Ôrênôcơ đến Caracat. 

Là một nhà thám hiểm và phát kiến giỏi nhưng Côlông khi quản lí vùng đất 
mới, đã nhiều lần làm trái ý triểu đình Tây Ban Nha. Những lời đèm pha của 
những kẻ ghen ghét ông, đã dẫn đến triều đình phải cách chức ông và cử 
Phranxixcô đơ Bôbađila đến thay ông. Việc làm đầu tiên của thống đốc mới là 
còng tay Côlông để giải về Tây Ban Nha. 


44 


Vì các công trạng lừng lẫy không thể chối cãi được, Côlông được tha tội và 
năm 1502 còn được phép thực hiện một chuyến thám hiểm lần thứ 4. Đây là cuộc 
thám hiểm bờ biển Trung Mi từ Hônđurat đến vịnh Darien. Khi khảo sát địa lí 
vùng biển Trung Mĩ này ông vẫn cứ tưởng rằng mình đang ở vùng cửa sông Hằng của 
Ấn Độ. Chuyến đi kéo dài tới năm 1504. 

Sau đó ông trở về Tây Ban Nha được ít lâu thì từ trần, nhưng giai thoại về "quả 
- trứng Côlông” thì còn lại mãi mãi. 

Sinh thời mặc dù các phát hiện của ông là cực kì to lớn nhưng vẫn không ít kẻ 
dè biu dèm pha cho rằng việc làm ấy không có gì khó, thậm chí nói thẳng trước 
mặt ông. Có một lần trong một cuộc họp bàn tròn gồm các công hầu, khanh tướng, 
những viên tai to mặt lớn của triều đình, ông liền rút từ trong túi quả trứng ra và 
thách thức vị nào giỏi thử dựng đứng quả trứng lên. Một số vị dựng thử nhưng đều 
thất bại và họ liền hò lên thách thức lại ông. Côlông mỉm cười, bình tĩnh khẽ ghè 
bẹp một đầu và dựng quả trứng giữa tiếng cười vang của mọi người vì bất ngờ và 
dõng đạc nói: 

- "Phát hiện Tản thế giới cũng như dựng quả trứng này thôi. Cái khó là thực hiện 
lân dâu tiên. Sau khi đã phát hiện ra thì thấy ở đời chẳng có việc gì là khó cả". 


CÔPECNIC (NICOLAS COPERNIC) 


(1473 - 1543) 
NHÀ THIÊN VĂN HỌC NỔI TIẾNG BA LAN 


I. CUỘC ĐỜI 


Ông sinh năm 1473 ở Thoocnơ, một thành phố 
nhỏ thuộc Ba Lan. Ông mồ côi cha mẹ từ rất sớm 
và được một người cậu là một nhà cách mạng đem 
về nuôi và gây dựng. 

Chú bé Côpecnic khao khát học vấn ngay từ lúc. 
nhỏ tuổi. Học xong trung học ở quê, ông được học 
đại học ở Ý. Ông theo học y, luật, triết và cả thiên 
văn học. 





45 


Học xong, ông về nước làm nghề thày thuốc, nghiên cứu thiên văn học và tham 
gia các công tác xã hội. Nhờ ảnh hưởng ý thức cách mạng của người cậu, ông gắn 
bó với cộng đồng và được nhân dân quý mến, tin tưởng. 

Năm 1520 quân xâm lược thôn tính đất nước Ba Lan, trong đó có thành phố 
Phrômboóc nơi ông sống. Dan bầu ông lãnh đạo cuộc kháng chiến. Ông từ chối 
không được vì dân cầu khẩn ông “Ngài là người học rộng, biết nhiều, lại được dân tin 
cậy thì làm gì mà chẳng được”. 

Quả vậy, cuối cùng ông đã lãnh đạo cuộc chiến đấu thắng lợi, góp phần bảo vệ 
tổ quốc Ba Lan. 


H. SỰ NGHIỆP 


Ông xây dựng một phòng thí nghiệm như một đài thiên văn để quan sát bầu trời 
và các vì sao. Nhờ sự quan sát kiên trì, tỉ mỉ, ghi chép đầy đủ, cẩn thận, ông đã có 
những phát hiện có tính chất cách mạng về thiên văn học thời ấy. 

Thời đó, mọi người đều tin cách giải thích của tôn giáo coi Trái Đất là trung 
tâm của vũ trụ. Riêng Côpecnic thấy quan niệm đó không đúng với những gì ông 
quan sát. Bằng kết quả nghiên cứu của mình, ông công bố: “Mới Trời là trung tâm 
vũ trụ với nhiều hành tỉnh quay xung quanh". Ông cũng khám phá được rất chính 
xác rằng: “Trái Đất phải mất I năm để quay quanh Mặt Trời và mất 24 giờ để tự 


2! 


quay một vòng quanh trục của nó”. 

Tư tưởng đó rất cách mạng và khám phá đó rất vĩ đại vào lúc ấy. Dĩ nhiên tôn 
giáo và lực lượng giáo điều bảo thủ chống đối ông mạnh mẽ. Ông trình bày ý kiến 
của mình trong cuốn sách: Về quỹ đạo chuyển động của các thiên thể tự do (De 
Revolutionnibus Orbium cxlestium libri VỊ). Cuốn sách bị cấm xuất bản. Do có sự 
giúp đỡ tận tình của bạn bè, mãi đến năm 1543 sách mới được ấn hành tại 
Nurembe, ở Đức. 


Khi một bản in được đưa về nước thì ông đã đang ở giờ phút hấp hối. Một 
người bạn đặt cuốn sách vào bàn tay đã giá lạnh của ông và thốt lên: 

- "Tiếc thay Côpecnic vĩ đại đã không còn nữa để nhìn thấy thành quả của ba 
mươi năm lao động miệt mài của ông”. 

May mắn thay, nhà bác học chợt tỉnh, nở nụ cười sung sướng, phều phào nói: 

- "Không sao, ta chết đi nhưng cuốn sách đã ra đời... thế là đủ". 


Nói xong ông ngừng thở. Đó là một ngày bầu trời ảm đạm cuối năm 1543. 


46 


CÔSI (AUGUSTIN CAUCHY) 


(1789 - 1857) 
: NHÀ TOÁN HỌC NỔI TIẾNG NGƯỜI PHÁP, CÓ ĐÓNG 
GÓP LỚN TRONG TOÁN HỌC GIẢI TÍCH VÀ CƠ HỌC 


L CUỘC ĐỜI 

Ông sinh năm 1789 ở Pari và mất năm 1857 ở Xô 
(Sccaux). Ông sinh ra và lớn lên giữa sự rối loạn của 
cách mạng Pháp. Ngay từ khi học trung học, ông đã tỏ 
ra nhiều năng khiếu về toán học. Nhưng theo định 
hướng của nghề nghiệp, ông lại học ngành cầu đường 
và trở thành kĩ sư và là người có công tham gia xây 
dựng quân cảng Secbua (Cherbourg), trông ra biển 
Măngsơ (Manche) ở miền Tây nước Pháp. Nhưng sự 
nghiệp chủ yếu của đời ông lại là đào tạo ở bậc đại học 
về toán học và có nhiều đóng góp ở lĩnh vực này. 

Năm 1816 khi 27 tuổi, ông được bầu vào Viện Hàn lâm Khoa học Pháp. Nhưng 
vị trí và công việc của ông thăng trầm theo biến động của đất nước, nên những 
đóng góp của ông không mấy dễ dàng. 





Khi có chân ở viện hàn lâm, ông được mời làm giáo sư dạy đại số ở trường đại 
học khoa học, dạy toán lí ở trường Cao đẳng nước Pháp và cơ học ở trường đại học 
bách khoa. Do từ chối tuyên thệ trong cuộc cách mạng 1830, ông bị mất việc làm, 
phải về Turin để nhận dạy toán ở một trường nhỏ. Do nổi tiếng, nên không bao lâu 
ông được mời đến Praha (năm 1833) để điều hành công cuộc giáo dục cho quận 
công vùng Boocỏô. 

Năm 1839, ông lại được mời về Pari, được bầu vào thành viên Viện cơ quan 
kinh tuyến, nhưng không được Chính phủ Pháp phê chuẩn. 

Năm 1848, nên cộng hoà mới tỏ ra khoan dung hơn. Mặc dù ông công khai 
theo phái chính thống (đối lập với cách mạng) nhưng ông vẫn được bổ nhiệm làm 
giáo sư môn thiên văn toán học ở Trường Đại học Khoa học Pari và giữ chức này 
cho đến năm 1852. Ông lại bị mất chức 2 năm do không chịu tuyên thệ trước chính 
phủ. Năm 1854 ông lại được phục hồi chức mà không phải thực hiện thủ tục gì. 


4T 


IH. SỰ NGHIỆP 


Mặc dù cuộc đời của ông chìm nổi, liên miên bị bãi chức do biến động xã 
hội, nhưng ông vẫn miệt mài làm việc, sáng tạo và có nhiều cống hiến ở nhiều 
lĩnh vực. Dù vậy, các cống hiến của ông về giải tích toán học được lịch sử ghi 
nhận nhiều hơn cả. 

"Giáo trình giải tích toán học" của ông xuất bản năm 1821 là một công trình 
hoàn chỉnh, chặt chẽ, nhất là các chương nghiên cứu các hàm số cơ bản và nghiên 
cứu các chuỗi. Các giáo trình giải tích hiện đại vẫn thừa kế các định nghĩa 
chính xác, các khái niệm đúng đắn về : giới hạn, tích phân định hạn, sự hội tụ 
của các chuỗi. 

Bên cạnh đó, các lí thuyết về các phương trình vi phân có tính hoàn toàn mới, 
nhưng cũng được ông làm sáng tỏ các vấn đẻ: tính duy nhất của các nghiệm 
phương trình, những điều kiện ban đầu và giới hạn... 

Ông còn được biết đến như là người sáng tạo ra lí thuyết hàm của một biến 
phức. Điểm xuất phát của ông là khảo sát tích phân trong miền phức. Qua đó, ông 
xắc định tích phân đường cong, tìm ra các tính chất cơ bản của nó và đưa vào phép 
tính thặng dư. 

Từ năm 1830 đến năm 1846, ông phát triển các hàm thành chuỗi và xây dựng 
khái niệm lấy vi phân phức hoặc khái niệm tính giải tích. 

Về cơ học, ông đã hoàn chỉnh lí thuyết toán học của hiện tượng đàn hồi. Ông 
đã tăng độ chính xác trong tính toán về thiên văn học và góp phần thúc đầy tiến bộ 
của lí thuyết sai số. 


48 


CÔVALEPXCAIA 
(SOEFIA VASSILIEVNA KOVALEVSKAIA) 
(1850 - 1891) 
NHÀ TOÁN HỌC XUẤT SẮC NGƯỜI NGA ĐỒNG THỜI LÀ NHÀ VĂN, 
NHÀ HOẠT ĐỘNG CHO GIẢI PHÓNG PHỤ NỮ 


L CUỘC ĐỜI 


Bà sinh năm 1850 tại Matxcơva nước Nga. Khi học 
phổ thông bà tỏ ra xuất sắc, đặc biệt có năng khiếu về 
toán học. Thời ấy, dưới chế độ Nga Hoàng, con gái 
không được học bậc đại học. May gia đình có điều 
kiện, cha bà rất chú trọng phát triển tài năng của con 
gái, nên bà được gửi sang Đức để tiếp tục theo học đại 
học. Bà làm đơn xin học Trường Đại học Tổng hợp 
Beclin. Nhưng ở đây cũng thực hiện luật như ở Nga, 
nghĩa là không nhận đơn của nữ giới. Bà đành nhờ 
người giới thiệu với nhà toán học Đức Caclơ „.....=«. 
Vâyecxtorasơ dạy tư cho chương trình toán bậc đại học. 





Thế là trong vòng 4 năm, bà đã hoàn thành một cách xuất sắc chương trình toán 
bậc đại học và còn hoàn thành được 3 công trình nghiên cứu khoa học về toán có 
giá tTỊ. 

Từ chỗ miễn cưỡng phải giúp bà, thày Caclơ thấy cảm phục người phụ nữ có 
tài, đầy nghị lực ấy, nên tích cực giúp đỡ. Vì thế bà học đại học không chính quy 
nhưng được bảo vệ thành công luận án tiến sĩ chính quy về triết học ở Trường Đại 
học Tổng hợp Gơtinhghen. | 


II. SỰ NGHIỆP 

Sau khi đã đỗ tiến sĩ triết học và nổi tiếng ở nước ngoài rồi, bà mới về xin thi 
chức giáo sư đại học ở Matxcơva. Mặc dầu được nhiều nhà toán học nổi tiếng 
trong nước như giáo sư Trêbusep bảo trợ và tiến cử, nhưng Bộ trưởng Bộ Giáo dục 
thời Nga Hoàng Xaburôp vẫn khăng khăng không chấp nhận cho nữ giới chức 
danh giáo sư. 


49 


Nhưng nhờ các hoạt động khoa học và sự vận động của phong trào giải phóng 
phụ nữ đang lên ở châu Âu lúc ấy và của chính bà, ba năm sau bà được phong làm 
giáo sư toán học Trường Đại học Stôckhôm, Thuy Điển. Ít năm sau bà lại được 
bầu là Viện sĩ thông tấn Viện Hàn lâm Khoa học Pêtecbua. 

Sự nghiệp toán học phát triển rực rỡ nhất khi bà giảng dạy ở Thuy Điển. Năm 
1888 bà lại trình bày một công trình nghiên cứu xuất sắc về toán học ở Viện Hàn 
lâm Khoa học Pari và được giải thưởng. 

Ngoài ra, bà có nhiều công trình khoa học khác về cơ học. Bà còn là nhà văn, 
tác giả của nhiều bài báo bênh vực về quyền phụ nữ, có đóng góp cho phong trào 
giải phóng phụ nữ ở nước Nga và phụ nữ thế giới. 

Ở nước ta từ thập niên 80 của thế kỉ trước, có lập giải thưởng Côvalepxkaia 
dành cho các phụ nữ có thành tích nghiên cứu khoa học xuất sắc hàng năm. 


CULÔNG (CHARL.ES DE COULOMB) 


(1736 - 1806) 
NHÀ VẬT LÍ NỔI TIẾNG NGƯỜI PHÁP 
CÓ NHIỀU PHÁT MINH TRONG LĨNH VỰC TỪ HỌC 


IL. CUỘC ĐỜI 


Ông sinh năm 1736 ở Angulêm và mất năm 
1806 ở Pari nước Pháp. Gia đình cho ông theo học 
binh nghiệp, tốt nghiệp trường Mêd¡e (Mézières), 
ông vào phục vụ ngay trong quân đội. Với chức 
danh kĩ sư công binh, ông được điều động đi nhiều 
nơi, trong đó có sang Mactinich (vùng đảo thuộc 
địa của Pháp ở quần đảo Ăngti). Ở đó ông khởi 
công xây pháo đài Buôcbông nổi tiếng. 

Năm 1772, khi đã 36 tuổi, ông mới trở về 
Pháp. Từ đó, ông chính thức rời quân đội để 
chuyên tâm việc nghiên cứu khoa học, để sau này 
trở thành sự nghiệp chủ yếu của cuộc đời ông. 





30 


II. SỰ NGHIỆP 


Năm 1777, ông công bố công trình nghiên cứu khoa học đầu tiên có nhan đề 
"Cách tốt nhất để chế tạo kim nam châm". Thời đó, giao thông đường biển rồi 
thám hiểm, chinh phục thế giới yêu cầu các la bàn có kim nam châm bền và tốt, đề 
tài của ông đã đáp ứng yêu cầu đó, nên được hoan nghênh và tặng thưởng của 
Viện Hàn lâm Khoa học Pháp. 

Đó cũng là khởi nguồn của một chuỗi đề tài có liên quan sau này của ông như: 

- Sự tồn tại của trường khử từ. 

- Lí thuyết về các máy đơn giản (1779). 

- Các nghiên cứu về hiện tượng xoắn (1784). 

Những năm tiếp theo, ông thiết lập phòng thí nghiệm về lí thuyết của từ học và 
tĩnh điện học và liên tiếp công bố 7 công trình thực nghiệm về vấn đề này. Đặc 
biệt ông khám phá ra được định luật Sàn đảo bình phương mang tên ông gọi là 
định luật Culông. 

- Theo định luật này lực tương tác của 2 điện tích điểm q và q' đặt trong một chất 
điện môi đồng tính là bằng nhau và ngược chiều nhau theo đường thẳng nối chúng 
với nhau, tỉ lệ với hai điện tích, và tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách R 
giữa chúng: 


1 qqg 


_ 4g _R 

Trong đó: e là hằng số điện môi. 

Ông cũng phát triển lí thuyết về sự nhiễm điện ngoài mặt của các vật dẫn. 

Năm 1786, ông phát biểu hiệu ứng màn chắn tĩnh điện, tạo bởi những vật dẫn rỗng. 

Năm 1789, khi nghiên cứu ảnh hưởng từ trường Trái Đất tới kim nam châm, 
ông đưa ra khái niệm "mô men từ”, ông gán các mô men từ cho phân tử vật chất và 
xây dựng lí thuyết về sự phân cực. 

Nhờ các thành công trên, ông trở thành viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học 

Pháp năm 1781 và là một trong những nhà bác học sáng lập ra Viện Hàn lâm từ 
khi chính thức thành lập (năm 1795). 


31 


CUÔCSATÔP (IGOR COURSATOYV) 
(1803 - 1960) 
NHÀ VẬT LÍ NGUYÊN TỬ NỔI TIẾNG NGƯỜI NGA, NGƯỜI GÓP PHẦN 
CHẾ TẠO QUẢ BOM NGUYÊN TỬ ĐẦU TIÊN Ở LIÊN XÔ CŨ 


L CUỘC ĐỜI 


Ông sinh năm 1903 tại Crimê trong một gia đình 
nghèo làm nghề trồng táo. Ông có cả một thời thơ 
ấu sống trong khó khăn, thậm chí bữa ăn không đủ 
no. Ông phải đi làm rất sớm và trải qua đủ loại công 
việc để kiếm sống như: dán quảng cáo, dạy học ở nhà 
trẻ, bơm xăng tại bến xe, cưa gỗ, gác rạp chiếu 
bóng... Nhờ những cố gắng đó, ông tiếp tục theo học 
một cách chật vật vì lúc nào ông cũng nghĩ: dù trong 
bất kì hoàn cảnh nào cũng phải có học thức. 

Cách mạng tháng Mười năm 1917 thành công ông mới 14 tuổi. Bằng con đường 
vừa làm vừa học như thế, năm 18 tuổi, ông đã theo học Đại học Tổng hợp lavôric, 
một thành phố nhỏ ở phía Nam nước Nga. 





Mùa hè năm 1923, khi đang học năm thứ 3, ông đã bảo vệ xuất sắc luận văn và 
được đặc cách tốt nghiệp đại học sớm l năm. Không như mọi người, ông coi tốt 
nghiệp đại học chỉ là cái vốn ban đầu, công việc ở phòng thí nghiệm vật lí sau này 
mới là công việc lôi cuốn, hấp dẫn. Để làm được điều ấy ông thấy cần hoàn thiện 
cả về mặt kĩ thuật nữa. Thế là ông dấn thân đến Pêtecou-, trung tâm công nghệ 
của nước Nga để học thêm bằng kĩ sư đóng tàu. Ông lại được đặc cách vào học 
ngay năm thứ ba khoa đóng tàu Trường Đại học Bách Khoa. Lúc ấy chỉ vì ham 
thích kĩ thuật mà học chứ ông chưa nghĩ rằng tay nghề ấy rất cần cho công việc 
phức tạp của ông sau này. 

Tại đây ông lấy vợ rồi thử làm nhieu nghề khác nhau: từ đài khí tượng ở Paplôp 
đến trung tâm khí tượng thuỷ văn gản Phêđóxia và cuối cùng tại Khoa Vật lí của 
Trường Đại học Bách khoa Adecbaidan. : 

Rồi ở đây, cuộc gặp gỡ giữa ông với Viện sĩ lôphê đã làm chuyển hướng các 
đóng góp của ông. Viện sĩ lôphê là nhà bác học vật lí đầu ngành nổi tiếng của 


Sẻ 


nước Nga thời ấy. Chính viện sĩ đã phát hiện ra tài năng của Cuôcsatôp để hướng 
ông vào hoạt động vật lí nguyên tử: sự nghiệp chính của đời ông. 


II. SỰ NGHIỆP 


Mặc dầu ở đài khí tượng Paplôp, ông đã công bố công trình khoa học đầu tiên, 
nhưng cuối những năm 1920, các khám phá của ông về hiệu ứng áp điện mới 
khiến ông nổi tiếng về mặt khoa học vật lí. 

Năm 1930, lúc mới 27 tuổi, ông đã được đề bạt làm Trưởng phòng Vật lí của 
Viện Vật lí kĩ thuật. Nhưng đột nhiên ông từ bỏ các nghiên cứu dang dở về hiệu 
ứng điện và quyết tâm làm lại hướng đi chuyên môn của mình trong lĩnh vực khác 
một lần nữa. 

Từ năm 1932, ông chính thức nghiên cứu về vật lí nguyên tử. Tháng 6 năm 
1941, chiến tranh thế giới bùng nổ, công việc mơ ước của ông phải tạm dừng để 
chuyển sang các đề tài khác mà tổ quốc lúc ấy cần hơn như: khử từ tính của tàu 
chiến để chống lại các thuỷ lôi có nam châm của phát xít Đức. Đến năm 1943, ông 
mới được giao nhiệm vụ tiếp tục sự nghiệp về năng lượng nguyên tử. 

Do nhu câu của chiến trường cần chiến thắng kẻ thù bằng các vũ khí có hiệu 
lực cao, công việc của ông được đầu tư mạnh mẽ: nhiều phòng thí nghiệm, nhiều 
viện nghiên cứu được thành lập, nhiều tập thể nghiên cứu ra đời, nhiều phương án 
kĩ thuật mới được đề xuất thực hiện. Đây là thời kì làm việc và cống hiến quan 
trọng nhất của đời ông. Với chức danh Viện sĩ và vai trò Tổng công trình sư của 
dự án phát triển năng lượng nguyên tử, ông tất bật khi họp với Hội đồng các 
nguyên soái quân đội Xô Viết, khi cặm cụi suốt đêm trong phòng thí nghiệm căng 
thẳng với hàng ngàn phương án, phép tính... 

Cuối cùng cố gắng của ông và tập thể các nhà bác học Nga đã thắng lợi. Vào 
một buổi sáng mùa hè 1949, cuộc thử vũ khí nguyên tử đầu tiên của Liên Xô đã 
thành công mĩ mãn. Sau tiếng nổ long trời, một quả cầu lửa lớn hình nấm đã từ mặt 
đất bốc dần lên cao, chấm dứt sự độc quyền về vũ khí và đe doạ nguyên tử của Mi. 

Gần bốn năm sau, ngày 12/8/1953 cuộc thử vũ khí khinh khí lại thành công rực 
rỡ. Và một năm sau (1954) nhà máy điện nguyên tử đầu tiên trên thế giới đã ra đời 
tại thành phố Ôpninxcơ, Liên Xô cũ, trong đó sự đóng góp của Cuôcsatôp với 
cương vị tổng công trình sư, là cực kì to lớn. 


Những năm cuối đời, do vắt sức đến cạn kiệt trong các siẤNi minh ghê gớm, sức 
khoẻ ông suy yếu dần. Nhưng mỗi lần chưa kịp phục hồi sức khoẻ, ông đã trốn bác 
sĩ, tiếp tục lao vào công việc. 


33 


Ông dành tất cả cho tổ quốc nhưng lại không đòi hỏi gì cho riêng mình cả. 
Ngôi nhà của ông, được bạn bè gọi đùa là "Túp lều của bác thợ rừng" vì vừa đơn 
sơ, vừa nằm sâu trong rừng vắng, dưới bóng của các cây sồi già. Nhưng tại đây, 
ông cùng các đồng nghiệp đã đưa ra các quyết định làm thay đổi cả cục diện Liên 
Xô và cả thế giới. 

Ngày 04/2/1960 sau một cuộc họp quan trọng, ông đến nhạc viện để nghe 
"Khúc tưởng niệm" của Môda. 

Hôm sau ông đến thăm viện sĩ Kharitôn tại nhà an dưỡng. Hai người đi dạo 
trong vườn để bàn bạc vẻ các vấn đẻ còn đang quan tâm. Thấy mỏi, cả hai gạt 
tuyết để ngồi trên ghế dưới vòm cây. Chỉ ít phút sau, Kharitôn quay lại thì 
Cuôcsatôp đã lặng lẽ yên nghỉ ngàn thu rồi. Mấy ngày sau, trong lễ tang đầy 
thương nhớ của nhân dân cả nước và giới khoa học các nước, một lần nữa "Khúc 
tưởng niệm "ủa Môda lại vang lên. 


CRIC VÀ OATSƠN (CRICK VÀ WATSON) 
HAI NHÀ KHOA HỌC KHÁM PHÁ RA CẤU TRÚC CỦA ADN 
FRANIS CRICK: NHÀ VẬT LÍ - SINH HC PHÂN TỬ NGƯỜI ANH, SINH NĂM 1916, 
JAME WATS0N: NHÀ SINH HỌC NGƯỜI MÍ, SINH NĂM 1928 


L CUỘC ĐỜI 


Cric sinh ngày 8 tháng 6 năm 1916 tại Notamtơn (Northampton) nước Anh. 
Ông được đào tạo về ngành vật lí. Trong đại chiến thế giới II ông được giao nghiên 
cứu phát triển về rađa. Mãi sau chiến tranh, ông mới chuyển sang nghiên cứu ở 
một lĩnh vực mới, đang được quan tâm lúc đó, là sinh học phân tử. Ông làm việc ở 
trong một phòng thí nghiệm hàng đầu của thế giới, đó là phòng thí nghiệm về sinh 
học phân tử của Đại học Cambritgiơ nước Anh. 

Trong khi ấy, Oatsơn kém Cric 12 tuổi, ông sinh ngày 6 tháng 4 năm 1928 tại 
Chicagô. Ông học ngành sinh học, Đại học Chicagô và tốt nghiệp năm 19 tuổi. 
Năm 22 tuổi, ông bảo vệ xong học vị tiến sĩ, và quyết định đến Anh để nghiên cứu 
các công trình sau tiến sĩ. 


54 


Năm 1951, Oatsơn gặp Cric, lúc ấy đã 35 tuổi chưa có bằng tiến sĩ. Nhưng sự 
hấp dẫn của "Bí mật sự sống" đã cuốn hút hai người trở thành đôi bạn điển hình 
của sự cộng tác và cùng thành đạt trong khoa học, đến mức Oatsơn phải từ bỏ cả 
các nghiên cứu về chim và về virut của mình để dành tất cả cho việc giải mã ADN. 


II. SỰ NGHIỆP 


Trước các nghiên cứu của hai người, nhà hoá học Linơtx Polinh đã có các 
nghiên cứu rất sâu về cấu trúc không gian của các phân tử prôtit. Kế tục sự nghiệp 
ấy, nhà nữ bác học Rôdalin Phranklin đã chụp được các bức ảnh ADN bằng tia X 
_ và đang cùng với Môrixơ Uynkin (Wilkins) tìm cơ chế để giải thích ý nghĩa bản 
chất của cấu tạo ấy. 

Rất tiếc bà Franklin chết vì ung thư năm 1958 khi đó mới 37 tuổi. May mắn là 
bức ảnh bà chụp đã được Uynkin chuyển đến cho Oatsơn xem. 

Oatsơn nhớ lại và hồi tưởng “Tôi há hốc mồm khi nhìn thấy những bức ảnh ấy". 
Bức ảnh đã giúp ông cùng Cric đưa ra được "Mô hình chuỗi xoắn kép để diễn tả 
được cấu trúc phân tử ADN”. Mô hình đó còn giúp dễ dàng hiểu được bằng cách nào 
mà ADN có thể tự nhân đôi được. Đó là chìa khoá mở ra cánh cửa huyền bí, từ đó 
can thiệp vào các quy luật di truyền qua các thế hệ của các động, thực vật. 





35 


Ngày 28 tháng 2 năm 1953, Cric trong một quán cà phê Igơn (Eagle) ở 
Cambritgiơ nước Anh đã tuyên bố “Chúng tôi đã phát hiện ra bí ẩn của sự sống". 

Và sau đó ít lâu, ngày 25 tháng 4 năm 1953 trên tờ tạp chí Tự nhiên (Nature) 
nổi tiếng có đăng một bài báo ngắn chưa quá 1000 từ, mở đầu bằng câu: “Chứng 
tôi muốn gợi ý về cấu trúc của chất muối của axit Deôxiribonuclêic (ADN). Cấu 
trúc này với những mới lạ sẽ vô cùng quan trọng về mặt sinh học”. 

Bài báo kí tên "J. Oatsơn và F. Cric". 

Bài báo ngắn nhưng đã mở ra một kỉ nguyên mới nghiên cứu và áp dụng các 
thành tựu về mã di truyền, được coi là một trong những khám phá quan trọng nhất 
trong lịch sử nghiên cứu về sinh học nói riêng, sự sống nói chung. . 

Tuy thế, phải tới gần 10 năm sau, khi thời kì công nghệ gen bắt đầu, thì phát 
minh ấy mới thấy được hết tâm vóc vĩ đại của nó. 

Năm 1962 một giải thưởng Nôben về sinh học đã dành tặng cho khám phá này. 
Vì giải thưởng Nôben vốn không truy tặng (lúc ấy bà Phranklin đã mất) nên đã 
quyết định trao tặng cho Oatsơn, Cric và Ủynkin. 

Năm 1968 cuốn sách "Chuỗi xoắn kép" của Oatsơn được xuất bản. Cuốn sách 
này vào những năm 80 của thế kỉ trước đã được dịch sang tiếng Việt. Cuốn sách 
như một hồi kí của Oatsơn và Cric trong quá trình tìm hiểu bản chất hoá học phân 
tử ADN, rồi thiết kế ra mô hình phân tử bằng bìa, trước khi công bố các kết quả 
nghiên cứu. 

Cũng năm 1968, Oatsơn được cử làm Giám đốc phòng thí nghiệm cảng Cold 
Spring. Khi ấy Cric bắt đầu chuyển sang nghiên cứu về não và năm 1977 về Viện 
Salk. 

Năm 1988, Oatsơn được cử làm Giám đốc một chương trình có tính chất quốc 
tế nhưng cực kì quan trọng và tốn kém, đó là chương trình nghiên cứu về bộ gen 
người (human genome) do nước Mí chủ trì. 


356 


CRUC (WILLIAM CROOKES) 


(1832 - 1918) 
NHÀ HOÁ HỌC VÀ VẬT LÍ NỔI TIẾNG NƯỚC ANH 
NGƯỜI PHÁT MINH RA TÌA ÂM CỤC VÀ ỐNG CRUC 


IL. CUỘC ĐỜI 


Ông sinh năm 1832, mất năm 1919 ở Luân Đôn 
trong một gia đình trí thức. Sau khi học qua trung 
học, ông học ngành hoá ở đại học và mới 20 tuổi đã 
là giáo sư dự bị của Trường Đại học Hoàng gia. Năm 
18S5, khi 23 tuổi, ông được phong.giáo sư hoá học 
Trường Đại học Khoa học Chetxtơ. 





Tám năm sau (năm 1863), ông được bầu vào Hội 
đồng Khoa học Hoàng gia. Năm sau (1864) ông được 


cử chủ trì "Tạp chí Khoa học" ra hàng quý của hội 
(Quarterly Journal of Science). 


II SỰ NGHIỆP 


Công trình khoa học đầu tiên của ông là tìm ra 
nguyên tố Tali năm 1861 nhờ phương pháp phân tích 
quang phổ. Năm 1865, ông khám phá ra cách khai 
thác bạc nguyên chất nhờ phương pháp hỗn hống hoá 
do ông nghĩ ra. 





Sau đó ông chuyển sang chuyên nghiên cứu vật lí phân tử trong khí quyển ở áp 
suất thấp. Ông đã thành công ở hướng nghiên cứu này trong việc chế tạo được bức 
xạ kế. Năm 1872, ông phát minh ra ống điện tử dùng catốt nguội mang tên ông 
ống Cruc, dùng để sản xuất ra tia X, có ứng dụng rất to lớn trong thực tiễn. 

Năm 1878, ông phát minh ra tia âm cực cấu tạo bởi các hạt tích điện, khi làm lệch các 
tia này bằng từ trường của một thanh nam châm. Từ đó, ông suy ra sự tồn tại của một 
trạng thái thứ tư của vật chất được ông đặt tên là "Radiante" (thực tế chỉ là một dạng của 
tia âm cực). Ông tiếp tục nghiên cứu độ nhớt và độ dẫn nhiệt của các chất khí. Năm 
1903, ông phát minh ra kính nhấp nháy có màn huỳnh quang dùng kẽm sunfua. 

Ông cũng không từ bỏ các nghiên cứu ứng dụng về hoá học như: lấy đường từ 
củ cải, kĩ thuật nhuộm vải vóc và xây dựng hệ thống cấp thoát nước ở đô thị. 


37 


Đ 


ĐACUYN (CHARLES DARWIN) 
(1809 - 1882) 
NHÀ TỰ NHIÊN HỌC VĨ ĐẠI NGƯỜI ANH 
TÁC GIẢ CỦA THUYẾT TIẾN HOÁ VÀ THUYẾT CHỌN LỌC TỰ NHIÊN 


L CUỘC ĐỜI 


Đacuyn chào đời vào ngày 12/12/1809 tại 
Srôpsia (Shropshire), một thành phố nhỏ của 
nước Anh. Cha của ông là một bác sĩ nổi 
tiếng, đồng thời là một triết gia và văn sĩ. 
Ngay từ thuở ấu thơ, Đacuyn đã say mê với 
cỏ cây, hoa lá. Cậu bé có thể bỏ ra hàng ngày 
để vui chơi cùng thiên nhiên. Niễm ham 
thích duy nhất của cậu có lẽ là quan sát tự 
nhiên, sưu tầm các loài động, thực vật. Khi đi 
học, Đacuyn chỉ là một học sinh bình 
thường. Cậu bé không hứng thú học tập bằng 
công việc sưu tầm tiêu bản của các loại động, thực vật tự nhiên. 





Vào năm Đacuyn 8 tuổi, mẹ cậu đột ngột qua đời. Tuy mồ côi mẹ sớm, nhưng 
với sự quyết tâm, nỗ lực của bản thân, cùng sự quan tâm chăm sóc của người cha, 
năm 1825, Đacuyn ghi tên theo học khoa y của Trường Đại học Tổng hợp 
Êđinbua. Nhưng việc học để trở thành một bác sĩ thật khó khăn đối với một cậu bé 
chỉ suốt ngày say mê với thiên nhiên. Cuối cùng Đacuyn bỏ dở trường y để thi vào 
Khoa Thần học của Trường Đại học Cambritgiơ. 

Cũng trong thời gian này, Đacuyn may mắn gặp gỡ và làm quen được với nhà 
sinh học lỗi lạc thời đó là Hơxlây (Huxley). Chính nhờ Hơxlây mà Đacuyn đã có 


38 


thêm nhiều kiến thức tự nhiên để hoàn thành xuất sắc thuyết tiến hoá nổi tiếng của 
mình sau này. 

Với lòng say mê nghiên cứu, với tình yêu thiên nhiên mãnh liệt, Đacuyn đã 
thực sự trở thành một "nhà tự nhiên học" lỗi lạc ở thế kỉ thứ XIX. 

Đacuyn mất năm 1882 sau khi hoàn thành sự nghiệp khoa học của mình. Ông 
được suy tôn như một vĩ nhân của nước Anh, nên được mai táng tại tu viện 
Oetxminxtơ (Westminsters). 


II SỰ NGHIỆP 


Ngày 27 tháng 12 năm 1831, Đacuyn rời nước Anh, đi vòng quanh thế giới trên 
con tàu Bigơn (Beagle). Chuyến đi này kéo dài tới 5 năm. Đacuyn có ghé qua và 
xem xét nhiều đảo ở Đại Tây Dương, Thái Bình Dương, những bờ biển ở Nam 
MI... Trên các đảo đó, ông tìm ra nhiều loại cây cối và động vật quý hiếm, 
Đacuyn cũng nhận thấy rằng một vài loại chim tuy có khác nhau ở hình dạng 
mỏ nhưng có cấu tạo đều tựa như nhau. Ông nghĩ rằng các loài chim này có thể có 
cùng một tổ tiên, nhưng do quá trình sinh sôi nảy nở, một số con có biến đổi về 
cấu tạo để thích nghi với môi trường sống. Sau khi nghiên cứu tất cả các loài mà 
ông gặp, Đacuyn đã phát triển lí thuyết về sự chọn lọc tự nhiên. Lí thuyết này 
gồm hai phần: 

- Phần đấu tranh để sinh tồn: Vạn vật muốn sinh tôn phải đấu tranh. Môi 
trường sinh sống thay đổi yêu cầu sinh vật cũng phải có sự đổi thay về cấu tạo để 
thích nghi. Sự thay đổi này còn gọi là sự tiến hoá. 

- Phần chọn lọc tự nhiên: Trong cuộc sinh tồn, những sinh vật nào sau khi 
biến đổi cơ thể rồi, đủ điều kiện thì mới tồn tại, nếu như yếu kém thì bị tiêu diệt 
được gọi là sự đào thải tự nhiên. 

Ngày 24/11/1859, cuốn sách của Đacuyn có tiêu đề : "Nguồn gốc các loài" đã 
được ra mắt. Cuốn sách này đã làm bùng nổ những cuộc tranh luận gay gắt vì nó 
mâu thuẫn với kinh thánh. Nhưng sau đó không lâu, cuốn sách đã được công nhận 
rộng rãi như một tác phẩm vĩ đại của trí tuệ loài người. Ăngghen đánh giá công 
trình này là "Äột trong ba phát kiến lớn lao nhất của thế kỉ XIX". 

Năm 1871, sau khi đã nghiên cứu rất kĩ, Đacuyn cho xuất bản cuốn "Nguồn 
gốc loài người", trong đó ông đã nêu ra những điểm giống nhau giữa người, vượn 


59 


người và sự phát triển của loài người. Ông kết luận: "Con người đã có nguồn gốc 
từ một loài vượn"... Cuốn sách ra đời đã làm một số học giả bất bình. Đacuyn đã 
phải chịu sự phản đối dữ đội cả từ phía nhà thờ. Thế nhưng ngày nay, sau nhiều 
năm nghiên cứu của các nhà khoa học, loài người vẫn được xem là bắt nguồn từ 
loài vượn người cổ xưa. 


II. GIAI THOẠI VỀ ĐACUYN 

" Bác học không có nghĩa là ngừng học". 

Khi đã trở thành nhà bác học lừng danh thế giới, Đacuyn vẫn không ngừng học 
tập. Ông thường bảo con cháu phải tiếp tục trau dồi kiến thức, học hỏi thêm. Có 
lần thấy cha say mê đọc, người con thắc mắc hỏi: “S$zo cha trở thành bác học rồi 
mà còn miệt mài học nhiều thế ?" thì Đacuyn trả lời: "Bác học không có nghĩa là 
ngừng học con ạ”. 


ĐIÊDEN (RUDOLF DIESEL) 
(1858 - 1813) 
NHÀ PHÁT MINH RA ĐỘNG CƠ ĐIÊDEN, NGƯỜI ĐỨC 


IL CUỘC ĐỜI 


Ông sinh ngày 18/3/1858 trong một gia đình người 
Pháp gốc Đức. Cha ông làm thợ đóng sách. Thuở 
nhỏ, ông phải đem sách đến trả cho khách ở khắp các 
ngõ ngách ở Pari để bươn chải cùng với gia đình kiếm 
sống. 

Thời kì chiến tranh Pháp - Phổ (1870) gia đình 
ông bị kì thị, bản thân ông bị báng bổ. Ông bị bạn bè 
gọi là "bô - sơ" (tức "con lợn" tiếng Đức). Cha mẹ 
đành phải gửi ông về ông bác ở thành phố Aoxbuôc 
bên Đức để tiếp tục học tập. 





60 


Vậy là mới 12 tuổi cậu đã tự nhiên thành "mồ côi", sống nhờ sự chu cấp của 
người bác, thiếu sự chăm sóc, nâng niu của bố mẹ. 

Việc tự lập trong cuộc sống đã làm cho ông sớm trưởng thành, biết tổ chức 
cuộc sống, giản dị nhưng lại trở lên khô khan, bướng bỉnh, khó tính. 

Do phải sớm khẳng định vị trí của mình trong cuộc sống mà ông đã là người 
học trò giỏi nhất của trường phổ thông thực hành, rồi sau đó tiếp tục là sinh viên 
xuất sắc của trường bách nghệ. Nhờ vậy, ông được một giáo sư có tiếng đem lòng 
yêu mến, đưa ông về Muyn Khen để học tại trường cao đẳng kĩ thuật. 

Mùa xuân năm 1878, trong một giờ học đây lí thú, ông được giáo sư Linđơ 
người phát minh ra tủ lạnh, giảng về chu trình nhiệt động học của Xađi Cacnô 
(một kĩ sư Pháp đề ra lí thuyết về động cơ nhiệt) nghĩa là giải thích một quá trình 
đáng phải ngạc nhiên vì khả năng biến đổi được 70% nhiên liệu để sản ra công 
hữu ích. Đó mới chỉ là lí thuyết, nhưng bên lẻ vở, Điêden ghi: “Nghiên cứu khả 
năng ứng dụng đường đẳng nhiệt trong thực tiễn". 

Không ngờ câu này trở thành khẩu hiệu phấn đấu suốt cuộc đời của ông. 

Khi đã trở thành một Kĩ sư cơ khí rồi, ông tìm cách thực hiện mơ ước ấy. 


II. SỰ NGHIỆP 


Muốn có một phát minh cần phải có tiền để chế tạo ra các mô hình thử nghiệm. Để 
có tiền, ông đành bỏ sức ra để lao động. Ông dậy rất sớm và chỉ ngủ đôi chút sau bữa 
ăn trưa, vô tình biến mỗi ngày làm việc thành 2 ca bận rộn và căng thẳng. 

Từ năm 1890, ông bắt đầu phác thảo các động cơ đốt trong để sử dụng cho xe hơi. 

- Tháng 6 năm 1893, ông hoàn thành chiếc động cơ thí nghiệm đầu tiên. Ngay 
mấy lần thử đầu tiên, bộ phận inđicatơ bị nổ tung vỡ tan làm nhiều mảnh. May 
mắn mà ông còn sống sót. Thất bại này không làm ông nản lòng. Ông tìm nguyên 
nhân và tìm biện pháp khắc phục. 

Ngày 17/2/1894 ông lại bắt đầu chạy thử một chiếc máy. Sau một số trục trặc, 
máy bỗng chạy trơn tru trước sự kinh ngạc của bác thợ già. Động cơ Điêden đã 
được khai sinh ra từ ngày hôm đó. 

Động cơ Điêden ra đời đã như một cuộc cách mạng vì nó đơn giản không cần 
tới bugi, lại dùng một loại nhiên liệu rất rẻ tiền để chạy. Động cơ này lại rất kinh 
tế vì nó tiết kiệm hơn so với động -cơ đốt trong rất nhiều. Ngày nay động cơ 
Điêden được sử dụng rộng rãi trong các xe tải và còn cải tiến để dùng cho cả các 
xe hơi gia đình. 


61 


Sau thành công đó, ông trở nên giàu có. Các đơn đặt mua máy tới tấp gửi tới 
đến mức sản xuất không kịp. Tuy giàu có hơn nhưng ông lại lao tâm, khổ trí vì 
những chuyện kinh doanh. Nhiều người phàn nàn rằng không dễ dàng gì làm việc 
với ông, vì thần kinh ông thường xuyên ở trong trạng thái trầm uất. Ông qua đời 
do ngã từ trên boong tàu xuống biển khi vượt qua eo biển sang Anh. Một số người 
nghĩ rằng có thể là một vụ tự sát. Xác của Điêden mất vĩnh viễn ở biển sâu nhưng 
động cơ Điêden của ông thì còn lại với nhân loại mãi mãi. 


ĐÊCAC (RENÉ DESCARTES) 


(1596 - 1650) 
NHÀ TOÁN HỌC ĐỒNG THỜI LÀ NHÀ TRIẾT HỌC 
NỔI TIẾNG NGƯỜI NƯỚC PHÁP 


L CUỘC ĐỜI 


Ông sinh tại La Haye, học xong đại 
học năm 25 tuổi, phục vụ trong quân 
đội, viễn du khắp đây đó, nhất là các 
nước châu Âu. Đến năm 1629, hơn ba 
mươi tuổi ông mới quyết định định cư ở 
Hà Lan để cống hiến đời mình cho toán 
học, khoa học và triết học. 

Ông không lấy vợ, mặc dù có một con 
gái nhưng sớm mất lúc 5 tuổi để lại cho 
ông nỗi đau lớn lao. 





Năm 1649, ông được Hoàng hậu Thuy Điển Crixtin (Christine) mời dạy triết học. 
Nhưng khí hậu quá lạnh ở Bắc Âu đã làm ông bị đau phổi và tạ thế ngày 11/2/1650. 


H. SỰ NGHIỆP 


Trong 20 năm ở Hà Lan ông viết được nhiều tác phẩm ghi lại những khám phá 
và tích lũy của cuộc đời ông. 


62 


- Ông đã tạo ra một loạt tiến bộ trong toán học, trong đó có phương pháp sử 
dụng toạ độ Đêcac trong hình học. 

- Công trình "Phương pháp luận" viết năm 1637 là cuốn sách hướng dẫn lí trí 
và tư duy trong khoa học và triết học. Sách này đã từng dịch ra tiếng Việt trước 
năm 1945. 

- Công trình "Nguyên tắc triết học” viết năm 1644 bằng tiếng Latinh và bằng 
tiếng Pháp năm 1647, gồm 4 phần: hiểu biết con người, sự vật, thế giới cảm giác 
và địa cầu. Trong mỗi phần chỉ bàn thuần tuý về lí luận và nguyên lí. 

- Công trình " Khái luận về sự ham mê" ông phân tích nguồn gốc và phân loại 
các ham mê của con người. 

- Công trình về "Hình học": qua những gì ở sách này thì ông được coi như cha 
đẻ của môn hình học giải tích (1637). 

- Từ các sách trên đã hình thành nên học thuyết Đêcac được tóm tắt như sau: 

1. Để tìm chân lí phải căn cứ trên các chứng cứ trực tiếp, không thể phủ 
nhận được. 

2. Cần phân biệt lí trí (L esprit) với vật chất (La matière). Lí trí là khả năng của 
con người, biết tư duy. Vật chất là một bản thể tồn tại độc lập với lí trí. 

3. Khi tìm sự thật, chỉ nên tin vào lí trí mà thôi. Mà tiêu chuẩn của lí trí là sự 
hiển nhiên. ` 

Ảnh hưởng đương thời của ông còn hạn chế, nhưng sang thế kỉ sau (thế kỉ 
XVIID thì ông có những môn đệ danh tiếng như: Lepnich, Răng và những nhà 
bách khoa Pháp. 

Cho đến nay, mặc dù cần bổ sung ít nhiều, nhưng thuyết của Đêcac vẫn còn 
nhiều giá trị ở các địa hạt ông đề cập đến. Tư duy có thể học được ở ông là cần 
nghỉ ngờ mọi thứ, vì con người chỉ có thể tìm được sự thật sau khi mọi nghi ngờ đã 
được giải đáp. Điều ấy được ông đúc kết trong câu nói cửa miệng nổi tiếng: “Tỏi 
suy nghĩ, do đó tôi tôn tạ". 


63 


ĐALĂMBE (JEAN LE ROND D'ALEMBERT) 


(T717 - 1783) 
NHÀ TOÁN HỌC DANH TIẾNG, ĐỒNG THỜI LÀ NHÀ VĂN 
NƯỚC PHÁP THẾ KỈ THỨ XVIII 


I. CUỘC ĐỜI 


Ông sinh tại Pari, là con sinh tư của bà Tencin. Sau khi sinh ra, ông bị bỏ rơi ở 
dưới mái hiên nhà thờ Xanh Giăng Lơ Rông (Saint Jean Le Rond) (sau được dùng 
gọi tên ông) và được vợ một người thợ kính tên là Rutxô đem về làm con nuôi. 
Người cha tên là Đêtusơ tuy không thừa nhận ông chính thức, nhưng vẫn ngấm 
ngầm cung cấp tiền bạc cho bà Rutxô để nuôi ông ăn học tử tế. 


Ở một nghịch cảnh như vậy, nhưng ông rất chí thú học tập và luôn đạt thành 
tích xuất sắc. Ngay khi đang ngồi trên ghế nhà trường, ông đã có các công trình về 
toán học làm xôn xao dư luận. Ông được bầu vào hàn lâm viện ở tuổi 24 và được 
giải thưởng lớn của Viện Hàn lâm Khoa học Beclin. 

Ông tính tình giản dị, cương trực, ưa độc lập, không ham giàu sang, phú quý. 
Mặc dù được xã hội và giới khoa học trọng vọng nhưng ông vẫn bằng lòng ở một căn 
hộ chật hẹp với bà mẹ nuôi mà ông hằng quý mến như mẹ đẻ. Tuy chẳng khá giả gì, 
nhưng ông từ chối vua nước Đức mời ông qua nhận chức chủ tịch Viện Hàn lâm 
Beclin, hay cũng không nhận lời khẩn cầu của Nga hoàng Catêrin II sang làm việc ở 
đó. Ông luôn cởi mở và trung thành với bạn bè và cả với người tình là cô Lêpinatx, 
mặc đù ông luôn đau khổ vì bị cô ta phụ bạc. Những năm cuối đời, sức khoẻ ông 
giảm sút. Ông mất năm 1783 vì chứng bệnh sỏi thận, thọ 66 tuổi. 


H. SỰ NGHIỆP 


Khi còn ở bậc đại học lúc mới 22 tuổi, ông đã công bố một công trình về phép 
tính tích phân, được giới khoa học đánh giá như một thân đồng. Hai năm sau ông 
gửi đến viện khoa học công trình nghiên cứu về sự khúc xạ trong những thể rắn và 
lập tức được bầu vào viện hàn lâm khoa học. Hai năm sau nữa (1743) ông cho ra 
đời cuốn sách " Khái luận về động lực học" nổi tiếng vì ở đó, lần đầu tiên ông đã 
xây dựng một hệ thống lí luận đầy đủ nhất vẻ cơ học. 


64 


Năm 1746 ông bảo vệ luận án tiến sĩ về nguyên nhân chung của gió được giải 
thưởng của Viện Hàn lâm Beclin và đồng thời được bầu vào một xuất viện sĩ của 
Viện Hàn lâm nước Phổ này. 

Ông còn nổi tiếng vì được mời tham gia viết bộ Từ điển Bách khoa đồ sộ và 
rất cách mạng vào thời đó. Ông đã dành tâm sức vào công trình này suốt 9 năm, 
không những bao quát hết các mục từ về khoa học, triết học mà ông còn được giao 
điểm lại và đính chính tất cả các mục từ về toán học. 

Vì những đóng góp rất sâu và rộng cả ở lĩnh vực triết học và văn chương nữa 
nên ông đồng thời được bầu vào Viện Hàn lâm Văn chương năm 1754, lúc 37 tuổi. 

Ông được mời nhiều lần đi thuyết giảng ở nước ngoài, nhất là ở Viện Hàn lâm 
Khoa học Đức. Công trình khoa học của ông được dịch sang nhiều tiếng nước 
ngoài: Đức, Anh, Nga. Ông được coi như một nhà khoa học đa lĩnh vực có danh 
tiếng nhất ở các nước châu Âu thế kỉ thứ XVIIL 


ĐANTƠN (J]OHN DALTON) 
(1766 - 1844) 
NHÀ VẬT LÍ VÀ HOÁ HỌC NỔI TIẾNG NGƯỜI NƯỚC ANH 


I. CUỘC ĐỜI 


Ông sinh tại Igơnphin vùng Cămbơfen. 
Năm 10 tuổi ông tới làm cho Êlihu, một nhà 
khoa học. Êlihu thấy ông rất thông minh, hiếu 
học bèn dạy toán cho ông. Đantơn học giỏi và 
chỉ hai năm sau (năm 12 tuổi) ông đã trở 
thành “hiệu trưởng” của một trường làng, dạy 
cho tất cả trẻ em trong vùng ở mọi lứa tuổi. 





Sau này ông được mời giảng dạy tại trường 
Niu côlegiơ ở Manchextơ và tiếp đó được mời „ 
tới để dạy ở Học viện Hoàng gia Anh. 


65 


II. SỰ NGHIỆP 


Từ năm 20 tuổi trở đi, ông bất đầu viết nhật kí khoa học, thường là những ghi 
chép ngắn, nêu giả thuyết và giải thích về thời tiết. Cho đến lúc ông qua đời thì 
công trình ấy trở xen đồ sô, tức có trên 200000 mục ghi chép tỉ mỉ nghiên cứu về 
khí tượng. 

Ngoài ra, ông còn là tác giả của các công trình sau: 

- Giả thuyết về sức đẩy của hơi nước tăng lên theo sự gia XiễHg của nhiệt độ. 


- Nghiên cứu về bệnh loạn sắc (Daltonisme) trên bản thân vì chính ông bị bệnh 
ấy (do đó, tên bệnh mang tên ông). 

- Về hoá học, ông có xây dựng định luật Đantơn làm nền tảng cho thuyết về 
nguyên tử sau này. Tuy các nhà bác học Hy Lạp cổ đại đã có những ý tưởng về 
nguyên tử, nhưng Đanton mới là nhà khoa học hiện đại đầu tiên đưa ra được ý kiến 
cho rằng nguyên tử của các nguyên tố khác nhau có trọng lượng khác nhau. 

- Ông đưa ra sự kiến giải rất chính xác về hiện tượng cực quang. Hiện tượng 
này sau đó được chứng minh năm 1787 về bản chất cực quang là điện năng. 

~- Ngoài ra, ông còn giỏi về ngôn ngữ học và có để lại một bộ sách nổi tiếng về 
văn phạm tiếng Anh. 

Do các cống hiến trên, ông được mời làm giáo sư ở nhiều trường nổi tiếng, chủ 
tịch nhiều hội khoa học và văn chương ở Anh, viện sĩ thông tấn của Viện Hàn lâm 
Pháp (1816). 


66 


Ẻ 


ÊĐIXƠN (THOMAS EDISON) 


(1847 - 1831) 


NGƯỜI PHÁT MINH RA BÓNG ĐÈN ĐIỆN VÀ MÁY HÁT... ĐƯỢC COI LÀ: 
"NHÀ PHÁT MINH VĨ ĐẠI NHẤT CỦA MỌI THỜI ĐẠI" 


I. CUỘC ĐỜI 


Ông sinh ngày 11/2/1847 ở Milan thuộc ` 
Ôhaiô nước Mĩ. Cha ông làm nghề thợ mộc. 
Bà mẹ đẻ được 7 người con nhưng chỉ nuôi 
được 4, ông là con lớn. 

Năm lên 7 tuổi, gia đình ông dọn đến Pho 
Huron và lâm vào tình trạng làm ăn sa sút. 
Ông mắc bệnh và khi chữa khỏi thì bị nặng tai 
sinh ra nghễnh ngãng. 





Năm 8 tuổi được đi học, nhưng do nghễnh ngãng nên sau 3 tháng không 
theo kịp bạn bè, bà mẹ phải đón về để thân chinh dạy ở nhà. Không thể ngờ 
được là nhờ sự dạy dỗ ấy mà 20 năm sau, cậu bé đã trở thành nhà bác học kiêm 
triệu phú. | 

Ông vốn rất ham học. Cuốn "Những nguyên lí" của Niutơn được coi như sách 
gối đầu giường của ông. Ông đã khắc phục được bệnh giảm trí nhớ để có thể thuộc 
hết các nội dung những cuốn sách trong thư viện mênh mông của ông. Là một 
người ưa thực hành, ông coi trọng các thí nghiệm. Dưới hầm nhà, ông lập một 
phòng thí nghiệm có đủ các trang thiết bị, hoá chất cần thiết nhất. 


G7 


Năm 1859, khi 12 tuổi ông xin được một chân bán báo và bán quà bánh trên xe 
lửa. Việc kinh doanh phát đạt, ông lập cả một phòng thí nghiệm và l xưởng in nhỏ 
trên một toa tàu bỏ không để ra tờ báo "Người đưa tin" do ông làm chủ bút nhằm 
phục vụ hành khách. 


Từ năm 1861 - 1864, nước Mi có nội chiến, ông được tuyển làm "nhân viên 
điện báo lưu động". Ông tình nguyện làm ca đêm liên tục, dành ban ngày để đọc 
sách và làm thí nghiệm. 


II. SỰ NGHIỆP 


Nhờ vào sự ham học hỏi và mày mò thí nghiệm, lại làm việc ở ngành điện báo, 
nên ông có nhiều sáng chế về cải tiến máy móc thuộc lĩnh vực này trước tiên. 

Năm 1868, ông xin cấp bằng phát minh đầu tiên của mình về chế tạo "Máy tính 
tự động số phiếu bầu" cho quốc hội. Sau đó đến máy các "Ghi dữ kiện giá cổ phiếu 
của thị trường chứng khoán". 

Từ năm 1871, song song với phát minh, ông lập ra xưởng máy riêng để chế tạo 
các loại máy đó với hai kíp thợ thay nhau làm việc. 

Năm 1877 ông lại được cấp bằng về cải tiến máy điện thoại sang công nghệ 
dùng hạt từ tính. Lúc này ông đã đến ở Menlôpac (cách Niu Oóc 38km) và xây 
dựng ở đây một hệ thống phòng thí nghiệm, xưởng mộc, xưởng máy liên hoàn 
nổi tiêng. | 

Người ta gọi Menlôpac là "Một xưởng chuyên làm ra các phát minh”, ông 
đã triệu tập về đây nhiều người có tài, biết động viên họ cùng làm việc tích cực và 
năng động như mình. Năm 1888 có lần ông và các cộng sự đã làm việc một mạch 
tới 72 giờ liền để cải tiến chiếc máy hát cho đến hoàn hảo mới thôi. 

Cứ như thế, ông luôn đề xuất các ý tưởng để rồi tổ chức thực hiện. Đầu óc ông 
luôn luôn căng thẳng và ngồn ngang những suy nghĩ. Có lần ông làm việc cho 40 
dự án cùng một lúc. Suốt cuộc đời ông đã ghi đầy chật 3400 cuốn sổ tay và đã xin 
cấp tất cả 1093 bằng sáng chế. 

Dù phát minh nhiều như thế nhưng phát minh lớn nhất vẫn là chế tạo ra chiếc 
bóng đèn điện đầu tiên. Nó gồm một dây dẫn đặt trong một bóng thuỷ tinh chân 
không. Khi dòng điện đi qua, dây tóc cháy lên và toả sáng. Ông còn khám phá ra 
dòng điện còn có thể chạy qua khoảng không từ 2 bản kim loại nhiệt độ cao đặt 


68 


trong một ống chân không. Đó là" hiệu ứng Êđixơn", được ứng dụng để chế tạo 
các bóng đèn của nền công nghiệp điện tử hiện đại. 

Tiếp theo là phát minh ra máy đĩa hát, được coi là chiếc máy ghi âm đầu tiên 
trên thế giới. 

Năm 1888 ông được cấp bằng phát minh ra máy chiếu hình, có thể coi là hình 
mẫu của máy chiếu phim sau này. 

Các phát minh của ông đã cải thiện diện mạo cho thế giới và góp phần nâng cao 
chất lượng cuộc sống cho nhân loại. Từ đó, các thành phố và miền quê ban đêm 
được chiếu sáng, con người được nghe máy hát, được xem phim và thông tin bằng 
điện thoại cho nhau từ các khoảng cách hàng ngàn cây số. 

Thành công như vậy, nhưng ông không thật giàu có lắm. Một phần vì ông quản 
lí kinh tế chưa giỏi, một phần vì ông đầu tư cho các phát minh quá nhiều. 

Ông sớm goá vợ và hai năm sau phải lấy vợ lần thứ hai. Các bà vợ đều hết lòng 
chăm sóc gia đình để ông toàn tâm toàn ý đầu tư cho các phát minh. Ông còn bị 
căng thẳng từ hết vụ kiện tụng này đến vụ kiện tụng khác do sự tranh chấp về 
quyền phát minh và quyền tác giả gây nên. 

Cuối đời, ông mắc bệnh tiểu đường và viêm thận. Ngày 18/10/1931, ông qua 
đời để lại lời nhắn nhủ nổi tiếng sau đây cho hậu thế: "Thiên tài là do một phần 
trăm của cảm hứng và chín mươi chín phần trăm do mồ hôi công sức bỏ ra". 
Chính cuộc đời của ông đã chứng minh cho câu đúc kết đây ý nghĩa ấy. 


69 


F 


FARAĐÂY (MICHAEL FARADAY) 


(1791 - 1867) 
NHÀ KHOA HỌC NỔI TIẾNG NGƯỜI ANH, 
NGƯỜI PHÁT MINH RA ĐỘNG CƠ ĐIỆN 


L CUỘC ĐỜI. 


Ông là con trai người thợ rèn, lúc nhỏ học nghề Š 
đóng sách ở một quán sách nhỏ. Nhờ tiếp xúc với : 
sách, ông thông hiểu về các nhà khoa học lớn, tác ` 
giả của các cuốn sách đó. 


Nhờ một dịp may, ông được dự một buổi thuyết 
giảng của nhà bác học Hamphri Đêvi mà ông hết 
lòng sùng bái. Sau buổi nghe giảng, ông viết thư cho 
Đêv¡ khẩn khoản xin vào làm chân thí nghiệm cho 
ông. Thấy cậu bé ngoan ngoãn, yêu khoa học lại rất 
hâm mộ mình, nên Đêvi nhận lời. 

Thế là năm 1813, mới 22 tuổi, ông làm trợ lí cho phòng thí nghiệm của Viện 
Hoàng gia Anh ở Luân Đôn. Nhờ công việc ở đây và sự giúp đỡ của Đêvi một nhà 
bác học nổi tiếng lúc ấy, từ một thanh niên rụt rè, nhút nhát, ông trở thành một nhà 
khoa học trẻ tuổi rất ham say quan sát, thí nghiệm. 


Năm 1825, khi 34 tuổi, ông được cử kế nhiệm Đêvi phụ trách phòng thí nghiệm 
của Hoàng gia Anh. : 





Sau các phát minh lẫy lừng, cuối đời ông mắc một căn bệnh kì lạ và bất ngờ 
làm ông mất hẳn trí nhớ. Sau một số năm tích cực chữa chạy mà bệnh không khỏi, 
sức khoẻ ông cứ suy kiệt dần. 


70 


Ngày 13/2/1862, ông ghi chép lại số liệu thí nghiệm lần thứ 16041 của mình và 
sau đó sắp xếp thành từng tập, đóng lại cẩn thận. Nữ hoàng Anh cho xây dựng 
tặng ông một ngôi nhà. 

Mùa hè 1867, khi 76 tuổi, có một người bạn thân đến thăm và hỏi: 

- Ông thấy sức khoẻ thế nào? 

- Tôi đang đợi để đi đây ! Ông mỉm cười trả lời. 

Ông đã ra đi thật trên một chiếc ghế mềm kê bên bàn làm việc, trong túi còn 
giữ một chiếc lò xo nhỏ của một thí nghiệm ông đang làm đở. 


II. SỰ NGHIỆP 


Sự nghiệp quan trọng nhất của ông là về điện và về từ trường. Ông làm thí 
nghiệm với một cuộn dây xung quanh một lõi sắt, ông thấy khi có dòng điện chạy 
trong cuộn dây thì lõi sắt trở thành một thanh nam châm. 

Trong một thí nghiệm khác, ông-đặt hai cuộn dây trên cùng một lõi sắt. Khi 
cho dòng điện chạy qua cuộn dây thứ nhất, ông lại thấy một dòng điện xuất hiện ở 
cuộn dây thứ hai. . 

Sau đó ông lại khám phá ra rằng nếu di chuyển thanh nam châm qua lại trong 
một ống dây thì sẽ xuất hiện một dòng điện. 

Bằng các thí nghiệm ấy, thực tế ông đã phát minh ra máy biến thế và máy 
phát điện. Hai phát minh cực kì quan trọng để hình thành nên thế giới hiện đại. 


Từ các thành công ấy, ông đã trở thành hội viên Hội Hoàng gia Anh, rồi hội 
viên Viện Hàn lâm Khoa học Pêtecbua. Tiếp đó nhiều viện hần lâm các nước bầu 
ông làm viện sĩ. 

Farađây còn có tài sư phạm. Bằng những phương pháp hợp lí, ông đã giải thích 
một cách đơn giản các thí nghiệm phức tạp, ông làm cho một người bình thường 
cũng có thể hiểu được. 

Bài diễn thuyết của ông vào dịp lễ Giáng sinh trước Viện Hoàng gia Anh năm 
1826 đã mở màn cho tục lệ thuyết trình khoa học trước công chúng được tổ 
chức hàng năm (chỉ trừ có 3 năm thời đại chiến thế giới I phải tạm bỏ). 

Nhiều năm sau, nhà vật lí Nga nổi. tiếng Stôlêtôp viết về ông như sau: “Sau 
Faradáy, thế giới chưa bao giờ được chứng kiến từ cùng một bộ óc phát ra các 
phát mình cừ khôi và muôn hình vạn trạng đến mức như thế"'. 


7 


FRĂNG KLANH (BENJAMIN I0) 


| (1706 - 1790) 
NHÀ KHOA HỌC VÀ CHÍNH TRỊ NỔI TIẾNG NGƯỜI MĨ 


IL CUỘC ĐỜI 


Ông sinh tại Bôxtơn, mất tại Philađenphi. Bố làm 
nghề nhuộm. Nhà nghèo lại đông con, nên ông phải 
đi làm công rất sớm. Mới I0 tuổi, ông đã phải rời 
trường chuyên tiếng Pháp theo bố đi làm. Nhờ chữ 
'đẹp, ông được bố giao cho đi theo để ghi chép công 
việc kinh doanh và giúp cha làm bất cứ việc gì như: 
đúc nến, lau chùi chao đèn. Ông đã được làm rất lâu 
nghề thợ in trong xưởng ¡in của người anh ở Bôxtơn. 
Ông mê đọc sách, các truyện về gương danh nhân 
giúp ông vừa ham thích vừa học ở đó được rất nhiều 
điều. Cứ ngày đi làm, đêm đọc sách. Từ đọc sách, ông tập sự viết văn, làm thơ rồi 
dần dần có các bài ngắn, bài dài gửi đăng báo. Do đó, ông hiểu sâu, nhớ lâu và rất 
giỏi viết lại các điều tâm đắc ấy để chia sẻ với người khác. 





II. SỰ NGHIỆP 


Năm 1723, lúc L7 tuổi, ông đi tham quan ở Niu Oóc, Philađenphi rồi qua nước 
Anh. Trở về Hoa Kì ông thành lập nhà máy ¡n, một thư viện, một bệnh viện, một 
tờ báo và một công ty bảo hiểm chống hoả hoạn. 

Mặc dù công việc bận rộn, ông vẫn giữ nguyên niềm say mê đọc sách, học hỏi 
thêm nhất là về kĩ thuật điện đang được đương thời quan tâm. 

Năm 1747, ông chế ra một cột thu lôi vì đã chứng minh rằng sét chỉ là những tia 
điện khổng lồ. Ông đã làm một thí nghiệm mạo hiểm, thả một cánh diều dưới trời 
mưa gió sấm sét để chứng minh rằng sẽ có tia lửa điện đánh vào một chiếc chìa khoá. 

Năm 1753, ông đã từng làm giám đốc bưu điện ở Penxinvania. 

Năm 1757, ông được bổ nhiệm làm đại diện của Penxinvania ở Luân Đôn. 

Khi Hoa Kì được thành lập, ông đắc cử nghị sĩ, vào quốc hội đầu tiên của Hợp 
chủng quốc. Ông cừng với Giphơxơn, Giôn Ađam... soạn thảo bản tuyên ngôn độc 
lập của Hoa Kì (1776) và Hiến pháp nước MI. 


72 


Ông không chỉ là một chính khách nổi tiếng, mà còn là một nhà thương thuyết 
có tài. Ông đã làm đẹp cho quan hệ nước Mĩ với nước Anh và Pháp như: 

- Năm 1778 Pháp đồng thuận kí với Hoa Kì hiệp ước hữu nghị. 

- Năm 1783 Anh tiếp tục kí hoà ước với Hoa Kì. 

Năm 1790 ông bị sưng màng phổi và tạ thế. Nước Pháp bấy giờ tuy đang trong 
cuộc đại cách mạng nhưng vẫn treo cờ rủ để tang ông 3 ngày. 


FLÊMINH (ALEXANDER FLEMING) 


(1881 - 1855) 
BẮC SĨ NỔI TIẾNG, NGƯỜI TÌM RA CHẤT KHÁNG SINH PÊNIXILIN 


L CUỘC ĐỜI 


Ông sinh tại Lôcphin Pham (Lochfield Farm), học 
ngành y và sau khi tốt nghiệp, làm thày thuốc suốt đời ở 
bệnh viện Xanh Mari ở Luân Đôn. Ông đặc biệt nghiên 
cứu sâu vào các bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn gây ra, 
tham gia vào nhóm nghiên cứu tìm kiếm các vắc xin có 
thể kháng được vi trùng, trở thành giáo sư vi trùng học, 
rồi làm giám đốc viện thuốc chủng (Vaccin). 

Năm 1929 ông phát hiện ra chất Pênixilin và sau 
đó hợp tác với 2 nhà sinh lí học Hôvơ Phlorây (người 
Úc) và Eran Chên (người Đức) bào chế được chất đó 
để chữa trị bệnh nhiễm trùng có hiệu quả và cùng được giải thưởng Nôben về y 
học năm 1945. Ông là viện sĩ thông tấn của Viện hàn lâm nước Pháp. 





IL SỰ NGHIỆP 

Từ năm 1898, bác sĩ Erân ĐÐuchexnơ có trình bày ở Viện Đại học Liông luận án 
về "Sự xung khắc giữa những chất nấm mốc với vi trùng" và khuyến nghị có 
thể dùng để phòng và chữa bệnh. 


Thế rồi suốt 30 năm sau không được ai chú ý đến cả. Mãi đến năm 1929 nhờ 
một việc tình cờ nhân lấy ít mẫu liên cầu khuẩn (staphylococcus) để xem dưới 


73 


kính hiển vi thì Flêminh bỗng thấy những liên cầu khuẩn ở xung quanh đám mốc 
đều bị chết hết. Ông đem thử lấy chất nước ấy cho tác dụng lên nhiều vi trùng 
khác và nhận thấy đó là một chất sát trùng rất mạnh. Nhưng ông gặp một trở ngại 
là bào chế ra chất này rất khó và tồn trữ nó lại còn khó hơn. Một lần nữa, chế 
phấm của nấm mốc Pên¡xilin lại bị ngưng lại một thời gian. 

Thế rồi đại chiến thế giới lần II nổ ra, yêu cầu một loại kháng sinh cần điều trị 
cho các vết thương rất khẩn thiết và thế là năm 1944 thuốc này với sự cộng tác của 
2 nhà sinh lí học ở trên đã được chính thức bào chế dưới tên Pênixilin. 

Có thể coi Pênixilin lúc đó như một thánh dược, vì chúng: 

- Trị được tất cả các nhiễm trùng do liên cầu khuẩn gây ra. 

- Trị cả các bệnh do phế cầu khuẩn (sưng màng óc, màng phổi). 

- Trị các chứng vi trùng lậu, vi trùng bệnh than, uốn ván, giang mai... 

Nhờ Pênixilin, các thương binh phải cắt tay, cắt chân chỉ còn 20%, đui mù chỉ 
còn 37%, sưng phổi còn19% so với trước. 

_ Đó là thuốc kháng sinh có hiệu lực nhất từ xưa đến nay, đánh dấu một bước 
ngoặt trong điều trị bệnh nhiễm trùng của lịch sử y học. 


FECMA (PIERE SIMON DE FERMAT) 


(1601 - 1685) 
NHÀ TOÁN HỌC LỚN, NGƯỜI PHÁP 


I. CUỘC ĐỜI 


Ông sinh ngày 3/8/1601, tại thành phố Tuyđô 
nước Pháp, trong một gia đình buôn bán nhỏ. Khi đã 
trưởng thành, ông vốn là một luật sư, chỉ hoạt động 
_ nghiên cứu toán học để giải trí, theo kiểu nghiệp dư. 

Tuy nhiên, ông vẫn có rất nhiều đóng góp mang 
tính chất nền móng cho nhiều bộ môn toán học đến 
mức Từ điển bách khoa tiếng Pháp xuất bản năm 
1996 đã đánh giá hơi quá rằng Fecma là nhà toán học 
lớn của mọi thời đại. 





74 


II. SỰ NGHIỆP 


- Về hình học, Fecma và Đêcac là những người đã sáng lập ra hình học 
giải tích. 

_- Về giải tích, Fecma đã biết dùng đạo hàm để xác định tiếp tuyến của đường 
cong và các cực trị của hàm số. 

- Cùng với Paxcan, Fecma đã sáng lập ra phép tính xác suất. 

- Fecma là người đi đầu trong các phép tính vi phân. 

- Về quang học, Fecma đã phát minh ra một nguyên lí rất quan trọng mang tên 
là nguyên lí Fecma có thể được phát biểu đơn giản như sau: Quang trình của một 
tia sáng giữa hai điểm là quang trình ứng với thời gian cực tiểu. 

Đặc biệt nổi tiếng là 2 định lí Fecma trong toán học (định lí Fecma nhỏ và định 
lí Fecma lớn), nhất là định lí Fecma lớn. Định lí đó như sau : Phương trình vô định 
x” + y" =”? với n > 3 không có nghiệm nguyên dương và khác không. 

Bản thân Fecma đã ghi lại rằng ông đã chứng minh được định lí này, nhưng ông 
chứng minh như thế nào thì hậu thế vẫn chưa rõ. Do vậy cho đến trước năm 1994, 
định lí này vẫn chỉ coi như một giả thuyết. Sau này Ơle chứng minh được với n = 3 
và n = 4. Năm 1825, Đirichlê chứng minh được với n = 5 và năm 1832 ông lại 
chứng minh được với n = 14. Cho đến năm 1976, định lí Fecma lớn đã được kiểm 
chứng với mọi số nguyên tố n< 125000 và năm 1994 định lí này mới được chứng 
mình là hoàn toàn đúng với mọi số nguyên n > 3. 


75 


EECMI (ENRICO FERMD 


(1801 - 1854) 
NHÀ VẬT LÍ NGUYÊN TỬ NỔI TIẾNG NGƯỜI MÏ, GỐC Ý 


I. CUỘC ĐỜI 


Ông sinh tại Rôm, đỗ tiến sĩ năm 1922 và làm giáo sư 
tại Đại học Florence, chuyên nghiên cứu về vật lí nguyên 
tử. Từ năm 1932, sau khi Giêm Satuych phát hiện ra 
nơtrôn, một phần tử cơ bản của hạt nhân thì Fecmi quyết 
định làm các thí nghiệm riêng về nơtrôn. 

Nhờ các thành công trên, ông được giải thưởng Nôben 
về vật lí năm 1938. 

Năm 1939 ông được mời sang giảng dạy và nghiên 
cứu tại đại học Côlumbia Hoa Kì và đã đóng góp vào chế 
tạo hai quả bom nguyên tử đầu tiên. 





II SỰ NGHIỆP 


Giả thuyết của Fecmi về nơtrôn năm 1932 đánh dấu sự nghiệp đầu tiên của ông 
về vật lí nguyên tử. 

Ông thiết kế một cái bia bằng uranium và bắn phá nó bằng nơtrôn với hi vọng 
tạo ra một chất mới. Ông đã chứng minh rằng một notrôn có thể tách ra thành một 
prôtôn, một điện tử đồng thời phát ra năng lượng và đề xuất dùng nơtrôn chậm để 
phá vỡ nguyên tử như thí nghiệm trên. 

Mặc dù ngay lúc đó, thí nghiệm chưa thành công một cách hoàn hảo, nhưng 
thực tế ông là người đầu tiên đã tìm được cách phân hạch nơtrôn làm cơ sở tạo ra 
năng lượng và bom nguyên tử. 

Trong thời gian đại chiến thế giới lần II, ông nghiên cứu tại Mĩ làm nhiều thí 
nghiệm để hoàn thành việc phóng thích ra năng lượng nguyên tử, thực hiện nhiều 
phản ứng chuyển tiếp, đồng thời phát minh ra được quả pin bằng uranium đầu tiên 
(năm 1942). Lò phản ứng hạt nhân đầu tiên được xây tại sân bóng Squash ở 
Trường Đại học Chicagô. Dự án này đã trực tiếp chế tạo ra 2 trái bom nguyên tử 
đầu tiên thả xuống Hirôshima và Nagasaki năm 1945. 

Ngoài giải thưởng Nôben, ông còn được nhiều giải thưởng khác của thế giới. 
Sách, tài liệu khoa học, công trình khoa học, ông công bố và để lại rất nhiều. Ông 
còn là hội viên của 18 viện hàn lâm và tiến sĩ danh dự của 8 nước trên thế giới. Có 
thể ông là nhà vật lí đạt quán quân về các vinh quang này. 


76 


FO (HENRY FORD) 


(1863 - 1847) 
KĨ SƯ CƠ KHÍ, NHÀ SẢN XUẤT XE ÔTÔ ĐẦU TIÊN Ở MĨ 


tl. CUỘC ĐỜI 


Ông sinh ra trong một gia đình nông dân ở 
bang Misigân nước Mĩ, năm 1863, nhưng rất lạ, 
ông không ham thích nghề nông. 

Khi còn học ở trường, ông rất lười học. Ngồi 
trong lớp chỉ lén nói chuyện riêng và nghịch 
ngợm các trò chơi máy móc. Ngồi nghe thày 
giảng mà ông chỉ mong chóng tan học để chạy về 
nhà chơi nghịch với các đồ chơi được tháo lắp 
bằng các ốc vít và kìm, búa. 

Hồi 8 tuổi, ông đã mê bộ máy đồng hồ như 
các bạn cùng tuổi mê sách mạo hiểm. Gặp đồng 
hồ nào hư ông cũng mày mò tháo tung ra sửa chữa và cuối cùng cũng sửa chữa 
được. Dần dần, tài chữa đồng hồ của ông vang khắp vùng. Ai có đồng hồ hỏng, 
cũng đem tới cho "cậu Henry" sửa chữa, vì cậu không bao giờ đòi tiền công cả. 
Được chọc ngoáy vào đồng hồ và cứu chúng khỏi "cái chết" đã đây hứng thú với 
tuổi trẻ của cậu rồi. 





Năm 15 tuổi, cậu theo học nghề tại một xưởng máy gần nhà. Được học đúng sở 
thích, tay nghề của cậu tiến bộ rất nhanh. Tại đây, các cỗ máy hoạt động quyến rũ 
cậu cực kì. Có lần cậu thừa lúc vắng người, tháo một chiếc máy cưa chạy bằng 
hơi nước ra xem, bị máy kẹp, tí nữa thì chết. Nhưng nhờ thế mà chỉ ít lâu sau, 
cậu đã bát chước chế tạo được một chiếc máy nhỏ chạy bằng hơi nước trong căn 
gác xép của mình. 


II. SỰ NGHIỆP 


Khi ông đã 28 tuổi, nhân đọc một bài báo trên tạp chí "Thế giới khoa học" có tả 
một chiếc máy nổ do một người Đức phát minh, ông quyết chí thử chế tạo máy nổ 
cho một chiếc xe hơi. Để làm việc đó, ông phải rời quê hương đến Đitroy ở, nhận 
làm kĩ sư ca đêm cho một hãng điện. Dù đồng lương rất đạm bạc và phải làm quần 


TT, 


quật từ 6 giờ tối đến 6 giờ sáng hôm sau nhưng ông vẫn quyết chí làm và dành 
dụm tiền để lập một xưởng máy nhỏ, nhằm chế tạo một kiểu máy nổ chạy bằng 
xăng. Hai năm sau, năm 1893 chiếc xe hơi đầu tiên của nước Mi ra đời. Nó cao lênh 
khênh, không mui, không phanh, không còi, không chạy giật lùi được, nhưng đạt tốc 
độ tới 30km/giờ. Ông vừa lái, vừa đánh kẻng để dẹp đường cho xe chạy. 

Phát minh của ông có tiếng vang rất lớn. Sau khi xe chạy được 1500km, có 
người đòi mua, ông bán đi lấy tiền đóng chiếc ôtô lớn hơn.. 

Mấy năm sau, ông lập ra công ti xe hơi Đitroy, rồi công tỉ xe hơi Cađilăc với 
vốn 100000 đôla. Mới đầu ông chỉ có 25% cổ phần, nhưng khi kiếm được tiền ông 
lại hùn vốn mong có già nửa cổ phần để đủ quyền điều khiển công ti theo ý muốn 
của mình. 

Năm 1903, tức 10 năm sau khi chế tạo ra chiếc xe hơi đầu tiên, ông thành lập 
hãng Pho. Ông chủ trương chế tạo thật nhiều xe và áp dụng dây chuyền kiểu Taylo 
để cạnh tranh sản xuất ra xe vừa tốt vừa giá rẻ. Năm 1906 hãng ông sản xuất được 
8400 chiếc. : 

Năm 1910 con số tăng lên 34000 chiếc. 

Tới năm 1927 thì sản xuất mỗi ngày được 7000 chiếc. Tính ra cứ 7 giây có một 
chiếc xe của ông xuất xưởng để gửi đi khắp thế giới. Ông cải tiến, dùng vật liệu thép 
rắn và nhẹ để đóng loại xe Ford "Model T" và bán chỉ với giá 825 đô la/1 chiếc. 

Xe ôtô được sản xuất trong một dây chuyền lắp ráp dài 300m chạy qua xưởng. 
Trong đó, mỗi công nhân chỉ hoàn thành một công việc đơn giản. Nhờ thế, công 
việc đơn giản, nhẹ nhàng nhưng hợp lí và có năng suất cao, nên công nhân của 
hãng Pho được trả lương cao nhất trong các ngành công nghiệp ở Mĩ lúc ấy. 

Khi đại chiến thế giới I bùng nổ ở châu Âu, ông bức xúc trước máu bao thanh 
niên phải đổ trên đất Pháp nén đã tham gia vào phong trào phản chiến. Ông đã bỏ 
tiền ra thuê chiếc tàu Oscar II chở đoàn sứ giả hoà bình, trong đó có ông tham gia 
để vượt đại dương vận động cho hoà bình. 

Năm ông đã 60 tuổi, đáng ở tuổi có thể nghỉ hưu nhưng ông vẫn hăng hái cải tổ 
lại dây chuyền sản xuất ôtô ở hãng Pho. 

Ông bỏ ra 100 triệu đô la thay 43000 chiếc máy cũ, đổi mới công nghệ chế tạo 
để ra đời một kiểu xe mới, biến hãng Pho trở thành hãng xe hơi lớn nhất 
thế giới. c.., 

Dù là chủ một doanh nghiệp giá trị hàng tỉ đô la nhưng ông vẫn tỏ ra là một người 
cần kiệm. Một lần dạo trong vườn với đứa chất nhỏ, ông chợt dừng lại hỏi chất: 


78 


- Cháu đánh rơi cái gì phải không ? 

- Thưa cụ, chỉ là một đồng xu nhỏ thôi ạ! 

Ông lặng im, cúi tìm bằng được đồng xu đưa lại chất, trước sự ngạc nhiên của 
đứa cháu nhỏ và nói: 

- Nếu một ngày kia, cháu phải sống trên một hoang đảo thì tất cả giấy bạc ở thế 
giới này sẽ là giấy vụn hết. Duy chỉ đồng xu này sẽ quý vô cùng. Nhờ nó bằng 
đồng, cháu có thể dát thành ngọn giáo hoặc một đồ dùng thiết yếu. Đừng coi 
thường đồng xu nhỏ bé ấy. 

Ông mất năm 1947, thọ 83 tuổi. Những người kế tục ông cố gắng duy trì hãng 
Pho như một trong những hãng ôtô đứng đầu thế giới. Vừa qua, một chi nhánh của 
hãng đã có mặt ở Việt Nam. 


FRƠT (SIGMUND FREUD) 


(1856 - 18398) 
NHÀ PHÂN TÂM HỌC LỚN, NGƯỜI ÁO 


I. CUỘC ĐỜI 


Ông sinh tại Phraibơc (thuộc Môravi), làm 
việc tại Viên (nước Áo). Trong những năm 
1886 - 1887, ông qua Pháp theo học bác sĩ 
Saccô nổi tiếng. Tại đây, ông khám phá ra rằng 
những kẻ loạn óc, loạn thần kinh... đều là 
những bệnh nhân, nhưng phủ tạng không hề bị 
thương tích gì cả... Những điều học hỏi ở trên 
làm cơ sở cho một học thuyết mang tên ông gọi ˆ 
là khoa phân tâm học. 

Năm 1909, ông được Hoa Kì mời giảng tại 
Đại học CLark. 

Năm 1910, ông đứng ra lập Hội Phân tâm học quốc tế. 


Năm 1938, phát xít Đức chiếm nước Áo, ông vốn gốc Do Thái, nên phải lánh 
nạn sang Luân Đôn với vài người bạn và môn đệ. Năm sau, ông tạ thế ở đây. 





79 


II. SỰ NGHIỆP 


Là bác sĩ, ông luôn đối thoại với các bệnh nhân tâm thần. Trong khi các đồng 
nghiệp coi họ là những người điên khùng, tuyệt vọng, chữa trị họ bằng các loại 
thuốc an thần, để sống trong sự tính dưỡng lâu dài, thì ông chủ trương làm sống lại 
đời sống tâm lí của họ. Ông nói chuyện, gợi mở đời sống tinh thân cho bệnh nhân, 
tìm ra những nguyên nhân gây ra nỗi bất hạnh. Ông nhận thấy, sau khi trò chuyện 
với bác sĩ về những vấn đề riêng tư đó, rất nhiều bệnh nhân bỗng cảm thấy thanh 
thản hơn, giúp rũ bỏ được những gì đã đầu độc và đè nặng lên cuộc sống của họ. 
Học thuyết của ông cũng giúp giải thích được một số rối loạn xảy ra đôi khi không 
phải chỉ có ở các bệnh nhân tâm thần. 

Sau khi ông qua đời, nhiều bác sĩ đã sử dụng phương pháp của ông, chăm chú 
nghe tất cả những gì bệnh nhân nói và giúp họ vượt qua căn bệnh của mình. Ông 
để lại nhiều tài liệu và công trình làm sáng tỏ học thuyết của mình như: 

- Giải thích về những giấc mơ. 

- Tổ vật và các vật huý kị. 

- Tâm lí cộng đồng và phân tích cái "tôi". 

- Nhập môn về phân tâm học. 

Cuốn sách sau cùng được dịch ra nhiều thứ tiếng và nổi tiếng hơn cả. 

"Cơ sở học thuyết của ông cho rằng: Con người bị các ức chế của đạo đức, luân 
lí, giáo dục, tôn giáo... mà nhiêu dục vọng của con người phải kìm hãm và đẩy vào 
tiêm thức. Thông thường các dục vọng ấy hay xuất hiện trong các giấc mơ. Nhưng 
chúng không biến mất hẳn mà sớm hay muộn sẽ xuất hiện ở những hình thức tiêm 
tàng khác nhau. 


80 


EFUCÔ (LÉON FOUCAULT) 


(1819 - 1868) 
NHÀ VẬT LÍ NGƯỜI PHÁP, NHÀ PHÁT MINH 
TRONG KHOA HỌC VẬT LÍ VÀ THIÊN VĂN HỌC 


I. CUỘC ĐỜI 


Ông sinh ra năm 1819 và mất năm 1868 ở Pari. Ông bắt đầu học về y học. Ông 
luôn có ý thức tự học và tìm tòi, nghiên cứu nên lúc đang học, HỆ đã là trợ lí cho 
lớp học về "kĩ thuật hiển vi" trong y học. 


Sinh ra trong một gia đình bán sách nghèo, tham vọng của ông chỉ là mơ ước 
trở thành phóng viên báo, chuyên viết về những tin tức khoa học mới nhất. Vì 
thế, sau khi học xong, ông bắt đầu sự nghiệp của đời mình bằng các bài viết cho 
các báo. 


II. SỰ NGHIỆP 


Ông được cử biên tập mục Khoa học của "Tạp chí Tranh luận" từ năm 1845. 
Ông nổi tiếng nhờ sự trung thực và tính mới lạ, hấp dẫn trong các bài báo của mình. 
Nhờ thế, năm 1850 ông được bổ nhiệm làm trợ lí của Đài thiên văn học Pari. 


Năm 1962, ông được cử làm thành viên của Phòng kinh tuyến. Ông được nước 
Pháp và cả thế giới biết đến nhờ hai thí nghiệm nổi tiếng. 

Thí nghiệm vĩ đại thứ nhất (thực hiện năm 1850): ông chứng minh được Trái 
Đất quay bằng cách sử dụng một quả lắc dài. Quả lắc dao động theo một đường 
đánh dấu trên mặt đất, nhưng do Trái Đất từ từ quay, nên hướng văng của quả lắc 
cũng dần dần chệch khỏi vạch thẳng. Thí nghiệm của ông đã lôi cuốn một đám du 
khách đông đảo tới điện Păngtêông để xem. Ngày nay nhiều năm đã qua rồi, 
nhưng cái con lắc đồ sộ ấy (có gắn tên tuổi ông) vẫn treo vào đỉnh vòm bán câu 
của điện Păngtêông để ghi nhớ công ông. 

Thí nghiệm vĩ đại thứ hai: Đo tốc độ ánh sáng trên một quãng đường dài 20m 
bằng phương pháp sử dụng gương quay. Thí nghiệm này cho phép so sánh được 
vận tốc ánh sáng truyền đi trong không khí, chân không và nhiều môi trường khác, 
góp phần làm thất bại thuyết phát xạ. Giá trị tốc độ ánh sáng của ông đo được lúc 
ấy là 298000km/giây. Giá trị chính xác sau này là 299792km/giây. Vậy thí 


81 


nghiệm thực hiện trên các phương tiện còn thô sơ của ông đã đạt được các kết quả 
chính xác rất tuyệt vời. 

Nhờ các thành công trên, ông được bầu là viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Pháp 
năm 1865. 

Cũng vào thời gian ấy, ông cũng còn có một thành công nữa. Trong một thí 
nghiệm về kĩ thuật điện, ông đã đưa ra cách giải thích "hiện tượng từ do sự quay” 
của Aragô bằng sự xuất hiện của dòng điện cảm ứng trong các lõi kim loại. Từ đó, 
dòng điện ấy được gọi là "dòng Phucô" để ghi nhớ công khám phá của ông. Ông 
còn sáng chế ra một máy điều hoà cường độ dòng điện cho dụng cụ hồ quang điện 
và phát hiện ra hồ quang có thể phát ra hoặc hấp thụ cùng một vạch D, đặc trưng 
của nguyên tố natri. 

Có thể nói ông là một tấm gương về tự học và tự tìm tòi nghiên cứu. Từ các thí 
nghiệm do ông tự lắp ráp ra từ các phương tiện tưởng như thô sơ, nhưng đã phát 
hiện ra các quy luật vĩnh cửu, khiến ông trở thành một trong những nhà phát minh 
lỗi lạc của thế giới. 


FURIÊ (JOSEPH FOURIER) 
{1768 - 1830) 
NHÀ TOÁN HỌC NỔI TIẾNG NGƯỜI PHÁP 


L. CUỘC ĐỜI 


Ông sinh ngày 21/3/1768 trong một gia đình thợ 
may nghèo ở Ôtxerơ. 

Năm lên 8 tuổi, ông bị mồ côi cả cha lẫn mẹ. Ông 
được một quả phụ có danh tiếng trong vùng đỡ đầu và 
xin cho vào học ở một trường võ bị. Ông vốn chăm 
chỉ, cần cù và chịu khó học tập. Trong các môn học, 
ông ưa thích và cũng đạt thành tích cao nhất là toán + Ä 
học. Một ngày ông không được làm một số bài toán là 
ông thấy như thiếu thốn và khổ sở. 





82 


Khi tốt nghiệp, có 2 con đường mở ra trước mắt ông: một là thanh kiếm nhà 
binh, hai là chiếc áo khoác của thày tu. Ông đã chọn pháo binh, vì nghĩ nghề này 
gần gũi với toán học hơn cả. Nhưng ông đã lầm, nghề này chỉ dành cho con cái 
các tầng lớp trên. Viên tư lệnh không nhận ông, cho dù “Ông có là một Niutơn thứ 
hai đi nữa”. 

Thế là ông đành theo con đường trở thành một thày tu. Tại tu viện Thánh 
Bơnoa, đáng lẽ cần tu luyện để sớm trở thành một linh mục thì ông lại dành tất cả 
thì giờ cho toán học. 

Rồi cuộc cách mạng Pháp nổ ra. Không khí cách mạng đã ảnh hưởng tới cái tu 
iện nhỏ bé của ông. Tại quê hương Ôtxerơ, ông được bầu làm uỷ viên Mộ ban 
nhân dân. 

Nhưng ông không có duyên làm chính trị. Khi cách mạng ở lúc thoái trào, ông 
đã bị liên luy và phải vào ngồi trong nhà tù. 

Sau đó, ông được giảng dạy toán ở Cao đẳng Sư phạm Pari và ở cả trường bách 
nghệ. Ở cả hai nơi, ông đều phụ trách môn toán giải tích vì theo ông, không có gì 
"kiều diễm" hơn môn ấy. 

Khi tròn 30 tuổi (năm 1798) ông được Napôlêông mời tham gia đội viễn chính 
sang Ai Cập. Ông được giao phụ trách "Viện Ai Cập" và đất nước có nền văn minh 
cổ đại này đã góp phần làm phát triển óc sáng tạo toán học của ông. 

Khi về châu Âu, ông đã được cử làm tỉnh trưởng tỉnh Iđe. Dù cảm đâu chính 
quyền một tỉnh lớn, nhưng những sáng tạo về toán học của ông vẫn tiếp tục nảy nở. 

._ Rồi sự thất bại của Napôlêông cũng làm ông mất hết quyên chức. Ông rơi vào 
tình trạng khánh kiệt và phải kiếm sống bằng những buổi dạy học. 

May mắn mà tài năng toán học đã cứu ông. Năm 1817, ông được bầu làm viện 
sĩ Viện Hàn lâm Khoa học nước Pháp. 

Tuy được trợ cấp phong lưu, nhưng ông phải sống trong cảnh cô đơn hiu quạnh. 
Ông sớm già trước tuổi và dễ bị cảm lạnh, ốm đau luôn và sức khoẻ giảm sút. 

Ở trận ốm cuối cùng, ông không chịu uống thuốc theo lời khuyên của thày 
thuốc vì cho rằng “Điều chủ yếu là sự chịu đựng và sự ấm áp”. Ông bị biến chứng 
vào tim và qua đời ngày 16/5/1830, thọ 62 tuổi. 


II. SỰ NGHIỆP 


Năm 1789, lúc mới 21 tuổi, ông đã công bố một công trình toán học về "Cách 
giải phương trình số thuộc mọi bậc". Ông được Viện Hàn lâm Khoa học đánh 


83 


giá rất cao. Khi giảng dạy ở Cao đẳng Sư phạm Pari, ông đi sâu và có nhiều ÔNG 
góp để hoàn thiện môn toán giải tích. 


Khi quản lí một Viện khoa học ở Ai Cập, ông vẫn không quên toán học. Trong 
các tác phẩm "Mười ngày" và "Sứ giả Ai Cập" ông đã lần lượt công bố các công 
trình như: 

- Phép giải tích bất định. 

- Phương pháp khử các ẩn số. 

- Đề xướng một định lí mới cho đại số học. 

Đến khi về nước, làm tỉnh trưởng ở tỉnh lị Giơnôp, thủ phủ của Iđe ông vẫn tiếp 
tục công bố các công trình: 

- Lí thuyết giải tích về nhiệt. 

- Các phương trình vỉ phân. 

- Mô tả bằng toán học về sự truyền nhiệt. Công trình này gần như đã khai 
sinh ra môn Lí Toán, môn học có vai trò quan trọng đối với kĩ thuật hiện đại. 

_ Người ta ngạc nhiên thấy rằng các chức vụ ông thực thi trong đời khi ông ở 
Ai Cập và quê hương ông, không ảnh hưởng xấu đến sự nghiệp mà lại càng làm 
cho sự sáng tạo về toán học của ông phát triển. Đó là lí do lúc ông bị tước hết 
quyền bính và bị "bỏ đói" thì sự nghiệp về toán học đã cứu ông, khiến ông được 
bầu làm viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học nước Pháp. 

Ngày nay khó có một giáo trình về toán học nào ở bậc đại học lại thiếu không 
nhắc đến tên ông. Tác phẩm lớn đề cập đến nhiều vấn đề, nổi tiếng nhất của ông là 
"Kí sự về cuộc thám hiểm ở Ai Cập" (Mémorial de I'expédition d' Egypte). 


84 


GALILÊ (GALILEO GALILED 


(1564 - 1642) 
NHÀ VẬT LÍ VÀ THIÊN VĂN HỌC NỔI TIẾNG NGƯỜI Ý 
NGƯỜI ĐÃ KHẲNG ĐỊNH: TRÁI ĐẤT LUÔN QUAY QUANH MẶT TRỜI - 


L CUỘC ĐỜI 


Galilê sinh tại Pise (Italia) vào năm 1564. Ông là 
con út trong gia đình có 7 anh em. Cha ông là nhạc sĩ 
và là một học giả xuất thân từ một gia đình quý tộc ở 
Florence. : 

Bản thân Galilê ngay từ nhỏ đã say mê khoa học, 
hội hoạ và âm nhạc.: Năm 19 tuổi ông được theo học 
trường đại học ở Pise. Cha của Galilê muốn ông đi 
theo chuyên ngành y. Thế nhưng Galilê chỉ suốt ngày 
say mê đọc toàn những sách toán học của Acsimet và 
Ơclit. Tới năm học thứ hai, Galêli bắt đầu chuyển hẳn 
sang nghiên cứu toán học, vật lí học và thiên văn học. 





Vì những phát kiến khoa học hoàn toàn mới mà những năm cuối đời mình, 
Galilê phải sống trong sự theo dõi và kìm kẹp của toà án Giáo hội. Ông mất năm 
1642, hưởng thọ 78 tuổi. 


H. SỰ NGHIỆP ˆ 


Năm 1589, Galile trở thành nhà toán học nổi tiếng. Ông là người sáng lập ra môn 
khoa học thực nghiệm ở Ý, chế ra cân thuỷ tĩnh, khám phá ra đặc tính dao động của 
con lắc... Từ năm 1592 đến năm 1610, Galilê dạy toán ở Trường Đại học Pidơ. 


85 


Năm 1609, ông sáng chế ra chiếc kính thiên văn đầu tiên tại Venise. Sau khi 

quan sát các hành tinh ông đã tìm ra: 
- 4 vệ tỉnh của sao Mộc 
- Miệng núi lửa trên Mặt Trăng. 
- Những vết đen trên Mặt Trời. 
- Vành đai sao Thổ. 

Ông cũng nhận thấy sao Kim có chu kì hệt như Mặt Trăng. Điều này có nghĩa 
là sao Kim quay quanh Mặt Trời. Và ông tin rằng Trái Đất cũng quay quanh Mặt 
Trời. Ông cho công bố những luận thuyết của mình, bác bỏ những quan điểm cũ 
của Arixtôt vẫn được coi là chân lí thời đó. Galilê cho xuất bản cuốn sách "Đối 
thoại về những hệ thống lớn của vũ trụ" vào năm 1632. Quyển sách của ông ra 
đời gây chấn động dư luận. 

Nhà thờ thiên chúa giáo hoảng sợ trước những lí luận của ông, vội ra lệnh cấm 
truyền bá tư tưởng mới đó và đưa Galilê ra xử trước toà án Giáo hội. Ngày 22 
tháng 6 năm 1633 trước mặt những Hồng y giáo chủ, trước toà án Giáo hội, Galilê 
phải đau xót quỳ xuống đọc lời chịu tội, công khai bác bỏ tất cả các quan điểm 
đúng đắn của mình. Tuy vậy trong thâm tâm, Galilê vẫn tuyệt đối tin tưởng vào 
những phát kiến của mình. Vì vậy sau khi rời toà án, ông vẫn dũng cảm nhắc lại : 
"Dù sao thì Trái Đất vẫn quay...". : 

Galilê mất năm 1642 trong bệnh tật và mù loà. 


Sau này, những tư tưởng khoa học của ông đã mở đầu cho cuộc cách mạng 
khoa học kĩ thuật thế giới vào thế kỉ thứ XVII. 


86 


GALOA (ÉVARISTE GALOIS) 


(1811-1832) 
NHÀ TOÁN HỌC THIÊN TÀI, NGƯỜI PHÁP 


L CUỘC ĐỜI 


Ông sinh ngày 26/10/1811 tại Bua Lêgalitê 
(Bourg - Légalité) nay là Bua La Ren (Bourg La 
Reine) gần thủ đô Pari, Pháp. Bố của ông là một 
thày giáo làng bình đị. Mẹ làm nghề luật sư. 

Năm 12 tuổi, Galoa được đi học tại Trường Trung 
học Hoàng gia Lu-i Lơ Grăng. Ông học giỏi, từ 15 
tuổi đã bắt đầu say mê nghiên cứu toán học, đọc các 
tác phẩm kinh điển của Lơgiängđrơ và Lagrănggiơ. 





Năm 1828, tuy mới 17 tuổi, do khả năng phi thường, ông đã đọc rất nhiều và 
tiếp thu rất nhanh những khái niệm và phương pháp của Gaoxơ (Gauss) và Côsi 
(Cauchy). Sau đó ông được nhận vào trường cao đẳng sư phạm và năm 1930 ông 
đã gửi một luận văn về Viện Hàn lâm Khoa học Pari để dự thi Giải thưởng lớn về 
toán học nhưng luận văn bị thất lạc. Năm sau (Galoa 20 tuổi) ông lại gửi một luận 
văn thứ hai về Viện Hàn Lâm nhưng bị bác bỏ vì "không thể hiểu được" (!). 

Do những biến cố phức tạp của cách mạng Pháp hồi đó, bố của Galoa đã phải tự 
tử. Galoa bị đuổi khỏi trường cao đẳng sư phạm và bắt đầu tham gia hoạt động cách 
mạng trong nhóm Giacôbanh. Năm 1831 đã 2 lần bị bắt giam và trong thời gian bị 
giam cầm, ông đã thức rất khuya để viết lại một số công trình và một bản di chúc. 

Ngày 2/6/1832), vào tuổi 21, Galoa đã mất trong một cuộc đấu kiếm vì tình. 
Đêm trước cuộc đấu oan nghiệt đó, ông đã thức rất khuya để viết lại một số công 
trình và một bản di chúc. 


H. SỰ NGHIỆP 


Các công trình của Galoa chủ yếu thuộc lĩnh vực đại số. Tiếp tục công việc của 
Aben - người đã chứng minh rằng phương trình đại số bậc n > 5 không thể giải 


® Có tài liệu ghi là (ngày 30/5/1832). 


87 


được bằng căn thức, Galoa đã tìm được điều kiện ắt có và đủ để cho một phương 
trình đại số giải được bằng căn thức. 

Từ đó, ông đã sáng lập ra một lí thuyết tổng quát - lí thuyết Galoa mà nội dung 
quan trọng nhất là áp dụng lí thuyết nhóm để giải quyết các phương trình đại số, 
một lí thuyết có ảnh hưởng lớn đến toàn bộ nền toán học thế kỉ XIX, được ứng 
dụng nhiều trong khoa học tự nhiên nói chung và cơ học lượng tử nói riêng. 


GANVANI (LUIGI GALVAND 


(1737 - 1798) 
BÁC SĨ VÀ NHÀ VẬT LÍ NGƯỜI Ý 
NGƯỜI PHÁT HIỆN RA “DỎÖNG ĐIỆN SINH VẬT" 


IL CUỘC ĐỜI 


Ông sinh năm 1737 tại Bôlônha nước Ý. Sau khi học 
xong trung học, ông học ngành y để trở thành thày thuốc. 
Nhưng sau khi tốt nghiệp đại học, ông được mời làm giáo 
sư dạy bộ môn giải phẫu học ở Trường Đại học Tổng hợp 
Bólônha. 

Ngoài dạy học ra, ông là người rất say mê tìm tòi khoa 
học qua các thí nghiệm giải phẫu trên cơ thể động vật. 


II. SỰ NGHIỆP 


Năm 1773, ông tiến hành các thí nghiệm về sự vận 
động của cơ bắp ếch khi giải phẫu. Một hôm, ông mổ con 
ếch để làm một tiêu bản. Một phụ tá của ông vô tình chạm mũi dao vào dây thần 
kinh đùi ếch làm cơ đùi ếch bỗng nhiên co lại. Ông lại thấy có hiện tượng phóng 
điện ở cạnh, thì cơ đùi ếch càng co mạnh. Ông liền lặp lại thí nghiệm nhiều lần để 
kiểm tra thì đều xảy ra đúng như vậy. 





Ông tiếp tục làm thí nghiệm với dữ kiện khác: dùng cái móc bằng kim loại, 
thậm chí dùng sợi dây kim loại... cũng gây ở cơ ếch co lại. Từ các kết quả ấy, ông 
nghĩ rằng, điện có thể phát sinh ra từ chính cơ thể sinh vật và gọi hiện tượng đó là 
hiện tượng "điện sinh vật". 


88 


Ông lại tiếp tục làm nhiều thí nghiệm nữa để chứng minh thêm "điện sinh vật", 
"điện thiên nhiên"... đều có bản chất và tính chất giống như nhau. 

Mãi đến năm 1791, ông mới bắt đầu công bố khám phá của mình. Trong lí 
thuyết trình bày, ông cho rằng điện được tích luỹ trong các mô của cơ bắp. Nó 
truyền từ cơ bắp sang dây thần kinh rồi truyền qua các dây kim loại ở ngoài để lại 
trở về cơ bắp. Từ đó ông cho rằng: cơ bắp và dây thần kinh đóng vai trò như hai 
bản của một tụ điện. 

Sự nghiên cứu của ông hết sức tỉ mi, kiên trì và được thực hiện với một tinh 
thần trách nhiệm khoa học rất cao, vì thế được giới y học đương thời nhiệt liệt 
chào đón. _ 

Tuy thế, các kết luận của ông không hoàn toàn đúng hết nhưng từ các thực 
nghiệm ấy ông đã gợi mở ra việc chế tạo chiếc pin điện đơn giản về sau này. Ông 
cũng kết luận chính xác khi cho rằng cơ bắp ếch co bóp do có dòng điện chạy qua. Để 
ghi nhớ công của ông, dòng điện tạo ra nhờ các Thuỷ ứng hoá học (trong pin hay 
acquy) được gọi là dòng " Ganvani. 


GAOXƠ (KARL GAUSS). 
'{ITT7 - 1855) 
NHÀ VẬT LÍ THIÊN VĂN NGƯỜI ĐỨC 
NGƯỜI CÓ NHIỀU PHÁT MINH VỀ ĐỊA TỪ TRƯỜNG 


L CUỘC ĐỜI 


Ông sinh năm 1777 ở Brunxuych và mất năm 
1855 tại Gơttingơn Đức. 

Cha ông là một người thợ nghèo không đủ tiền 
để cho con đến trường học như những đứa trẻ khác. 
May mà nhờ năng khiếu toán học sớm nảy nở, ông 
được công tước xứ Brunxuych biết tới nên đã tài trợ 
cho ông đến trường theo học. 





89 


Ông đã vượt qua bậc học phổ thông với thành tích xuất sắc để được rèn luyện 
tài năng toán học ở Trường Đại học Gơttingơn nổi tiếng ở nước Đức khi ấy. 

Vào một ngày năm 1796, ông nổi tiếng nhờ chỉ bằng thước kẻ và compa, đã vẽ 
thành công một đa giác đều 17 cạnh. 


II. SỰ NGHIỆP 


Ông đã bắt đầu sự nghiệp khoa học của mình bằng việc biên soạn bài cho một 
tờ tạp chí khoa học. Nhờ làm việc nghiêm túc và thận trọng, dù phụ trách tờ tạp 
chí, ông chỉ công bố các công trình của mình khi đạt kết quả đến độ chính xác và 
hoàn hảo. Năm 1799, ông bảo vệ thành công luận án tiến sĩ về một định lí cơ bản 
của đại số học, hoàn thiện một định lí được A.Gira nêu ra từ năm 1629, tại Trường 
Đại học Henmatet. 

Năm 1807, lúc 30 tuổi, ông được bổ nhiệm làm giám đốc Đài thiên văn ở 
Gơttingơn ở miền Tây nước Đức và phục vụ ở đây suốt 47 năm còn lại của cuộc 
đời mình. Ông quan tâm nhiều đến cả các lĩnh vực ngoài thiên văn học như: đại số, 
hình học, thống kê, vật lí, cơ học, quang học, trắc địa và thông tin điện báo. Kết 
quả nghiên cứu của ông được đăng tải rộng rãi trên các sách, báo. Qua các ấn 
phẩm này và qua liên lạc, trao đổi, ông đã gây được ảnh hưởng lớn đến nền khoa 
học và toán học châu Âu. 

Các công trình của ông về lí thuyết số đã chứng tỏ một quan điểm hiện đại về 
bản chất trừu tượng của toán học. Trong tác phẩm "Luận đề về số học", ông đã 
phân tích về luật hợp thành không còn thực hiện trên con số nữa mà trên những lớp 
dạng toàn phương. Cũng như vậy, ông không còn tính toán trên các số nguyên 
đồng dư môđun một số nguyên n đã cho nữa, mà trên những lớp số nguyên chỉ 
_ khác nhau ở những bội số của n. 

Ngoài ra ông còn đưa ra những tập hợp các số phức Gaoxơ có dạng a + Ib trong đó 
a và b là các số nguyên và chứng tỏ rằng nó có cùng các tính chất như các số nguyên. 

Từ khi còn là sinh viên, ông đã chú ý đến lí thuyết các đường song song. Từ 
năm 1816, ông đã phát hiện rằng tiên đề thứ 5 của Ơclit là không thể chứng minh 
được và bên cạnh hình học Ơcơlit còn có thể có một hình học trong đó có nhiều 
đường song song với một đường thẳng đi qua một điểm và tổng của các góc của 
một tam giác là nhỏ hơn hai góc vuông.- 


Đến năm 1829, ông còn tiến hành các nghiên cứu về vật lí học. Và ở 20 
năm cuối cùng của cuộc đời, ông đã dành công sức cho hiện tượng địa từ khi 


90 


cùng nghiên cứu với bạn ông là Vêbe. Ông đã xây dựng một lí thuyết cho 
hiện tượng này trong tác phẩm: "Lí thuyết đại cương về từ trường Trái 
Đất" (1839). 

Tuy nhiên công trình chính yếu của ông vẫn là về thiên văn học. Trong số ấy, 
công trình lớn hơn cả là ông đã xác định được quỹ đạo của tiểu hành tinh Xêrex 
bằng phương pháp bình phương tối thiểu. 


GHẾT (BILL GATES) 


(SINH NĂM 1955) 
NHÀ TỈ PHÚ MÏ, NGƯỜI SÁNG LẬP VÀ 
ĐIỀU HÀNH TẬP ĐOÀN MAICRÔXÔP (MICROSOFT) 


L CUỘC ĐỜI 


Ông sinh ngày 28/10/1955 tại Xittơn nước MỊ, 
trong một gia đình có truyền thống về kinh doanh. 
Ông nội là phó chủ tịch ngân hàng quốc gia, cha đẻ 
là một luật sư nổi tiếng ở thành phố Xittơn. Truyền 
thống gia đình ấy đã rèn đúc cậu bé Bin Ghêt, thông 
minh, sớm có tỉnh thần cạnh tranh và khát vọng 
chiến thắng. 

Cậu đã học qua các trường công lập trước khi 
nhập học tại trường tư thục Lêchcơxai ở bắc Xittơn. 
Cậu học giỏi đều các môn, nhưng đặc biệt xuất sắc - 
trong môn khoa học tự nhiên, nhất là toán học. Cậu sớm đam mê máy tính và bắt 
đầu theo đuổi nghiên cứu lập trình các phần mềm máy tính cá nhân. 





Năm 1973, cậu trúng tuyển vào đại học Havơc. Tại đây, cậu tiếp tục hướng 
nghiên cứu ưa thích, đã phát triển một phiên bản lập trình BASIC cho chiếc máy 
tính MITS Ante đầu tiên. Sau nhiều sự lựa chọn trăn trở, cậu quyết định bỏ đở việc 
học tại Havơc để tập trung toàn bộ sức lực và thời gian cho công tỉ do cậu và Pôn 
Allen thành lập năm 1975 lấy tên là công tỉ Maicrôxôp. 


91 


II. SỰ NGHIỆP 


Sớm tiên đoán được máy tính PC (máy tính cá nhân) sẽ là công cụ thiết yếu cho 
mọi cơ sở và gia đình, hai người,ông và Pôn Alen, đã đầu tư phần mềm cho máy 
tính PC. Tầm nhìn của ông đã quyết định sự thành công của Maicrôxôp và công 
nghệ phần mềm. Ông là linh hồn của công ti, người giữ chìa khoá trong việc quản 
lí và giải quyết các vấn đề kinh doanh có tính chất chiến lược của Maicrôxôp đồng 
thời cũng trực tiếp có vai trò quan trọng trong việc phát triển kĩ thuật cho các sản 
phẩm mới, giúp mọi người trên thế giới sử dụng máy tính dễ dàng và hiệu quả hơn. 

Năm 1995 sau khi đã già dặn ở thương trường, ông tập trung viết cuốn sách 
"Con đường phía trước" (The Road Ahead) trong đó mô tả tầm nhìn của ông về 
vị trí chiếm lĩnh của công nghệ thông tin. Ngay lập tức, cuốn sách trở nên nổi 
tiếng và trở thành cuốn sách bán chạy hàng đầu tại Mĩ và nhiều nước khác trên thế 
giới. Cuốn sách phải tái bản liên tiếp nhiều lần. 

Năm sau (1996) trong khi cải tiến cơ cấu Maicrôxôp cho phù hợp với quảng bá 
của Internet trên thế giới, ông đã bổ sung tác phẩm "Con đường phía trước" nhằm 
nhấn mạnh máy tính chính là xa lộ thông tin của thế giới hiện đại. Cuốn sách vẫn 
nằm trong topten sách bán chạy mang lại cho ông khoản lợi tức không nhỏ. Nhưng 
ông quyết định dành hết số tiền lời ấy để hỗ trợ cho các giáo viên trên toàn thế 
giới nối máy tính trong các lớp học. 

Ngoài sở trường về công nghệ thông tin, ông còn ưa thích công nghệ sinh học. 
Ông là uỷ viên trong ban lãnh đạo ICOS (Công tỉ liệu pháp vẻ phân tử và prôtêin 
cơ bản) và đầu tư cho nhiều công tỉ công nghệ sinh học khác. 

Ông cũng sáng lập nên Coocbin, một trong những nguồn dữ liệu thông tin nghe 
nhìn lớn nhất thế giới. Ông không quên đóng góp cho cộng đồng ở các lĩnh vực 
khác nữa như: 800 triệu USD cho hoạt động từ thiện và phát triển cộng đồng, 200 
triệu USD cho việc đào tạo nhân tài về công nghệ thông tin. | 

Ngày tết năm 1994 (1/1/1994) ông cưới Mêliđa Phrensơ Ghêt, một thiếu nữ vừa 
xinh đẹp vừa trợ lí cho ông trong công việc. Họ đã cùng nhau lập ra quỹ mang 
tên hai người (“The Bill and Gates Foundation"). Đến nay, quỹ đã có số vốn đến 
hơn 24 tỉ đô la cho các hoạt động: từ thiện, nhân đạo, sức khoẻ, giáo dục trên 
toàn thế giới. 

Cuộc đời và sự nghiệp của ông đáng để thế hệ trẻ học hỏi, chẳng những ông 
kinh doanh thành công, mà ông còn thành công trong cả công tác từ thiện vì cộng 
đồng. Ông vừa biết "nhận" nhưng cũng vừa biết "cho". 


92 


GAY LUYXÁC (JOSEPH GAY LUSSAC) 


(1778 - 1850) 
NHÀ VẬT LÍ HOÁ HỌC PHÁP, 
NGƯỜI PHÁT MINH RA ĐỊNH LUẬT GAY LUYXẮĂC 


IL. CUỘC ĐỜI 


Ông sinh năm 1778 ở Xanh Lêôna đơ Nôbla và mất 
ở Pari năm 1850. Sau khi học xong trung học, ông vào 
học trường đại học bách khoa. Tốt nghiệp đại học xuất 
sắc, ông được giữ lại làm trợ lí cho hai nhà bác học lớn 
lúc ấy là Bectôlê và Phuôccroa. Ông sớm tham gia vào 
một nhóm các nhà khoa học trẻ tuổi và được các người 
thày có kinh nghiệm trên sớm dẫn dắt vào nghiên cứu 
về chất khí. Nhờ các công trình về mặt này, ông được 
phong hàm giáo sư đại học bách khoa từ năm 1809. 





II. SỰ NGHIỆP 


Công trình khoa học đầu tiên và quan trọng của ông về: "Sự nở của các chất khí 
và chất hơi" đã dẫn đến phát minh ra định luật về hiện tượng ấy năm 1802. 

Năm 1804, cùng với Biô, ông bay lên cao bằng khí cầu để nghiên cứu các biến 
thiên của từ trường Trái Đất. Ông đã đạt tới độ cao 7016m để lấy mẫu không khí 
và chứng minh rằng thành phần không khí vẫn không đổi. 

Sau đó, ông cùng với A.Hămbôla thực hiện các thí nghiệm để tìm ra định luật 
về thể tích các hộp chất khí. Sau này định luật ấy được mang tên ông: định luật 
Gay Luyxăc (1805). 

Tiếp theo, ông cùng với sự cộng tác của Têna đã hoàn thành một loạt các công 
trình khác như: năm 1808 điều chế được natri và kali, bằng phản ứng giữa sắt với 
các chất kẽm. 


Năm 1809, lại ông khám phá ra axít flosic và axít floboric. Cùng năm, khi phân 
tích clo, lúc ấy còn gọi là axít muriatic có ôxi, ông đã khẳng định đó chỉ là một 
đơn chất. 


93 


Năm 1815, ông khám phá ra xiamopen và axit xinanhidric trong lính vực hoá 
công nghiệp và hoá phân tích, ông hoàn chỉnh các phương pháp tinh luyện kim 
loại quý. : 

Năm 1835 một cái tháp mang tên ông được dựng ở nhà máy chế tạo axit 
sunfuric ở Sôny dùng để thu hồi các sản phẩm của nitơ. 


GIĂCCA (JOSEPH MARIE JACQUARD) 


(1752 - 1834) 
NHÀ PHÁT MINH RA MÁY DỆT TỰ ĐỘNG, NGƯỜI PHÁP 


L CUỘC ĐỜI 


Ông sinh năm 1752 trong một gia đình thợ 
dệt ở thành phố Liông nước Pháp. Thuở nhỏ, 
ông tuy ít được học hành nhưng vì gia đình có 
nghề dệt thủ công, nên ông sớm yêu thích nghề 
này và có bàn tay khéo léo. Ngoài giờ làm việc, 
ông mày mò tự học các kiến thức lí, hoá và kĩ 
thuật và tìm cách ứng dụng vào trong đời sống, 
nhằm cải tiến nghề dệt, tạo ra năng suất và chất 
lượng cao hơn. 





H. SỰ NGHIỆP 


Sự nghiệp phát minh của ông phải trả giá bằng sự hi sinh của cả gia đình, sự 
khổ sở bần hàn của vợ con, kể cả bằng tính mạng của chính ông. 

Năm 1802, qua bao nhiêu năm tháng mày mò, chế tạo thử tốn kém tiền của đến 
khánh kiệt cả gia tài, ông mới chế tạo được chiếc máy dệt đầu tiên. Thực ra cỗ 
máy đơn sơ này chỉ mới dệt được những tấm lưới đánh cá. Nhưng trên các nguyên 
lí đã sáng tạo ra, ông hi vọng sẽ dệt được vải và lụa. Chỉ còn khó khăn là cơ nghiệp 
đã cạn kiệt, gia đình lâm vào cảnh bần hàn, ông không còn tiền để đầu tư vào các 
phát minh tiếp theo. 


94 


Nghe biết Hoàng đế Napôlêông sáng suốt, thường quan tâm đến các phát minh, 
ông gửi thư xin gặp. Nhà vua đồng ý gặp ông và tỏ ý quan tâm đến phát minh ấy 
và hứa hẹn sẽ giúp đỡ. 

Quả nhiên, ít ngày sau ông nhận được công thư của Hoàng đế gửi tới, trong thư chỉ 
vên vẹn mấy câu: “Nhân dịp ngày lễ thánh sắp tới, yêu cầu nhà phát minh dệt gấp 
cho 10m lụa kưm tuyến trên cỗ máy mới phát mình. Hoàng hậu Giôdêphin sẽ dành 
cho ông một sự chiếu cố đặc biệt là dùng lụa đó may đồ mặc trong ngày đại lỄ". 

May mắn, vợ ông thông cảm với khó khăn của chồng, đã phải bán cả các đồ 
trang sức cuối cùng để ông có tiền tiếp tục công việc. Bản thân ông cũng phải đi 
làm thợ đốt lò, vợ ông tết mũ rơm bán để độ thân. 

Không bao lâu, vợ ông quá cực khổ, thiếu thốn, ốm chết, con trai lớn bị chết 
trận. Ông phải sống bơ vơ và túng quẫn, nhưng vẫn không từ bỏ tìm tòi phát minh. 

Mãi tới năm 1805, chiếc máy dệt tự động hoàn hảo mới chính thức được chế 
tạo. Trước đó, vải được dệt trên khung dệt thủ công thường đơn giản vì sợi chỉ 
ngang vắt qua một sợi chỉ dọc, sau đó luồn xuống dưới sợi khác và cứ thế tiếp tục. 
Để làm ra những tấm vải hoa thì khó hơn nhiều bởi vì những sợi ngang phải luồn 
dưới một bộ sợi khác mỗi khi nó được vắt qua khung cửi. Chỉ cần người thợ dệt 
mắc phải một lỗi nhỏ, toàn bộ hoa văn sẽ hỏng. 

Máy dệt do Giácca phát minh là máy dệt tự động, sử dụng một loạt các thẻ 
được đục lỗ để giữ kim và móc gắn với sợi dọc khi nào một thẻ có một lỗ trống, 
kim sẽ được xuyên qua và móc sẽ được nâng lên, khớp với những sợi dọc. Đổi bộ 
thẻ lập tức bộ hoa văn khác sẽ hình thành. 

Với cỗ máy như thế đem triển lãm, ông đã được tặng thưởng huy chương. Ông 
cố vay giật tiền bạc để lập một xưởng dệt với các cỗ máy mới phát minh này ở 
thành phố dệt Liông quê hương ông. 

Điều không ngờ là các người thợ dệt ở đây đã sợ máy cướp hết việc làm của 
mình nên họ đã đồng lòng, hợp lực kéo đến phá tan tành các cỗ máy ra từng mảnh, 
chân dung ông bị đập vỡ và treo lên chiếc giá treo cổ ở quảng trường, còn bản thân 
ông bị quăng xuống sông Rôn. 

May mà ông thoát chết đuối và được chính phủ Pháp trả công cho phát minh 
của ông. Sau đó, chính các thợ dệt đã ném ông xuống sông trước đó đến khẩn 
khoản, mời ông đứng ra lập xưởng dệt với máy móc tự động để cạnh tranh với 
hàng dệt ở Anh và quanh vùng. 


95 


Máy dệt ấy được đặt tên là máy Giácca để nhớ công của ông. Máy dệt 
Giăcca đã đánh dấu một giai đoạn cách mạng trong ngành dệt của nước Pháp 
và cả thế giới. 

Thiết kế của ông hoàn hảo đến mức nó đã nhanh chóng chinh phục được ngành 
dệt của cả thế giới và đến nay vẫn còn được sử dụng. 


GIENNƠ (EDWARD JENNER) 
(1749 - 1823) 
BÁC SỈ NỔI TIẾNG NGƯỜI ANH 
CÓ CÔNG TÌM RA VĂCXIN PHÒNG BỆNH ĐẬU MÙA 


IL. CUỘC ĐỜI 


Ông sinh ngày 17/5/1749 tại 
Boccơlây thuộc tây nam nước Anh, 
trong một gia đình mục sư miền quê. 
Ông mồ côi cha lúc 6 tuổi. Gia đình 
gửi ông phụ việc cho một thày thuốc 
để vừa làm, vừa học trong 6 năm trời. 


Năm 19 tuổi ông về Luân Đôn 
theo học y và giúp việc cho một bác sĩ 
ngoại khoa nổi tiếng là Giôn Hăntơ. 

Năm 23 tuổi, ông rời Luân Đôn về 
miền quê bình dị của mình để hành 
nghề. Người quen biết trách cứ ông 
sao không ở thủ đô để dễ tiếng tăm 
hơn. Ông trả lời cô đọng: "Danh vọng 
là gì nhỉ? Đó là một thứ trang sức mạ 
vàng rất có thể gây hại cho con người". 





Quê hương ông lúc ấy đang bị bệnh đậu mùa đe doạ. Mười người mắc bệnh 
đến 9 người chết, 1 người còn sống thì mặt bị "rỗ" phải chịu hẩm hiu suốt đời. 


%6 


Xâm nhập tìm hiểu căn bệnh này, ông thấy chỉ các cô vắt sữa bò, sau khi mắc 
- bệnh "đậu bò" thì không mắc lại bệnh đậu mùa nữa. Ông viết thư hỏi thày mình 
rằng: Có thể lây bệnh "đậu bò" để phòng bệnh "đậu người" hay không?. Giáo sư 
Hãăntơ trả lời: 

- "Hãy bắt tay ngay vào việc một cách chính xác và kiên nhẫn". 

Ngày 01/7/1797 ông đã thành công trong việc thực nghiệm ý tưởng ấy trên 
chính đứa con của mình. 

Thành công kì diệu của ông đã cứu hàng vạn người thoát khỏi căn bệnh ác 
nghiệt lúc ấy. 

Năm 1814 lúc ông đã 65 tuổi, liền được bầu làm "công dân danh dự của thủ đô 
Luân Đôn". Dù vậy, ông vẫn bằng lòng với đời sống ở miền quê hoang vắng với 
cách sống hữu ích và trách nhiệm với quê hương Bơccơlây. Ông có thói quen đáng 
yêu là giành trọn ngày thứ sáu mỗi tuần để tự tay tiêm chủng miễn phí cho bà con 
trong vùng. 


II SỰ NGHIỆP 


Sự nghiệp chính của ông là đã chỉnh phục được bệnh đậu mùa. Bệnh này xuất 
hiện từ năm 571 ở châu Phi, sau đó lan sang châu Âu, châu Á. Chỉ tính 2 thế kỉ 
XVII và XVIII thì đã có hàng vạn người chết vì bệnh này. 


Ấy thế mà từ một miền quê hẻo lánh của nước Anh, 80 năm trước khi Paxtơ 
phát minh ra văcxin phòng bệnh dại thì đã có một thày thuốc đã nghĩ ra cách chữa 
bệnh hoàn toàn mới là tiêm chủng để chống căn bệnh nguy hiểm này. 

Sau khi được thày của mình khuyến khích, năm 1796 ông gặp một người phụ 
nữ vắt sữa đang mắc bệnh đậu bò. Ông lấy mủ ở mụn đậu, cấy vào 2 chỗ trên cánh - 
tay một cháu bé 8 tuổi. Cháu mắc bệnh một tuần rồi khỏi nhanh. Một năm sau, 
cấy thử mủ bệnh đậu mùa thật ở người vào thì cháu hoàn toàn không mắc bệnh 
nữa. Ông quyết định tiêm chủng cách đó cho con trai của mình mới 10 tháng tuổi 
thì kết quả rất hoàn hảo. Từ đó ông hoàn thành công nghệ chế tạo thuốc tiêm 
chủng của mình gồm các công đoạn: 

- Trích lấy ít vi trùng bệnh đậu mùa trên một con bò mắc phải bệnh này. 

- Làm cho số vi trùng này yếu đi. - 

_~ Trích các vi trùng này vào máu người (chủng đậu). Người được chủng đậu sẽ 
không mắc bệnh đậu mùa nữa vì máu họ đã hình thành một yếu tố kháng bệnh 


97 


này. Đặc tính mới này của cơ thể gọi là ứính miễn dịch (Immunity). Ông gọi 
phương pháp mới này là "Vaccination" vì chữ "Vaccinia" nghĩa là bệnh đậu mùa ở 
bò, còn "Vacca" là con bò cái. Đó là nguồn gốc của từ văcxin. 

Từ năm 1798, phương pháp tiêm chủng của ông được dùng ở khắp thế giới. 

Năm 1800, Chính phủ Anh mời ông tiêm chủng cho binh chủng hải quân Anh. 
Hai năm sau ông được vua Anh thưởng 500 bảng Anh và sau đó nghị viện Anh lại 
thưởng ông thêm 10000 bảng nữa. 

Năm 1802, ông được bầu làm chủ tịch "Uỷ ban quốc tế về chủng đậu". Mấy 
năm sau Nữ hoàng Nga tặng ông một chiếc nhẫn quý và báo cho ông biết một đứa 
trẻ Nga đã thoát bệnh nhờ tiêm chủng văcxin và được đặt tên là Vaccinôp. 

Vua Pháp Napôlêông ra lệnh chủng đậu cho toàn bộ binh lính Pháp. Tiếp đó là 
Oadintơn (Washington) cho tiêm chủng ở toàn thể quân đội Mĩ. 

Ông để lại nhiều sách và bài viết nói về bệnh đậu mùa và về thuốc văcxin. Ông 
được mời vào Viện Hàn lâm Khoa học Pháp, được thế giới xem là người có công 
với cả nhân loại. Ở Pháp, Anh, Ý... người ta làm tượng ông để tưởng nhớ và ghi ơn.. 

Ông mất ngày 16/1/1823, thọ 74 tuổi do một tai biến mạch máu não. Chính phủ 
Anh xin chôn cất ông ở điện Oexmintơ dành cho các người con ưu tú nước Anh, 
nhưng gia đình đã thực hiện lời di chúc của ông là mai táng ông trong một nghĩa 
trang nhà thờ nhỏ ở chính quê hương Boơccơlây của ông. 


GUPKIN (AVAN GOUVSKIN) 
(1871 - 1839) 
NHÀ ĐỊA HOÁ HỌC NGƯỜI NGA, 
CHUYÊN GIA HÃNG ĐẦU VỀ DẦU MỎ 


IL. CUỘC ĐỜI 


Ông sinh năm 1871 tại một vùng quê xa các trung tâm văn hoá lớn của nước 
Nga. Ông học từ trường làng đến trường huyện như bất cứ trẻ em nào hiếu học ở 
lứa tuổi ông thời đó. Bản thân ông lúc đầu cũng tham gia gõ đầu trẻ ở trường làng 
_ tại vùng Karatarôva, quê hương của nhân vật huyền thoại Murômet nổi tiếng của 
nước Nga. 


98 


Nhờ sớm phải bươn trải trường đời để kiếm sống, ông mới đủ điều kiện để tiếp 
tục học đại học ở Pêtecbua. Ông có một ham muốn mãnh liệt vươn lên trong khó 
khăn để giành lấy tri thức cao nhất như người đồng hương Murômet. 

Vốn tính thẳng thắn, cương trực, tác phong giản dị, chất phác, dù khi thành đạt, 
trở thành Chủ tịch Viện khoa học, một chuyên gia hàng đầu thế giới, ông vẫn 
khiêm tốn, sống dân dã, mộc mạc như một người nông dân Nga. 


_H.SỰ NGHIỆP 


Ông nghiên cứu sâu vào lĩnh vực địa hoá dầu mỏ, một lĩnh vực còn quá mới mẻ 
với nước Nga thời đó. Ông giỏi về lí luận nhưng cũng tinh thông về thực hành. 
Ông coi Bacu, vùng dầu lửa nồi tiếng của Liên Xô cũ là quê hương thứ hai của 
mình. Ông nổi tiếng như một nhà "ngoại cảm" có tài nhìn xuyên qua lòng đất. 

Ông đã góp phần mở lòng Trái Đất, tìm ra và khai thác nhiều nguồn tài nguyên, 
làm giàu cho tổ quốc. 

Ông lần lượt phát hiện ra vùng mỏ dâu ở Maicôp. Sau cách mạng, ông đóng 
góp cho chính quyền vùng mỏ sắt ở Cuôcxcơ và nguồn dự trữ phiến nham nóng ở 
gần đó. Ông tiên đoán các dự trữ dầu lửa ở Ura, Vonga, Tuyêcmêni, dưới vùng 
đầm lây của quả đất phía Bắc Xibêri... và sau này đều là vùng cung cấp dầu lửa nổi 
tiếng của đất nước. 

Khi cách mạng tháng Mười thành công thì tiếng tăm của ông đã lừng lẫy. 
Chính Lênin đã giành thời gian tiếp ông, nghe ý kiến của ông và đánh giá ông là 
một chuyên gia lớn của cách mạng. Lênin chỉ thị cho chính quyền mới phải tạo 
điều kiện để ông làm việc và cống hiến. 

Mùa hè năm 1931, tại cuộc họp bất thường của Viện Hàn lâm Khoa học, ông 
đã mạnh đạn đề xuất: 

“Chúng ta hiểu biết quá ít về tài nguyên thiên nhiên của mình" và ngay từ thời 
ấy, ông đã tỉnh táo khuyến cáo: “Phải nắm vững công tác quản lí, phải biết sử 
dụng tài nguyên thiên nhiên một cách khôn ngoan và hợp lí, phải có khối óc lạnh 
làng của một nhà toán học và trái tìm nóng hổi của một người yêu nước". Ông 
phản đối thói sử dụng tài nguyên tổ quốc một cách phung phí, vô trách nhiệm, 
biến tài nguyên đất nước thành của cải riêng của một số người có quyền chức. 
Chính vì thế, cho đến bây giờ, nhân dân vẫn còn nhớ ông, đặc biệt lối sống mẫu 
mực của ông. 


99 


Mùa xuân năm 1939, ông lặng lẽ qua đời, thọ 68 tuổi. Trước khi mất ông vẫn 
tin tưởng vào các tiên đoán của mình. Quả đúng như vậy, các vùng dầu hỏa trong 
dự đoán của ông sau đó đã lần lượt được khai thác. 

Năm 1944: Mỏ dầu ở Giưgulia. 

Năm1961: Mỏ dầu ở Chiumen. 

Năm 1962: Mỏ dầu ở Đông Xibêr!. 


GUYTENBEC (GIÔHAN GUTENBERG) 


(1⁄00 - 1⁄68) 
NGƯỜI ĐỨC, CÓ CÔNG PHÁT MINH RA KĨ NGHỆ IN 


L CUỘC ĐỜI 


Ông sinh năm 1400 ở thị trấn Mayenxơ 
nước Đức. Lớn lên, ông học hành và kiếm 
việc làm ở Straxbua. Ông mồ côi cha từ 
năm 14 tuổi, sớm phải đi làm để kiếm 
sống. Ông rất khéo tay và yêu thích kĩ 
thuật cơ khí, nghề kim hoàn và nghề gọt 
mài đá quý. 

Khi còn nhỏ, ông mê đọc sách, thường 
say sưa ngắm các cuốn thánh kinh là cuốn 
sách đẹp nhất lúc bấy giờ. Theo ông, sách 
là một thế giới kì diệu, trong ấy con người có thể tìm thấy các truyện thần tiên, 
truyện cổ tích, những bài thơ hay, những áng văn bất hủ. Nhưng vì sách lúc ấy 
phải chép tay trên các chất liệu quý như da cừu, da bò... nên rất đắt, vượt quá túi 
tiền của những người mê sách như ông. , ` 





Từ đó, ông lúc nào cũng mơ tưởng nghĩ ngợi đến một cái máy thay người chép 
sách cho nhanh, cho giá sách rẻ. 


100 


II. SỰ NGHIỆP 


Một lần có dịp du lịch qua Thuy Sĩ, ông thấy khách du lịch khắc tên mình vào 
vỏ thân cây liễu để kỉ niệm. Ông cũng bắt chước khắc tên mình vào một mảnh gỗ 
liễu mới chặt và lấy lá gói lại đem về. Nào ngờ sáng hôm sau, mở lá ra, ông giật 
mình thấy tên mình đã được nhựa cây in đầy đủ vào lá. Ý tưởng về cách in và chế 
tạo máy in bắt nguồn từ đấy. 

Vốn khéo tay và giỏi về cơ khí, ông vẫn phải mày mò nhiều ngày liền trong 
xưởng cơ khí mà ông coi như phòng thí nghiệm để mong biến ước mơ thành 
sự thật. 

Một buổi sáng, ông đem tới bác thợ tiện cả bản vẽ một chiếc máy chuyên rập 
chữ in và nhờ bác hợp tác cùng chế tạo. 

Từ năm 1440, ông đã sáng chế ra khuôn đúc các chữ bằng kim loại. Các mẫu 
chữ này có thể ghép lại thành từ, thành dòng và thành trang. 

Sau đó, ông dùng mực để in chúng với số bản mong muốn. Sản phẩm đầu tay 
của ông là cuốn thánh kinh hay còn gọi là kinh thánh Guytenbec. Ông bắt đầu in 
sách đó vào năm 1456 và in ra với số lượng 300 bản. 

Tới năm 1460, ông phải từ bỏ việc in sách. Ông vẫn không thoát khỏi cảnh 
nghèo khó và qua đời trong cảnh túng quẫn. 

Với phát minh đó, ông được coi là người phát mình ra máy in và kĩ thuật In 
cũng như là ông tổ của ngành in. Từ đó đến nay, nghề in đã đưa nhân loại ra khỏi 
bóng đêm của sự ngu dốt, giúp ghi lại các kinh nghiệm để các thế hệ sau thừa kế 
các thế hệ đi trước, thúc đẩy nhân loại mỗi ngày một tiến bộ lên. 


101 


lì, 


HACVÂY (WILLIAM HARVEY) 


(1578 - 1687) 
__ BẮC SĨ NỔI TIẾNG NGƯỜI ANH 
NGƯỜI PHÁT HIỆN RA HỆ TUẦN HOÀN Ở CƠ THỂ NGƯỜI 


I. CUỘC ĐỜI 


Ông sinh ngày 01/4/1578 ở Pôntaun nước 
Anh trong một gia đình nông dân giàu kiêm 
nghề buôn bán. Ông là anh cả trong một gia 
đình gồm 7 anh em. Các em của ông đều theo 
con đường buôn bán và trở nên giàu có. 

Riêng ông bỏ việc buôn bán, vào học ở 
trường Kenbecbêri rồi sau đi học ở Đại học 
Cambritgiơ nồi tiếng. 

Ông rất say mê khoa học tự nhiên. Năm 20 tuổi ông đã học xong các kiến thức 
cơ bản về khoa học, nhưng còn phân vân chưa biết chọn ngành gì. Ông quyết định 
bỏ 5 năm liền đi du lịch để "tìm thày học đạo". Ông qua Pháp, sang Đức rồi dừng 
rất lâu ở Ý, vì say mê các bài giảng của thày Acvapenđen, một nhà giải phẫu nổi 





tiếng lúc ấy ở Ý. Việc nghe giảng và đọc ham mê hàng chồng sách ở Ý đã khiến 
ông yên tâm học về ngành y. 


H. SỰ NGHIỆP 


Sau khi tốt nghiệp 2 bằng đại học một lúc, ông trở về Luân Đôn và nhanh 
chóng trở thành một bác sĩ nổi tiếng. Hai năm sau ông đã là hội viên Hội Y học ở 
Luân Đôn và làm giám đốc một bệnh viện lớn. 


102 


Ông lấy vợ. Vợ ông là con gái một gia đình giàu có và có thế lực. Ông được 
giới quý tộc nước Anh mến mộ và cứ đà ấy ông được tiến cử là "ngự y" cho Hoàng 
đế Giêm đệ I rồi đến Saclơ đệ I. Với tuổi ông lúc ấy, ông đã leo đến thang danh 
vọng tuyệt đỉnh. 

Nhưng ít ai ngờ rằng trong suốt 20 năm tưởng như êm ả thành đạt ấy ông vẫn 
phải vượt muôn vàn khó khăn, cặm cụi trong phòng thí nghiệm, để khám phá ra bí 
mật của sự vận chuyển của hệ tuần hoàn và biết trước rằng chính khám phá ấy sẽ 
làm hỏng cuộc đời giàu sang của ông và còn đưa ông đến chỗ phải chịu tù tội. 

Suốt 1500 năm trước ông, các bác sĩ đều theo lí thuyết giáo điều của bác sĩ 
Galen, người Hy Lạp, cho rằng máu lưu thông, lên xuống trong huyết mạch theo 
nhiều chiều tuỳ lúc. Nhà bác học Mighen Secvet bị thiêu sống vì dám nghĩ khác 
Galen. Toàn bộ tác phẩm đều bị thiêu cháy theo ông ở Giơnevơ. Các nhà khoa học 
dám khám phá ra sự thật của vòng tuần hoàn đều phải chấp nhận sẽ phải qua các 
cửa địa ngục như: 

- Secvet ở Mađrit (Tây Ban Nha). 

- A. Ruin ở Bôlônhơ. 

- Axêdabin ở Pida và Hacvây là người cuối cùng hoàn tất và kết thúc sự nghiệp ấy. 

Hacvây thực hiện khám phá ấy bí mật và thận trọng. Mãi đến năm 1628, quá đủ 
các căn cứ và bấy giờ ông đã 50 tuổi, ông mới cho xuất bản ở nước ngoài cuốn 
sách “Nghiên cứu về giải phẫu và chuyển vận của tỉm và máu động vật". 

Cuốn sách vẻn vẹn chỉ có 72 trang, nhưng cũng đủ làm cho ông trở thành bất tử. 

Sách vừa phát hành, những kẻ giáo điều lập tức xúm vào ông để công kích, đả 
phá. Số các nhà khoa học phản đối ông nhiều hơn cả số trang sách, thậm chí trong 
đó có các đồng nghiệp nổi tiếng như: Riôlan, Paten, Hôpman... Khẩu hiệu của họ 
là "Thà Galen sai còn hơn để Hacvây đúng". Rõ ràng họ còn ghen tức cả với 
thành công của ông. Nhiều bệnh nhân tẩy chay không chữa bệnh ở ông nữa. Có kẻ 
còn gửi thư thắng đến Hoàng đế để vu cáo ông. 

May mắn thay, Hoàng đế Saclơ I không tin vào các vu khống bịa đặt ấy và còn 
kín đáo cho phép ông bắt hoắng trong công viên Hoàng gia để làm các thí nghiệm 
nghiên cứu bào thai học. 

Giữa lúc ông đang nghiên cứu dở về bào thai thì cuộc nội chiến ở Anh bùng nổ. 
Ông đành tạm ngưng mọi thí nghiệm, nhưng kịp đề ra một chân lí đơn giản, nhưng 
khó chấp nhận vào lúc ấy : "Tất cả mọi sinh vật đều bát đầu hình thành từ 
trứng". Chân lí ấy sau này được chứng minh là hoàn toàn chính xác. Nếu Hacvây 
không dám khám phá ra hệ tuần hoàn thì, chỉ riêng kết luận trên của ông về phôi 
cũng đủ để tên tuổi ông đi vào lịch sử của khoa học rồi. 


103 


Hacvây được Hoàng đế Saclơ [ phong làm chủ nh†ệm khoa y Trường Đại học 
Ôxpho. Nhưng không bao lâu, Hoàng đế bị lật đổ. Lợi dụng lúc loạn lạc ấy, kẻ thù 
của ông xông vào cướp phá nhà ông. Tất cả các bản thảo, số sách, bản nháp các 
công trình của ông đều bị đốt ra tro. Sau này, ông phải dựa vào trí nhớ của mình để 
viết lại cuốn " Bào thai học” (Embryology). 

Những ngày cuối đời, ông sống cô độc nhưng vẫn say mê làm việc. Ông khỏi 
phải lo bảo vệ các khám phá của mình nữa, vì đã được mọi người thừa nhận. 

Năm 76 tuổi, ông còn được đồng nghiệp tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội y học 
Luân Đôn, nhưng ông kiên quyết chối từ. Suốt đời mình, ông không thích và 
không bao giờ đòi hỏi bất cứ một danh vọng nào. Ông có cái thú thỉnh thoảng đi 
xe ngựa đến uống cà phê với người em ruột ở cách ông vài dặm. : 

Ngày 03 tháng 6 năm 1657 Hacvây thức giấc và bị cấm khẩu. Ông biết mình sắp 
la cõi đời, chỉ kịp để lại cho mỗi người một vật kỉ niệm nhỏ, riêng bộ đồ cà phê, ông 
-_ đi chúc cho người em trai để mãi nhớ những ngày anh em cùng sống bên nhau. 


HẦUKINH (STEPHEN HAWKING) 


(SINH NĂM 19⁄2) 
NHÀ VẬT LÍ THIÊN TÀI NGƯỜI ANH, TÁC GIẢ CỦA 
CÁC GIẢ THUYẾT VÀ TÁC PHẨM MỚI NỔI TIẾNG VỀ 
THIÊN VĂN VÀ VŨ TRỤ HIỆN ĐẠI 


I CUỘC ĐỜI 


Ông sinh năm 1942 tại Ôxpho, thành phố của khoa 
học nước Anh. Sau khi học xong khoa toán lí đại học 
với thành tích xuất sắc, ông được giữ lại phong giáo 
sư toán học tại Đại học Cambritgiơ nổi tiếng nước 
Anh từ năm 1980. Ông là tác giả của nhiều giả 
thuyết, lí thuyết và tác phẩm về nhiệt động học, cơ 
học lượng tử và thuyết tương đối. Bằng những gì mà 
ông đã và đang đóng góp, các nhà khoa học phải thừa 
nhận ông là một thiên tài thực sự. 





104 


Điều không thể ngờ được bộ óc phi thường ấy lại xuất phát từ một con người 
tàn phế vì một bệnh teo cơ vô phương cứu chữa. Hàng ngày nhìn lên bầu trời, ông 
đã cố gắng quên đi nỗi đau đớn của căn bệnh quái ác luôn dày vò, để tìm những 
câu trả lời cho những câu hỏi cả ngàn năm nay mà chưa có lời giải pháp thoả đáng. 

Ông bị chứng teo cơ nhiều năm khiến cơ thể gần như tê liệt hoàn toàn. Hàng 
ngày ông phải đi lại, làm việc và viết bằng cách ngồi trên một chiếc "ghế điện tử" 
thực chất là một."cỗ máy trợ giúp" cho những khiếm khuyết của ông. Bằng cử 
động của ngón tay cái bàn tay trái vào một bản điều khiển điện tử gắn vào tay vịn 
chiếc ghế xoay, với sự trợ giúp của kĩ thuật máy tính, ông có thể diễn đạt những ý 
nghĩ, suy tưởng của mình rõ ràng và khúc triết trên màn hình máy tính. 

Vợ ông, bà Êlen và những người cộng sự khoa học của ông, nói "Ông làm 
việc hầu như 24/24 giờ, không có ngày nghỉ, nhiều lúc mải nghiên cứu quên cả 
bữa ăn".. l 

H. SỰ NGHIỆP 

Lí thuyết về vũ trụ của ông là sự dung hòa giữa hai nhà vật lí tiền bối nổi tiếng 
Niutơn với thuyết "vạn vật hấp dẫn" và A. Anhxtanh với thuyết tương đối. 

Ông đã đưa ra những kiến giải đầu tiên vẻ "hố đen". Khi các nhà thiên văn học 
khác nghiên cứu về các hậu quả sau "vụ nổ lớn" (vụ nổ vũ trụ cách đây khoảng 15 
tỉ năm) thì ông lại say sưa nghiên cứu những gì xảy ra trước khi xuất hiện "vụ nổ 
lớn" này, một công việc nghiên cứu hoàn toàn mang tính chất lí thuyết rất khó 
khăn và trừu tượng mà chỉ ông mới đủ ý chí và bản lĩnh đám dấn thân vào. 

Tuy giao tiếp của ông với cộng đồng rất khó khăn, phải có sự trợ giúp của 
phương tiện điện tử, nhưng những tác phẩm của ông lại đọc hay và dễ hiểu, đều 
thuộc loại sách "bán chạy" bậc nhất thế giới. 

Cuốn " Vũ trụ trong con thuyền bé nhỏ" ngay lúc ra đời đã thu hút sự chú ý của 
cả các học giả và quảng đại quần chúng yêu khoa học, về sự thuyết phục của cách lập 
luận, hình ảnh chứng minh sáng tỏ và sự cuốn hút của văn phong của riêng ông. 

Trong số ấy, cuốn "lược sử thời gian" được coi là cuốn đạt kỉ lục về sách bán 
chạy trên thế giới, xuất bản tới 25 triệu bản và được dịch ra nhiều thứ tiếng trên 
thế giới, thu hút sự quan tâm của các phương tiện truyền thông, tạo ra nhiều cuộc 
hội thảo, tranh luận trong giới nghiên cứu khoa học trên thế giới. 

Là một nhà khoa học, đồng thời là một nhà mô phạm, ông đã thừa kế được các 
bậc tiền bối như Niutơn, Anhxtanh, Hơpbưn, Plăng. Bằng sự cống hiến của cuộc 
đời cho khoa học ông mong muốn chứng minh "Chính toán học và vật lí đã cung 
cấp các lời giải đáp cho các vấn đề cơ bản của tạo hoá, sự tồn tại của bức tranh vũ 
trụ ngày hôm nay”. 


105 


HECSEN (WILLIAM, CAROLINE, 
FREDERIC HERSCHEL) 

BA NHÀ THIÊN VĂN HỌC NGƯỜI ANH NỔI TIẾNG 
UYLIÊM HEDSEN (WILLIAM HERSCHEL) (1738 - 1822) 
CRRÔLIN HECSEN (GAR0LINE HERSGHEL) (1750 - 18448) 
PHRÊĐÊRICH HECSEN (FREDERIO HERSGHEL) (1792 - 1871) 


L CUỘC ĐỜI 


Uyliêm Hecsen (William Herschel) sinh tại Hanôvrơ (nước Đức) năm 1738. 
Ông nối nghiệp cha làm nghề thổi kèn ôboa trong một đội quân nhạc Đức. 

Năm 1757, ông tới Anh kiếm sống bằng nghề chơi nhạc và định cư tại Bath. 
Đầu tiên đến Anh, ông chỉ là giáo sư dạy âm nhạc. Nhưng từ năm 1774, ông sắm 
được một chiếc viễn kính khá tốt dùng được cho quan sát tỉnh tú. Từ đó trở đi ông 
chuyên nghiên cứu về thiên văn. 

Năm 1781, ông phát hiện ra sao Thiên vương tinh, hành tỉnh đầu tiên được tìm 
ra với sự trợ giúp của kính thiên văn. Thành tựu này đã làm thay đổi cuộc đời của 
ông. Vua Gioocgiơ III đã trợ giúp tài chính để ông có thể dành trọn vẹn sức lực 
cho thiên văn học. 

Carôlin Hecsen (Caroline Herschel), cô em gái ruột ông sinh năm 1750, đến 
năm 1772 đến sống với ông ở Anh và đã giúp ông rất nhiều trong ghi chép, mô tả 
và công bố các công trình nghiên cứu của anh mình về thiên văn. 

v3 ` › bhời Ờ 





Carôlin Hecsen Uyliêm Hecsen Phrêđêrich Hecsen 


106 


Cuối cùng bà cũng trở thành chuyên gia, có các công trình và phát hiện khoa 
học riêng, phát hiện được nhiều sao chổi và đám tính vân mới. Bà đạt được huân 
chương vàng của Hiệp hội Thiên văn Hoàng gia Anh. 

Phrêeđêrich Hecsen là con trai của Uyliêm Hecsen sinh tại Xluc năm 1792, tiếp 
tục sự nghiệp nghiên cứu thiên văn của cha và cô mình cho tới năm ông mất 
(1871). Thi hài ông được chôn cất tại điện Oexminxtơ. 


II. SỰ NGHIỆP 


Uyliêm Hecsen đã thực hiện các quan sát về thiên văn học chất lượng cao hơn 
bất kì ai trước đó. 

Sau khi tìm ra Thiên vương tính, ông phát hiện thêm 4 vệ tỉnh của hành tỉnh ấy, 
2 vệ tỉnh nữa của Thổ tinh và nhiều khảo cứu về Hoả tinh. Công trình nghiên cứu 
đồ sộ về thiên văn của ông đã công bố tỉ mỉ trong 71 tập kỉ yếu. Trong đó, công 
trình quan trọng hơn cả là Bảng thống kê những vì sao. Carôlin Hecsen giúp anh 
rất nhiều trong các công trình trên. 

Từ năm 1786 đến năm 1797 chính bà cũng tìm thấy 7 sao chối. 

Năm 1798 bà thống kê và công bố Bảng thống kê các vì sao. 

Phrêđêrich Hecsen tiếp tục sau khi cha mất, ông kế tiếp sự nghiệp thiên văn học 
của gia đình, xác định khoảng cách và vị trí của 380 vì sao đôi và sao ba. 

Năm 1825 ông bắt đầu công trình thống kê 2306 tỉnh vân trong số này có 523 
tỉnh vân do chính ông tìm ra. Trong cuộc đời của mình, ông còn tìm thêm được 
4000 sao đôi nữa. 

Không có một gia đình nào đóng góp cho thiên văn học lớn lao hơn gia đình 
Hecsen. 


107 


HECZ (HEINRICH HERTZ) 


(1857 - 1894) 
NHÀ VẬT LÍ NỔI TIẾNG NGƯỜI ĐỨC, KHÁM PHÁ RA SÓNG RADIO 


I. CUỘC ĐỜI 


Ông sinh năm 1857 ở Hãmbuốc (Đức) trong một 
gia đình trí thức khá giả. Ông chăm chỉ học từ nhỏ và 
khi ông vào học xong năm đầu đại học bách khoa 
mới nhận thấy không phải chỉ cần các kĩ xảo mà còn 
cần các kiến thức vừa sâu, vừa rộng nữa, nên ông 
quyết định chuyển sang học khoa vật lí trường đại 
học tổng hợp. 

Ngay trong năm đầu học ở trường đại học tổng 
hợp, ông đã may mắn được Hemhôn, nhà vật lí danh 
tiếng lúc đó, nhận làm trợ lí phòng thí nghiệm cho 
ông. Năm 1878 ông tốt nghiệp đại học. 





Thời bấy giờ khoa học đang quan tâm đến các quy luật của dòng điện. Năm 
1865 nhà vật lí Macxoen đã tìm ra các quy luật về điện từ trường và phỏng đoán 
dòng điện có thể đi xuyên qua chân không. Thế là Hecz được khuyến khích đi sâu 
tìm hiểu về vấn đề này. 

Năm 1888, ông bát đầu thực hiện các thí nghiệm nổi tiếng của mình về 
truyền dẫn trong chân không giữa hai điện cực bằng kim loại. Ông thấy các xung 
điện có thể nhảy qua một "khoảng trống" và trở thành người đầu tiên phát và thu 
sóng radio. 

Không may, sức khoẻ ông yếu kém, nên đã chết yểu khi mới 37 tuổi, trước khi 
Marconi tiếp tục công việc của ông, để truyền được một thông điệp qua sóng điện 
ở một khoảng cách rất xa. 


I. SỰ NGHIỆP 


Như trên đã nói, công trình của ông thuộc về điện từ và tĩnh điện. Ông đã 
chứng minh bằng thí nghiệm rằng sự di chuyển của ánh sáng và điện cũng nhanh 
như nhau, rằng những "quang tuyến" do âm cực phát ra có thể xuyên qua những 


108 


tấm ván hay cả những tấm nhôm mỏng. Ông còn khám phá ra nhiều tính chất của 
tia tử ngoại mà lúc ấy khoa học chưa biết tới. 

Kết quả các công trình nghiên cứu thực nghiệm của cuộc đời ngắn ngủi của ông 
được sắp xếp lại trong 3 công trình có tên dưới đây: 

1. Nguyên lí cơ học. 

2. Nghiên cứu về truyền dẫn của năng lượng điện. 

3. Ghi chép các loại. 


Để tưởng nhớ ông, một đơn vị đo tần số dòng điện đã được đặt tên là Hecz. 


HEMHÔN (HERMANN VON HELMHOLTZ) 
(1821 -1894) 
NHÀ VẬT LÍ VÀ SINH HỌC NỔI TIẾNG NGƯỜI ĐỨC 


I. CUỘC ĐỜI 


Ông sinh năm 1821 ở Pôxtđam, và mất năm 1894 
ở Saclơtânbơc. Năm 22 tuổi, ông học xong ngành y 
và làm thày thuốc trong quân đội ở Pôxtđam. Năm 
1849, ông được phong giáo sư dạy giải phẫu học và 
sinh lí học ở Kênicxbec. Năm 1855, ông về dạy ở 
Bonn, rồi ở Haiđenbec năm 1858. 

Sau này ông chuyển sang nghiên cứu sâu rộng về ` 
vật lí và năm 1871, trở thành giáo sư vật lí ở trường 
Đại học Tổng hợp Beclin. Ông được coi là một trong 
các nhà bác học vĩ đại, có kiến thức bao trùm về 
khoa học tự nhiên của thế kỉ thứ XIX. 





II. SỰ NGHIỆP 


Từ năm 1847, trong một báo cáo khoa học nổi tiếng, ông đã đưa ra khái niệm 
về thế năng và nguyên lí bảo toàn năng lượng. Từ đó, ông khẳng định rằng các 
hiện tượng vật lí chẳng qua chỉ là những sự thay đổi của dạng năng lượng này sang 


109 


dạng năng lượng khác mà thôi. Cũng trong công trình khoa học ấy, ông nêu ra 
được bản chất dao động trong sự phóng điện của chai Lâyđen. 

Về cơ học, năm 1858 ông lần đầu tiên phát biểu định luật cơ bản của lí thuyết 
cuộn xoáy. Về âm học, năm 1862 ông giải thích âm sắc bằng sự tồn tại của các 
hoạ âm chồng lên nhau. Ông chế tạo được các vật cộng hưởng, sau được mang tên 
ông, cho phép chúng ta nhận biết các hoạ âm ấy để làm phép phân tích và tổng 
hợp các âm phức tạp. 

Để giải thích định luật Pharađây về điện phân, năm 1881, ông khẳng định sự 
cần thiết phải công nhận điện cũng như vật chất, về bản chất có cấu tạo hạt. 

Ông cũng có đóng góp trong quang học, khi nghiên cứu ảnh hưởng của sự 
nhiễu xạ đối với độ giới hạn và sự phân giải của kính hiển vi. Về thiên văn học, 
ông nêu ra giả thuyết về sự co dần của Mặt Trời để giải thích nguồn gốc năng 
lượng của thiên thể ấy. Về mặt sinh lí học, năm 1850 ông là người đầu tiên đo 
được tốc độ dẫn truyền của các luồng thần kinh. 


HENMÔNG (JEAN BAPTISTE HELMONT) 
(1579 - 164/) 
NHÀ THỰC VẬT HỌC HÀ LAN 
NGƯỜI KHÁM PHÁ RA NHU CẦU TRAO ĐỔI NƯỚC CỦA CÂY 


L CUỘC ĐỜI 


Ông sinh ra ở Bruychxen nước Bỉ, năm 1579. Thuở . 
nhỏ học giỏi. Sau khi tốt nghiệp trường y, ông làm 
nghề thày thuốc, nhưng ham thích vô hạn các khám _ : 
phá về mặt khoa học. 

Ông là người đầu tiên tìm ra trong ống tiêu hóa, 
đặc biệt là trong dạ dày có dịch vị, trong dịch vị có 4 
mặt của axit sunfuric... 

Ông mất năm 1644, thọ 65 tuổi. 





110 


II SỰ NGHIỆP 


Sự nghiệp lớn nhất của Henmông là khám phá ra nhu cầu trao đổi nước và chất 
khoáng của cây. 

Từ thời cổ Hy Lạp, ngay Arixtôt cũng vẫn nghĩ rằng cây sống được là nhờ đất 
vì hầu hết các cây to nhỏ đều từ đất mọc lên. Do thế, suy nghĩ tự nhiên của mọi 
người là cây "ăn đất" để lớn lên. Thậm chí ở rừng nhiệt đới, nhờ thế có những cây 
cao tới 40 - 50m và đường kính thân cây tới vài chục người ôm. 

Có một người nghi ngờ chân lí ấy. Đó chính là Henmông. Năm 1630, ông làm 
một thí nghiệm nổi tiếng như sau: 

Ông lấy 80 kg đất khô cho vào một thùng gỗ. Ông trồng vào đó 1 cây liễu nhỏ 
nặng 2kg. Cây chỉ được tưới bằng nước mưa hoặc nước cất, nghĩa là không có 
muối khoáng hoà tan. Qua 5 năm, cây liễu nặng lên 58 kg mà đất chỉ giảm đi có 
57 g thôi. 

Từ thí nghiệm nổi tiếng ấy, ngày nay đã trở thành kinh điển, được nhắc tới ở 
các sách giáo khoa và sách nghiên cứu về thực vật, ông đã chứng minh vững chắc 
rằng: cây lớn lên được không phải nhờ đất mà nhờ "uống nước”. Cây "uống nước" 
nhờ bộ rễ cắm sâu vào đất và phân nhánh, bò lan toả ra khắp vùng đất xung quanh 
để hút nước và muối khoáng hoà tan trong nước, nhằm cung cấp cho lá tổng hợp 
nên các chất hữu cơ tích luỹ trong cây. Bộ phận trực tiếp thực hiện chức năng hút ấy là 
các lông hút li ti, tập trung ở đầu rễ. 

Vì vậy khi tưới cây, chớ tưới tập trung ở gốc vì ở đó không có lông hút mà phải 
tưới rộng ra cả phần đất dưới tán cây vì ở đấy mới có nhiều lông hút. 


I1I 


HIPÔCRAT (HIPPOCRATES) 


(60 - 377 TEN) 
ÔNG TỔ NGHỀ Y, NGƯỜI THÀY THUỐC VĨ ĐẠI NGƯỜI HY LẠP 


IL CUỘC ĐỜI 


Ông sinh tại đảo Côtx, mất tại Laritxa (thuộc 
Tetxali, Hy Lạp). Đáng tiếc là ta không biết gì 
nhiều về cuộc đời ông ngoài việc ông thuộc dòng 
dõi gia đình có nghề làm thuốc lâu đời và danh 
tiếng. Ông không phải là người sáng lập nên ngành 
y ở cổ Hy Lạp như nhiều tài liệu hiểu nhầm, nhưng 
ông là một thày thuốc giỏi nhất và uyên bác nhất 
của thời ấy. 





Thời đó, con người còn tin ốm đau, bệnh tật là do con người ăn uống không 
điều độ hay sống ở nơi có phong thuỷ không thích hợp. Ông là người đầu tiên đã 
nêu ra các nguyên lí chữa bệnh một cách khoa học. Ngoài Galen ra, không một 
thày thuốc nào ảnh hưởng nhiều đến tây y như Hipôcrat. 

Ông truyền nghề cho 2 con trai ông và nhiều thày thuốc khác. Chính ông là một 
nhà phẫu thuật tài ba. Ông có thể nắn thẳng và ghép lại xương bị gẫy ngay từ thời 
ấy. Ông để lại rất nhiều ghi chép và tác phẩm. Nhưng quan trọng hơn cả, ông là 
người nêu ra đầu tiên và quảng bá y đức trong việc chữa bệnh. 


II. SỰ NGHIỆP 


Ông bắt đầu một kỉ nguyên của nền y học có tính chất khoa học. Tư tưởng của 
ông là tấm gương đầu tiên về phương pháp khoa học áp dụng trong thực tiễn đời 
sống. Theo ông, người thày thuốc phải trực tiếp xem xét người bệnh và tìm ra bệnh 
qua các triệu chứng hiển nhiên. Thày thuốc phải biết kê đơn, bốc thuốc và sau đó 
theo dõi diễn biến của bệnh để tiếp tục điều chỉnh việc chữa trị. Nhờ quá trình ấy, 
người thày thuốc sẽ tích luỹ kinh nghiệm để chữa bệnh có kết quả hơn. 

Các điều ông nêu trên ngày nay trở thành nguyên tắc chữa trị bệnh của y học. 
Các điều tích luỹ được ông viết lại và tập hợp lại vào khoảng 70 bộ sách về chữa 
trị các loại bệnh. Trong số đó nổi tiếng là các cuốn sau: 


112 


- Khái luận về phong thuỷ. 

- Khái luận về triệu chứng và các bệnh tật. 

- Khái luận về gãy xương và trật khớp xương... 

Nghe danh tiếng ông, vua Iran mời đến giúp chế ngự bệnh địch tả đang tàn sát 
quân lính lúc ấy. Bệnh khỏi, nhà vua biếu ông nhiều châu báu nhưng ông nêu tấm 
gương về y đức, nhất định khước từ. Từ đó hình thành thủ tục tuyên thệ cho sinh 
viên ngành y (gọi là lời thề Hipôcrat). Lời thề ấy thường bao gồm 3 phần: 

- Phần I: Viện dẫn các vị thần linh (như Apôlông, Excuylap...) chứng giám cho 
lời thể. 

- Phần II: Các cam kết về hành nghề như: 

+ Đặt tính mệnh của người bệnh lên trên hết. 

+ Đem hết khả năng ra để chữa chạy. 


+ Hành nghề vô tư và trong sạch, không phân biệt đối xử (giàu, nghèo hay địa 
v) không vì đồng tiền mà hành nghề. 


+ Không đối xử với thái độ ban ơn hay không công bằng với các bệnh nhân 
(TD: Bệnh nặng phải ưu tiên chữa trị trước chứ không ưu tiên theo địa vị, tiền của 
bệnh nhân). 

_ + Được giữ bí mật nghề nghiệp, : 

- Phần II: Là lời tự nhận các sự trừng phạt xứng đáng nếu không thi hành đúng 

các lời tuyên thệ nói trên. 


Dù lời tuyên thệ ngày nay có sửa đổi, bổ sung chút ít, nhưng thủ tục tuyên thệ 
vẫn được áp dụng cho sinh viên ngành y trước khi trở thành bác sĩ hành nghề. 


113 








HUCKƠ (ROBERT HOOKE) 
'(1635 -1703) | 
NHÀ VẬT LÍ VÀ HOÁ HỌC NGƯỜI ANH, 
ĐÃ GÓP PHẦN HOÀN THIỆN KÍNH HIỂN VI - 


I. CUỘC ĐỜI 


Ông sinh năm 1635 ở đảo Vrai và mất ở Luân Đôn 
năm 1703. Lúc nhỏ ông học rất thông minh và tiếp 
thu rất nhanh. Tương truyền ông học chơi đàn Oocgan 
hay học xong môn hình học chỉ cần trong một tuần. 
Sau khi học xong đại học, ông được giữ lại làm trợ lí 
cho nhà bác học Bôi và dạy hình học ở trường trung 
học Grexham từ năm 1665. 

Về cá tính, ông nóng nảy và cố chấp nên thường va 
chạm với các nhà khoa học đương thời. Ông có tài và 
có óc sáng tạo, luôn phát hiện ra những cái mới, 
nhưng lại quá đáng, luôn sợ các đồng nghiệp lấy trộm các phát minh của mình đến 
mức ông phải lập mật mã cho các kết quả các thí nghiệm của mình. Việc làm ấy 
khiến nhiều công lao của ông không được khoa học biết đến. 





I. SỰ NGHIỆP 


Ông đã sáng tạo và phát minh ra một loạt các dụng cụ và thiết bị dùng cho 
nghiên cứu khoa học, trong đó có kính hiển vi. Dù Lơvenhuc, người Hà Lan là 
người đầu tiên sáng chế ra kính hiển vi nhưng kính của ông chỉ có một thấu kính 
thôi. Chính Huckơ góp phần hoàn thiện kính hiển vi với nhiều thấu kính ghép lại 
(được gọi là kính hiển vi đúp). Sau này ông dựa vào nguyên tắc ấy để chế tạo ra 
kính thiên văn dùng cho công việc của mình. Ông đã miêu tả lại quá trình thực 
hiện phát minh ấy trong cuốn sách "Vị khảo sát" (Micrographia). 

Ông tranh cãi với Huyghen về bản quyền phát minh ra con ngựa ở đồng hồ và 
với Niutơn về con lắc lò xo. Sự thực, ông là người đầu tiên phát hiện ra khả năng . 
sử dụng chuyển động của con lắc để xác định giá trị của gia tốc trọng lực, và là 
người đầu tiên phát biểu định luật tỉ lệ giữa các biến đổi đàn hồi của một vật và 
các ứng suất vật phải chịu, được gọi là định luật Huckơ (mang tên ông). 


114 


Ông còn nghiên cứu các bản mỏng, phác thảo ra lí thuyết về giao thoa ánh sáng và 
phát hiện ra hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng. Ông cũng góp phân chế tạo ra các kính 
thiên văn hiện đại đầu tiên để tiến hành nhiều quan sát và phát hiện về vết đen Mặt 
Trời, về vị trí của sao Mộc, quỹ đạo vành đai sao Thổ và về nhiều sao chổi khác nhau. 

Cuối cùng, về sinh học, ông cũng có một phát hiện quan trọng. Khi quan sát 
những lát lie cắt mỏng, ông nhìn thấy chúng có cấu trúc gồm nhiều "ô" nhỏ và ông 
đã đặt tên cho chúng là các "tế bào". 


HUMAXƠN (MILTON HUMASON) 


(1891 - 1973) 
NHÀ THIÊN VĂN HỌC LỚN NGƯỜI MĨ, THÀNH TÀI NHỞỜ TỰ HỌC 


I. CUỘC ĐỜI 


Ông sinh ra và mất ở Minêxôta, nước Mĩ. Lúc nhỏ, 
nhà nghèo, ông không được đi học đây đủ. Năm 16 tuổi 
phải sớm đi làm cho raðt khách sạn ở trên núi cao. 
Hàng ngày, ông phải tiếp liệu trên lưng một con la cho 
khách sạn và đài thiên văn ở núi Uynxơn cao tới 1600m. 

Một buổi dạ hội đã góp phần quyết định cuộc đời 
ông. Trong vũ hội, ông đem lòng yêu con gái của một | 
kĩ sư. Đã không gả, gia đình cô gái còn tìm cách đuổi J4Z5“Đ“ l 
việc, và ông phải xuống núi để tìm nghề khác. 

Nhờ nghị lực, ông làm hết nghề này sang nghề khác và năm 20 tuổi thì đã trở 
thành một đốc công của một xí nghiệp lớn, khả dĩ có chút địa vị trong xã hội. Ông 
vẫn chưa quên để xin cưới bằng được cô con gái ông kĩ sư đã gặp 4 năm về trước. 
Nhờ mối tình này, ông bàn cùng vợ xin trở về vùng núi Uynxơn tạm nhận một chân 
bảo vệ cho đài thiên văn. Đây là một khúc quanh quan trọng của cuộc đời ông. 

Các nhà thiên văn trên đài vì thiếu người, nên phải nhờ ông theo dõi giúp ca 
đêm. Nhờ ít ngủ nên ông làm việc rất đắc lực, nhanh chóng biết sử dụng, điều 
hành các kính viễn vọng và các máy móc thiên văn khác. Dần dân, ông được giao 
chụp ảnh các ngôi sao và được phong ngạch "phụ tá quan sát viên". 

Năm 1924, ông có may mắn được cộng sự với nhà thiên văn học lớn Hơpbưn. 
Sự nghiệp khoa học bắt đầu từ đây. 





"HH5 





II. SỰ NGHIỆP 

Dù chưa học qua trung học và đại học, bằng sự say mê khoa học, ông đã tự học 
khoa thiên văn trực tiếp ở các nhà bác học. Ông vừa học, vừa lầm, vừa khám phá. 

Suốt 28 năm cộng sự với Hơpbưn, ông đã cùng phân tích, chụp ảnh để phát hiện 
ra hơn 600 dải ngân hà. Đây là những phát hiện độc đáo nhờ tài quan sát có 
phương pháp và kiên nhẫn của ông. 

Ông còn góp phần xác định được vận tốc tia sáng từ các tinh vân ngoài thiên hà 
và góp phần thiết lập định luật Hơpbưn-Humaxơn năm 1929 về sự dịch chuyển 
của phổ về phía đỏ và vận tốc tia của các thiên hà tăng tuyến tính theo khoảng 
cách của các thiên hà đó. . 

Ông được Đại học Lund ở Thuy Điển phong tặng học vị tiến sĩ danh dự. Ông 
được cử chức thư kí luôn cho cả hai đài thiên văn lớn ở Mĩ là Uynxơn và Palôma. 

Humaxơn đã nêu một tấm gương về tự học, từ một người gác cổng chưa học 
qua phổ thông để trở thành một nhà bác học nổi tiếng và có nhiều khám phá. 


HUYGHEN (CHRISTIAN HUYGENS) 
| (1629 - 1695) 

NHÀ TOÁN HỌC NỔI TIẾNG NGƯỜI HÀ LAN, 

NGƯỜI PHÁT MINH RA ĐỒNG HỒ QUẢ LẮC 


L CUỘC ĐỜI 


Ông sinh và mất tại La Hay. Cha ông là một viên 
chức chính phủ Hà Lan, do vậy ông có điều kiện học 
ở các trường đại học tốt nhất. Ông tỏ ra có năng khiếu 
về toán học ngay từ lúc còn rất nhỏ. Ông chẳng 
những xuất sắc về toán mà còn tỉnh thông nhiều lĩnh ðã 
vực khác như: thiên văn, quang học, cơ học. | 

Năm 1663 ông được bầu vào Viện Hàn lâm Khoa 
học Hoàng gia Anh. 





Năm 1665 ng được Cônbc, thủ tướng Pháp mời sang Pháp và được bầu vào 
Viện Hàn lâm Khoa học Pháp. 


116 


H. SỰ NGHIỆP 

Từ năm 1651, ông bắt đầu cho in các khảo cứu khoa học của ông về: Phép cầu 
phương của đường hypebol, đường bầu dục và đường tròn. 

Năm 1656 ông viết tiếp tập khảo luận về phép xác xuất. Sau đó ông sáng lập ra 
lí thuyết về lôgarit, giải quyết được vấn để đường dây xích (Problème de la 
Chainette) do Galilê đề ra trước đây... 

Sự nghiệp của ông không chỉ dừng ở phạm vi toán học mà còn mở rộng đến 
ngành vật lí thiên văn và quang học. 

Năm 1655, ông là người đầu tiên tìm ra những vệ tinh của sao Thổ trên một 
kính viễn vọng do chính ông chế tạo ra. 

Năm 1660, ông khám phá ra luật về sự va chạm của những vật đàn hồi, sự áp 
dụng quả lắc vào đồng hồ dẫn đến phát minh ra đồng hồ quả lắc đầu tiên. 

Sau này ông còn sáng chế ra loại lò xo xoắn ốc cũng được áp dụng trong đồng hồ. 

Năm 1690, ông cho công bố một tài liệu rất quan trọng về ánh sáng và trọng lực. 

Huyghen là một nhà khoa học toàn năng, nổi tiếng nhất của Hà Lan thế kỉ 
thứ XVII, có những đóng góp để lại dấu ấn mãi mãi trong toán học, thiên văn học và - 
vật lí. 


HƠPBUN (EDWIN HUBBLE) 


(1889 - 1853) 
NHÀ THIÊN VĂN HỌC NỔI TIẾNG NGƯỜI MĨ, 
CHA ĐỀ CỦA KHOA HỌC VỀ VŨ TRỤ 


L CUỘC ĐỜI 


Ông sinh vào tháng 11 năm 1889 tại Macsphien 
bang Mitxuri. Thuở thanh niên học ở Đại học 
Chicago, ông là một chàng trai cao lớn, khoẻ mạnh, 
giỏi chơi bóng chuyển và đấm bốc đến mức nhiều Ñ 
người khuyên ông nên sang chơi chuyên nghiệp. 
Nhưng rồi sự phát triển đồng thời cả tri thức lẫn thể 
lực đã giúp ông dành được một học bồng có tên Rôđơ 





117 


để tới Anh nghiên cứu tại Đại học Ôxpho (1910). Ở đây, ngoài khoa học ra, ông 
vẫn thích đấm bốc, điền kinh và chơi bóng chày. 

Gia đình muốn ông học để trở thành một luật sư, nhưng ông ưa thích theo học 
các môn tự nhiên hơn. 

Khi trở về Mĩ, ông đã từng làm giáo viên trung học, được học sinh và đồng 
nghiệp rất quý mến, nhưng ông vẫn quyết tâm đi theo con đường riêng của mình. 


H. SỰ NGHIỆP 


Năm 1918, ông bắt đầu tham gia nghiên cứu thiên văn học tại đài quan sát 
Yeccơ bang Vixcơnxin và tiên hành một chương trình nghiên cứu để sau này làm 
ông nổi tiếng. Nghiên cứu chùm ánh sáng yếu có hình đám bụi, mờ, được gọi là 
Nebulae (từ Latinh có nghĩa là đám mây). Theo ông, đó là các tính vân (tức đám 
mây khí và bụi) và chúng nằm ở những dải ngân hà nằm rất xa ngoài ngân hà 
chúng ta đã biết. 

Bước nghiên cứu khởi sắc này, đã khiến ông được mời đến đài thiên văn có uy 
tín lớn ở đỉnh Uynxơn để nhận việc nhưng đại chiến thế giới I đã nổ ra khiến ông 
phải nhập ngũ. Đến năm 1919, đại chiến I kết thúc, thiếu tá giải ngũ Hơpbưn đã 
đến ngay đài thiên văn đỉnh Uynxơn để tiếp tục công việc. Tuy còn mặc quân phục 
nhưng ông đã bắt tay vào quan sát trên kính viễn vọng Huckơ có đường kính 2,5m 
vừa mới chế tạo xong, có khả năng quan sát xa nhất lúc ấy. 

Từ trên đỉnh núi của đài thiên văn, ông cùng làm việc với Haclâu Sêplây, đã nổi 
tiếng nhờ đo được kích thước thiên hà Minki Uây. 

Tại đây ông đã hoàn thành một loạt công trình: 

- Lấy nguồn sáng ngôi sao Xiphây làm chuẩn, ông đo kích thước thiên hà 
chính xác đến kinh ngạc từ 300000 năm ánh sáng, gấp 10 lần với điều đã biết. 

- Năm 1924, ông tìm thấy các bằng chứng bổ sung cho H. Sêplây tức ngoài 
thiên hà Minki Uây, vũ trụ bao la còn có nhiều thiên hà khác nữa. Ông đã vượt 
qua giới hạn của thiên hà Minki Uây. 

- Ông bất đâu đo khoảng cách tới các tinh vân đang xa dần và phát hiện ra: 
“Các thiên hà càng xa Trái Đất bao nhiêu thì chúng chuyển động càng nhanh 
bấy nhiêu ". Đây là định luật Hơpbưn mang tên ông. Từ đó, ông rút ra kết luận: 
Hình như cả vũ trụ đang nhanh chóng nở ra. Anhxtanh đánh giá cao kết luận này 
và đích thân năm 1931 đã đến đài thiên văn để xem kính viễn vọng và cám ơn 
Hơpbưn, vì nhờ khám phá đó, ông đã đính chính lại được học thuyết của mình. 


118 


- Năm 1936 ông xuất bản cuố* sách: "Vương quốc của các tỉnh vân" tóm 
tắt các khám phá của mình. Cuốn sách đã khiến ông trở thành một siêu sao, 
được ngay cả giới nổi tiếng ở Hôliut cũng mến mộ, đến chiêm bái đài thiên văn 
của ông. 

- Đóng góp vĩ đại cuối cùng của ông cho thiên văn học là vai trò của ông 
trong thiết kế và xây dựng kính thiên văn Hale ở đỉnh Palôma, mạnh gấp 4 lần 
kính Huckơ. Kính Hale trở thành kính thiên văn lớn nhất thế giới trong vòng suốt 
4 thập kỉ. 

Nhưng kỉ lục ấy đã bị gián đoạn vì đại chiến thế giới II nổ ra và thế là cựu 
thiếu tá Hơpbưn lại được giao đứng đầu một nhóm xạ thuật có nhiệm vụ hoàn 
thiện vũ khí. 

May mắn là ông đã kịp sờ tay vào kính Hale khi đài thiên văn trở lại hoạt động 
vào năm 1949. Nhưng không bao lâu, một cơn đau tim mạnh khiến ông đột quy 
không còn đủ sức khoẻ để tiếp tục công việc nghiên cứu thiên văn được nữa. 

Dù có các phát minh lừng lẫy như thế nhưng ông vẫn không được nhận giải 
Nöben chỉ vì giải đó không có chỉ tiêu dành cho thiên văn học. Đến khi giải 
Nôben bổ sung, coi thiên văn học như là bộ phận của vật lí thì đã quá muộn, ông 
đã qua đời từ năm 1953. 

Nhưng chắc chắn ông sẽ được an ủi từ nơi yên nghỉ, vì tên ông đã được đặt tên 
cho kính viễn vọng (kính Hơpbưn) được đặt trên không gian, có thể quan sát vũ trụ 
ở độ cực kì xa mà lúc sống ông cũng không thể hình dung ra nổi. 


119 





j 


IVANÔPXKI (D.L IVANOVSKT) 
(1884 - 1920) 
NHÀ VI KHUẨN HỌC XUẤT SẮC NGƯỜI NGA, 
CHA ĐỀ CỦA KHOA HỌC VỀ VIRUT 


I. CUỘC ĐỜI 


Ông sinh năm 1864 ở Pêtecbua nước N ga. Sau khi 
học xuất sắc ở trung học, ông được vào học ở Đại học. 
Tổng hợp Pêtecbua. Năm 1887, tại vùng trồng thuốc 
lá nổi tiếng của Crưm và Mônđavi, xảy ra một bệnh 
trên lá cây gọi là bệnh khẩm, đe doạ nghiêm trọng 
đến nghề trồng loại cây đặc sản này. 

Chàng sinh viên 23 tuổi Ivanôpxki được gửi đến 
đây nghiên cứu và cũng từ đây ông đã bắt đầu tìm tòi, 
khám phá và làm nên sự nghiệp của đời mình như 
một người khám phá ra virut bằng thực nghiệm. 





II. SỰ NGHIỆP 

Trước khi phát hiện ra virut thì con người đã thành công trong chữa trị các bệnh 
do chúng gây ra như: 

Giennơ phát minh ra văcxin phòng ngừa bệnh đậu mùa. 

Paxtơ tìm ra văcxin phòng chữa bệnh chó dại cắn gây ra. 

Ivanôpxki được coi là người đầu tiên tìm ra thế giới các vi khuẩn cực nhỏ, không 
thể nhìn thấy từ kính hiển,vi quang học thông thường, được gọi là thế giới virut. 


120 


Nhờ các thực nghiệm công phu và rất sáng tạo khi nghiên cứu về bệnh khảm 
thuốc lá mà ông đã phát hiện ra virut. 

Tại Crưm và Mônđavi, ông thấy bệnh khẩm lây lan rất nhanh, từ các đốm màu 
lục nhạt, lúc đầu nhỏ, sau lớn dần làm lá thuốc lá úa vàng rồi cả cây héo rũ. Không 
bao lâu cả cánh đồng bị héo rũ nhanh như lửa đốt. Mọi thứ thuốc chữa bệnh cây do 
con người chế tạo lúc ấy đều vô hiệu quả. 

Ông đem lá cây giã nhỏ, ép lấy dịch lỏng đem soi dưới kính hiển vi thì không 
thấy gì cả. Nhưng đem dịch này bôi lên các lá lành thì bệnh truyền rất nhanh. Sợ 
số lượng vi khuẩn có ít, sof không thấy, ông đem dịch lỏng nuôi cấy, nhân số 
lượng lên để soi kính, nhưng vẫn vô ích. 

Ông lại kiên trì lọc dịch này qua màng lọc vi khuẩn (có thể giữ lại tất cả vi 
khuẩn) nhưng bôi dịch lọc này lên cây, cây vẫn lây bệnh. Bằng thực nghiệm, ông 
tạm rút ra kết luận: vậy chính dịch lọc đó có một "chất độc" nào đó đã gây nên 
bệnh khẩm. Ông lại đem pha loãng "nọc độc" ấy tới hàng trăm nghìn lân, nhưng 
thứ nước ấy vẫn cứ gây được bệnh. 


Thế là ông có đủ căn cứ để rúi ra kết luận: "nọc độc" ở bệnh khẩm không phải 
là một chất độc hoá học mà có bản chất một "mâm bệnh sống" nhưng có kích 
thước vô cùng nhỏ bé, nhỏ hơn vì khuẩn nhiều lần, không thể nhìn thấy dưới kính 
hiển vi quang học thông thường. - 

Ông công bố kết quả nghiên cứu đó của mình vào năm 1892. Đây cũng là năm 
khai sinh ra một ngành khoa học mới: khoa học về virut mà người cha đẻ chính 
là Ivanôpxki. 

Năm 1897, tức 5 năm sau, nhà vi sinh học Hà Lan là Bâygiorinh (M:W. 
Beijerinck) mới chính thức đề nghị đặt tên mầm bệnh ấy là "virus" (tiếng 
Latinh có nghĩa là "nọc độc”). Cũng năm đó người ta phát hiện thêm hàng loạt 
virut mới gây ra các bệnh: lở mồm long móng, dịch NUNG ở ngựa, bò, lợn, 
ong và tằm. 

__ Năm 1917 tức 25 năm sau, Hêren (F.H.đ'Herelle) khám phá thêm ngay chính vi 
khuẩn cũng bị virut làm hại và đề nghị gọi rõ bản chất của chúng là "thể thực 
khuẩn" (virut ăn khuẩn). 

Mãi năm 1930, Slâygiơ (M.Schleing) mới đủ căn cứ để chứng minh rằng: mỗi 

virút chỉ gồm 1 phần tử ADN hay ARN bọc trong một vỏ prôtêïn. 


121 


Và năm 1935 một thành công mĩ mãn là Xtanlây (W.M. Stanley) đã làm cho 
virut kết tinh thành tính thể. Nếu cho tỉnh thể virut vào lọ khô, có thể giữ lâu được, 
nếu đem ra hoà tan, bôi vào các lá cây thì bệnh sẽ phát sinh ngay. 

Nhờ các nhà khoa học ấy, mở đầu là lvanôpxki mà khoa học về virut đã đạt 
được các thành tựu trên, đã tìm ra mô hình cấu tạo và phân lập được chúng và 
khám phá ra nhiều virut có hại cho người như virut các bệnh: cúm, quai bị, bại liệt 
trẻ em, viêm gan B, viêm não Nhật Bản, bệnh chó dại, bệnh bạch hầu và các 
vãcxin phòng chống tương ứng. 

Đặc biệt năm 1984, hai nhà bác học Lucmôntanhiê (Luc Montagnier) và Rôbc 
Ganlô (Robert Gallo) đã phân lập được cả virut bệnh AIDS mà ông gọi là "virut 
gây hội chứng suy giảm miễn dịch ở người" (viết tắt là HIV) mở đường cho việc 
nghiên cứu căn bệnh ghê gớm này của thế kỉ. 


122 


J 


JTUN (JAMES JOULE) 
(1818 - 1889) 
NHÀ VẬT LÍ THỰC NGHIỆM NGƯỜI ANH, 
NGƯỜI KHÁM PHÁ RA ĐƯƠNG LƯỢNG NHIỆT, 
ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN VÀ CHUYỂN HOÁ NĂNG LƯỢNG 


L CUỘC ĐỜI 


Ông sinh năm 1818 ở Xanpho, nước Anh. Cha ông 
là chủ một doanh nghiệp sản xuất bia giàu có. Những 
năm tuổi 20, ông đã giúp cha điều hành các xưởng 
sản xuất bia nhưng không quên học thêm, đọc sách 
và thích thú làm các thí nghiệm. Tuy không đượchọc 4 
có hệ thống và chu đáo nhưng nhờ tự học và thực 
nghiệm, ông đã tự khẳng định bản thân như một nhà 
vật lí học thực sự, chiếm lĩnh đỉnh cao tri thức chuyên 
ngành thời đó, thậm chí còn đủ cơ sở cho các phát 
minh sau này về vật lí học. 





H. SỰ NGHIỆP 


Ông rất quan tâm tới nhiệt lượng. Vào giữa thế kỉ thứ XIX, sau khi Vônta phát 
minh ra pin, các nhà khoa học, trong đó có ông, muốn tìm ra quy luật khi dòng 
điện làm nóng một sợi dây dẫn. Ông đã quấn dây dẫn với các chiều dài khác 
nhau, cho dòng điện chạy qua và nhúng vào một nhiệt lượng kế có nhiệt kế thật 
nhạy. Từ đó ông kết luận rằng nhiệt lượng toả ra ở mỗi dây dẫn tỉ lệ với điện trở 
của chúng. 


123 


Ông tiếp tục nghiên cứu tiếp cường độ dòng điện đối với sự toả nhiệt trong dây 
dẫn. Và hoàn toàn bằng thực nghiệm, ông đã tìm ra định luật : "Nhiệt lượng toả 
ra tỉ lệ thuận với điện trở và với bình phương cường độ dòng điện". 

Nhưng kết luận của ông chưa được khoa học công nhận ngay. Đợi mãi đến năm 
1844, Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Pêtecbua Emin Lenxơ (Emile Lenz: 1804 - 
1865) thực hiện thêm một loạt thí nghiệm chính xác và cũng đi đến kết luận như 
Jun thì định luật đó mới được chính thức công nhận. Ngày nay, định luật này được 
gọi tên cả hai người: định luật Jun - Lenxơ. 

Sau thành công đó, ông quan tâm làm thí nghiệm đo nhiệt lượng tỏa ra từ dòng 
điện khi cho ống dây dẫn quay trong 1 từ trường có nam châm, rồi dòng điện 
ganvani từ pin vônta và ống dây dẫn quay do 2 quả nặng từ một độ cao nhất định 
rơi xuống. Từ đó, ông đo được đương lượng cơ của nhiệt là 460KGm/Kcal. 

Sau nhiều lần thí nghiệm về biến đổi công cơ học thành nhiệt, ông đúc rút được 
giá trị chính xác cho đương lượng cơ học của nhiệt là 424KGm/K‹cal (con số 
chính xác hiện nay là 424,981). _ 

Kết quả đó được công bố năm 1849. Điều không thể ngờ được là con số chính 
xác ấy ông tìm được hoàn toàn bằng thực nghiệm. Điều ấy chứng tỏ các thí 
nghiệm của ông tỉnh xảo và chính xác đến tuyệt vời. 

Để kỉ niệm công lao đó của ông, nhiệt lượng do dòng điện toả ra được gọi là 
nhiệt lượng Jun (viết tắt l Tên của ông cũng được lấy để đặt tên cho đơn vị 
năng lượng. 

Quả vậy ở mọi nơi, mọi lúc, lượng nhiệt IKcal bao giờ cũng tạo ra một công 
đúng bằng 424KGm, không hơn cũng không kém. 

Năm 1847, Jun phát biểu: "Hoạt lực (hay động năng) có thể biến thành 
nhiệt, nhiệt có thể biến thành hoạt lực... tức cái nọ biến đổi thành cái kia. 
Trong tất cả các biến đổi đó, không có cái gì bị mất đi cả". 

Đó chính là nên tảng của định luật bảo toàn năng lượng phát triển trên cơ sở 
thực nghiệm. Vì thế, Jun còn được coi là một trong những ngờ: phát mình ra định 
luật bảo toàn và chuyển hoá năng lượng. 


124 


Ñ 


KẼẾPLE (GIÔHANES KEPLER) 
(1571-1630)  - 
NHÀ THIÊN VĂN HỌC NỔI TIẾNG NGƯỜI ĐỨC 
NGƯỜI KHÁM PHÁ RA CÁC ĐỊNH LUẬT VỀ QUỸ ĐẠO CỦA HÀNH TINH 


L CUỘC ĐỜI 


Cuộc sống của ông là một nghịch cảnh do ốm đau, 
do ngược đãi và chiến tranh gây ra. Ông sinh năm 
1571 trong một gia đình quân nhân. Cậu bé thiếu 
tháng ấy tưởng đã chết ngay khi mới lọt lòng mẹ. Rồi - 
không ngờ cậu lại sống sót. 

Năm 6 tuổi, cậu lại bị bố mẹ bỏ rơi trong cơn sốt | 
mê sảng vì bệnh đậu mùa. Năm 13 tuổi, cậu lại thoát 
chết lần thứ ba. Sau khi học xong phổ thông, cậu vào 
học thần học ở trường đại học, mong trở thành linh 
mục ở nhà thờ Luthơran. : 

Nhưng rồi ý định ấy bị thay đổi khi ông bộc lộ năng khiếu về toán học. 

Năm 1594, ông được bổ dụng giáo sư toán ở Graz nơi ông cư trú và xây dựn 
gia đình ở đó. 

Bốn năm sau, cả gia đình ông đều phải chạy trốn bởi sự ngược đãi tôn giáo. 
Ông tới phụ việc cho nhà thiên văn học người Đan Mạch Tikhô Brahê. Lòng say 
mê thiên văn học ở ông bắt đầu từ đấy. | 

Năm 1601, Tikhô Brahê mất, ông được cử thay thế. Ông cũng được thừa hưởng 
luôn toàn bộ dụng cụ, số liệu và kết quả nghiên cứu thiên văn của người thày của 
mình là Tikhô Brahê. 





125 


Trong từng đường đi nước bước, ông không phải là người may mắn. Từ lúc 
khóc chào đời đến lúc mất, ông luôn phải chiến đấu với bệnh tật, nghịch cảnh và 
sự ngược đãi. 

Thậm chí cuối đời, ông đã mất đi trong sự mệt mỏi, kiệt sức vì buồn phiền và vì 
nghèo túng. 

Đàn con đông đúc của ông được thừa kế một gia sản sơ sài chỉ gồm 22 đồng 
floring, 2 chiếc áo sơ mi cũ, 57 cuốn sách và 16 cuốn các bảng phác thảo thiên văn. 


II SỰ NGHIỆP 


Nhưng đối với nhân loại thì di sản ông để lại là vô giá. Sử dụng các dụng cụ 
quan sát thiên văn của Brahê để lại, ông đã chứng minh được quỹ đạo các hành 
tỉnh quay quanh Mặt Trời có hình ôvan chứ không phải là hình tròn như 
người ta vẫn tưởng. 

Ông đã nghiên cứu và mô tả rất kĩ về sao chối, tính toán chính xác khoảng 
cách tới các sao chối và giải thích được bản chất của các đuôi sao chối. 


Từ trên cơ sở quan sát và các tính toán tuyệt vời của mình, ông đã khám phá 
ra 3 định luật về sự chuyển vận của hành tỉnh được gọi là định luật Kêple 
(mang tên ông). Đó là ba định luật liên kết thành một thể thống nhất, mãi mãi là 
chỗ dựa cho khoa thiên văn học và được học trong môn thiên văn học ở tất cả các 
trường học trên toàn thế giới. 

Anbe Anhxtanh gọi ông là "con người vô song” và đánh giá về ông như sau: 
"Ông đã sống vào cái thời đại mà người ta eòn chưa có lòng tin. Lòng tin vào 
các quy luật tự nhiên đã khiến ông phải làm việc đơn độc khi không được ai 
ủng hộ và thông hiểu cho mình. Trong mấy chục năm miệt mài gian khổ, cần 
cù và khó nhọc, ông đã tìm ra bí mật sự chuyển vận của các hành tỉnh và các 
định luật toán học của sự chuyển động này". 


126 


KÔCH (ROBERT KOCH) 


(18443 - 1810) 
BÁC SĨ NGƯỜI ĐỨC, NGƯỜI PHÁT HIỆN RA VI TRÙNG LAO 


L CUỘC ĐỜI 


Ông sinh tại Claoxhan, mất tại Bađenbađen. Ông F” 
học y khoa tại Trường Đại học Gơttinhghen, nước 
Đức. Tốt nghiệp, ông làm thày thuốc tại Hămbuôc và 
một số cơ sở nghiên cứu vi trùng học ở nước Đức. 
Được học các thày giỏi, ông tin rằng các bệnh tật, kể 
cả các bệnh nguy hiểm như bệnh lao đều do các siêu 
vi trùng gây nên. Vì thế, ông đã dành cả đời mình để 
xác định các vi khuẩn này và vận dụng hiểu biết, kinh 
nghiệm của mình để chữa trị các bệnh hiểm nghèo 
của thế giới. 

Ông bát đâu nghiên cứu vẻ bệnh than trên động vật. Ông và các trợ lí đã phát 
mỉnh ra phương pháp nuôi cấy vi khuẩn ở ngoài cơ thể người để nghiên cứu. 
Ông xác định được vòng đời của vi khuẩn gây ra bệnh than và fìm ra các bào 
tử tí hon của chúng làm ô nhiễm vùng đất nuôi thả động vật. 





II. SỰ NGHIỆP 


Sự nghiệp của ông bất đầu từ khi ông nghiên cứu sang bệnh lao là căn bệnh nan 
y, gây tử vong cao mà vô phương cứu chữa lúc đó. Năm 1882, ông công bố kết 
quả tìm ra vi trùng gây bệnh lao. Vi trùng gây bệnh vô cùng nhỏ, nhưng ông đã 
dùng tài năng và sáng kiến siêu việt của mình để định dạng và nuôi cấy chúng. Từ 
đó về sau, vi trùng lao còn được gọi là vi trùng Kôch để ghi nhớ công ơn của ông. 
Ông còn chế được chất Tuybeccuylin để dùng vào việc thử xác định chính xác một 
bệnh nhân có mắc bệnh lao hay không. Công việc này dễ dàng cho việc tìm ra 
văcxin phòng lao sau này. 

Do các cống hiến này, ông được giải thưởng Nôben về y học năm 1905. 

Sau đó, ông còn nghiên cứu nhiều về bệnh hoại huyết, bệnh ngủ và bệnh dịch 
trâu bò. Ông đồng thời tìm ra vi trùng hìyệ dấu phẩy gây ra bệnh thổ tả. 

Ông để lại rất nhiều sách và công trình về vi trùng học và các chứng bệnh 
gây ra bởi vỉ trùng. 


127 


_ LAMAC (JEAN BAPTISTE LAMARK) 
(T784 - 1828) 


NHÀ SINH HỌC NỔI TIẾNG CỦA NƯỚC PHÁP 
NGƯỜI ĐÃ TÌM RA THUYẾT BIẾN HÌNH 


L CUỘC ĐỜI 


bănbe sinh tuy: 01 tháng 8 năm 1744 tại 
Badăngtanh, nước Pháp. Bố mẹ của Lamac muốn con 
trai mình theo học tại trường dòng và trở thành linh 
mục. Thế nhưng ngay từ thuở nhỏ, cậu bé đã say mê 
khám phá thiên nhiên và mơ ước trở thành một nhà 
khoa học chuyên nghiên cứu về thế giới động, thực 
vật. Quyển sách mà cậu bé Lamac thích nhất không 
phải là truyện tranh truyện cổ tích mà là quyển "Lịch 
sử tự nhiên" của Buypphông. Những khi rỗi rãi, 
Lamac thường đòi cha đọc cho nghe những truyện về chim, cá và nghe chăm chú 
như nuốt từng lời, mải mê xem tranh ảnh không biết chán. 


_ Năm 1760, lúc Lamac mới 16 tuổi, bố cậu đột ngột qua đời. Sau biến cố này, 
gia đình Lamac sa sút nghiêm trọng. Cậu quyết định thôi học và tự nguyện gia 
nhập quân đội. Sau khi chiến tranh kết thúc, Lamac đến Pari và bắt đầu học ngành 
y, chuyên nghiên cứu sâu về môn thực vật học. Lamac thuộc trường phái "tiến bộ", 
mang quan điểm chống lại tư tưởng "bất biến" (nghĩa là quan điểm thực vật, động 
vật không bao giờ biến đổi). Ông cho rằng các loài động, thực vật thay đổi theo 
thời gian và theo chiều hướng ngày càng tiến hoá hơn. Thế nhưng với tầm hiểu 
biết còn nông cạn, giới khoa học lúc đó không chấp nhận những tư tưởng tiến bộ 
ấy của ông. Và cũng từ đó, cuộc đời của Lamac ba chìm bảy nổi với nhiều Cay 
đắng, khó khăn và nghèo túng. 





128 


Những năm cuối đời, vì làm việc quá sức trong điều kiện khó khăn, vất vả, ông 
lâm trọng bệnh và bị mù loà. Ông mất vào năm 1829, lúc 85 tuổi, trong cảnh cùng 
quẫn và điềm day dứt về sự bất lực của mình trong việc bảo vệ quan điểm về sự 
tiến hoá của các loài. 

Lăng mộ của Lamac được đặt tại Pari. Trên hình chạm nổi của một bia kỉ niệm, 
người ta thấy có một hình ảnh đầy xúc động. Đó là Lamac trong hình ảnh một ông 
già mù loà, tiểu tuy đang hấp hối trong vòng tay người thư kí trẻ chính là người 
con gái hiếu thảo của ông. Dưới hình ảnh ấy là dòng chữ: "Cha ơi, xin cha hấy 
yên lòng nhắm mắt. Hậu thế sẽ trả thù cho cha". 

Lời an ủi cha trước lúc lâm chung của cô gái yêu đã trở thành một lời tiên tri 
sau này. Với những nghiên cứu của nhiều nhà khoa học, thuyết biến hình của 
Lamac dân dân được khoa học công nhận. 


II. SỰ NGHIỆP 


Năm 1778, Lamac cho xuất bản cuốn sách đầu tiên mang tên: "Thảo mộc 
nước Pháp". 


Từ năm 1783 đến năm 1811, ông soạn chung với Poarê trong cuốn " Bách khoa 
thực vật học". Cũng nhờ sự nổi tiếng của cuốn sách này mà không lâu sau, 
Lamac được mời sang làm việc tại Viện khảo cứu động vật học ở Pari (nay là Viện 
Hàn lâm Khoa học nước Pháp). 

Vào năm 1801, khi 57 tuổi, lần đầu tiên ở phương Tây, Lamac trình bày quan 
điểm của mình về hiện tượng tiến hoá của sinh giới. Tuy vậy một số nhà khoa học 
đương thời không công nhận điều đó. Họ tìm mọi cách để phủ nhận những quan 
điểm của Lamac. Dù thế nhưng Lamac vẫn cố gắng một cách bền bỉ và ngoan 
cường để chống trả lại mọi lời chỉ trích. Mười bảy năm sau đó, tức năm 1818, ông 
vẫn miệt mài làm việc và hoàn tất tác phẩm đồ sộ "Lịch sử tự nhiên của các 
động vật không xương sống" dày tới 7 tập. l 

_ Nhưng công trình nổi tiếng nhất của ông vẫn là thuyết Biến hình. Học thuyết 
này cho rằng tất cả sinh vật đều bất nguồn từ những tổ tiên có cấu tạo đơn giản, 
nguyên thuỷ và biến đổi cho giới động, thực vật ngày nay. Tuy những quan điểm 
này vẫn còn nhiều chỗ chưa chính xác nhưng quan trọng là ở chỗ-ông là người đầu 
tiên, trước Đacuyn hàng nửa thế kỉ, đã đưa ra lí luận về sự xuất hiện và phát triển 
của giới hữu cơ. Có thể coi Lamac là người đã đi những bước tiên phong chống lại 
quan điểm sai trái về sự "bất biến" của sinh vật và đặt nền móng cho sự nghiệp của 
Đacuyn và Oalat(Wallace) sau này. 


129 


LANĐAO (LEV LANDAU) 


(1808 - 1868) 
NHÀ VẬT LÍ NỔI TIẾNG CỦA NGA 


IL CUỘC ĐỜI 


Ông sinh năm 1908 tại Bacu, một vùng công 
nghiệp dầu hoả nổi tiếng của Liên Xô cũ. Từ thuở 
nhỏ, ông đã nổi tiếng là một thần đồng. Học ngấu 
nghiến chương trình trung học phổ thông nhanh đến 
nỗi mới 13 tuổi cậu đã học hết lớp 10. 

Cậu bé không được vào đại học chỉ vì chưa đủ tuổi. 
Mãi năm sau, khi 14 tuổi mới được nhận vào học 
đồng thời 2 khoa: hóa và toán lí cùng lúc. 

Năm 18 tuổi ông đã công bố công trình của mình trên tạp chí và trở thành 
nghiên cứu sinh dự thính của Viện vật lí do Viện sĩ lôphê chủ trì. 

Năm 21 tuổi, ông được cử ra nước ngoài tiếp tục học tập. Ông may mắn được 
học trực tiếp nhà bác học Nin Bo nổi tiếng thế giới lúc ấy và cùng học với 
Haiđenbec, Pauli, Bơlôc, Vinne... Sau này họ đều là các nhà khoa học có tên tuổi. 





H. SỰ NGHIỆP 


Năm 1932 ông trở về nước và được cử làm trưởng phòng vật lí lí thuyết thuộc 
Viện vật lí kĩ thuật Khaccôp. Năm đó ông 24 tuổi và bất đầu sự nghiệp của mình 
từ đấy. 

Năm 1934, ông được phong học vị tiến sĩ khoa học đặc cách mà không cần phải 
bảo vệ luận án. Một năm sau, ông được phong hàm giáo sư. Các cuốn sách và 
công trình nổi tiếng của ông lần lượt như sau: 

- 1935 xuất bản cuốn "Tính nghịch từ của kim loại” nói về tính chất của chất 
khí điện tử tái sinh. Sau đó, hiện tượng ấy được các nhà vật lí gọi là "Nghịch từ 
Lanđao"'. " 

- 1937 xuất bản cuốn "Lí thuyết chuyển pha". Nhiều nhà vật lí trẻ tuổi đã tập 
trung xung quanh ông, hưởng ứng công trình. Từ đó hình thành "trường phái 


130 


Lanđao" trong vật lí. Bên cạnh nghiên cứu khoa học, ông còn tích cực giảng dạy 
tại Đại học cơ học và chế tạo máy và Đại học tổng hợp để đào tạo nhân tài cho 
đất nước. 

- Sau năm 1937, ông được mời về Viện Vật lí ở Matxcơva và ở hẳn tại đấy. 
Năm 1938, cùng với V.V Rume, ông công bố chương trình "Lí thuyết thác lũ về 
mưa điện tử" và nhiều công trình khác nữa. 

- Trong chiến tranh giữ nước vĩ đại 1941 - 1945, ông đề ra lí thuyết nổi tiếng 
giải thích những tính chất kì lạ của chất lỏng hêli II. 

Ông còn có các công trình trong các lĩnh vực: nhiệt độ thấp và hỗn lưu, âm 
học và lí thuyết plasma, sự cháy và năng lượng của các vì tỉnh tú, lí thuyết trường 
điện tử nơtrinô... không có một lĩnh vực vật lí nào không được ông quan tâm đến. 
Ông là nhà bác học cuối cùng nghiên cứu tất cả lĩnh vực của vật lí lí thuyết. 

Ông còn viết và chủ biên rất nhiều bộ sách giáo khoa. Nhiều nhà vật lí lớn vẫn 
coi ông là bậc thày, họ trưởng thành lên rất nhiều nhờ đọc sách của Lanđao. 

Không may, ngày 07/01/1962 được coi là ngày định mệnh của ông. Một chiếc 
xe tải hạng nặng đã đâm phải chiếc xe ông đang đi trên lộ trình ở ngoại Ô 
"Matxcơva". Ông bị chấn thương sọ não và toàn thân đẫm máu. 

Tin ông bị tai nạn đã làm chấn động giới khoa học thế giới. Họ tới tấp gửi điện 
đến hỏi thăm ông, cử các thày thuốc giỏi nhất đến tham gia cứu chữa. Thuốc quý 
hiếm được khẩn tốc đưa đến bằng máy bay. 

Cuối cùng Lanđao được cứu sống, nhưng rất tiếc, bộ óc vô giá của ông không 
còn hoạt động được nữa. 

Sáu năm sau, ngày 02/4/1968 ông qua đời vì tắc mạch máu một cách đột ngột. 
Hôm đó, Viện sĩ Michđan đã viết: "Một trong số các nhà vát lí vĩ đại nhất của 
thời đại chúng ta đã qua đời..." 

Sinh thời, Lanđao đã được giao nhiều chức vụ và danh hiệu quan trọng. Nhưng 
ông luôn từ chối các danh vị này vì ông quan niệm "giá trị của mỗi người không 
chỉ được đánh giá bằng chức vị và danh hiệu mà chính là bằng công việc". 


131 


LAPLAXƠ (PIERRE LAPLACF) 


(1749 - 1827) | 
NHÀ TOÁN HỌC VÀ THIÊN VĂN HỌC NỔI TIẾNG NGƯỜI PHÁP 


L CUỘC ĐỜI 


Ông sinh năm 1749 tại Bômông - ăng - Nôgiơ 
(vùng Canvađô) trong một gia đình nông dân nghèo. 
Từ nhỏ, ông đã tỏ ra thông minh xuất chúng đến mức 
làng xóm chấp nhận góp tiền để cho ông theo học. 

Năm 18 tuổi, ông đã được bổ nhiệm làm giáo sư 
toán học tại học viện quân sự ở Pari. Đến năm 35 tuổi 
(1784), ông đã trở thành một bác học nổi tiếng. Nhờ 
những thành công liên tiếp trong các công trình khoa 
học, ông đã được bầu vào Viện Hàn lâm Khoa học 
Pháp, được vua Napôlêông phong chức Bá tước và 
sau đó là chức Hầu tước. 





Giới khoa học đương thời đánh giá rất cạo các khám phá của ông và tôn vinh 
ông ở vị trí chỉ sau có Niutơn. 

Tuy uyên bác như vậy, nhưng ông luôn khiêm nhường. Ông luôn nói: "Những 
cái gì ta biết chỉ là hạt bụi. Những cái ta chưa biết mới là vô tận". Ông mất tại 
Pari năm 1827. 


II. SỰ NGHIỆP 

Ông để lại nhiều công trình vẻ thiên văn học. Ông đã chứng minh sự ổn định 
của hệ Mặt Trời. Ông chứng minh rằng không bao giờ hai hành tinh lại có thể đâm 
vào nhau được. Ông xác định quỹ đạo của Mặt Trăng, hình dạng và quỹ đạo của 
sao Thổ. Ông nêu lên lân đầu tiên giả thuyết về nguồn gốc tỉnh vân của hệ Mặt 
Trời (tức hình thành từ một đám mây dưới dạng khí). Ông để lại nhiều bộ sách 
quan trọng về các công trình nghiên cứu của mình. Trong số đó, có các cuốn: 

- Lí thuyết về sự vận chuyển và hình thể bầu dục của các hành tỉnh (1784). 

- Giả thuyết về hệ thống vũ trụ (1796 - 1824) là giả thuyết tinh vân trên. 

- Khảo luận về cơ học các thiên thể (1799 - 1825). 


132 


- *Cơ học thiên thể" gồm 5 tập, được coi là một công trình đồ sộ chưa từng thấy. 
- Sự vận chuyển của Mặt Trăng và của 2 hành tỉnh: sao Mộc và sao Thổ. 


- Quỹ đạo xung quanh sao Thổ. 

- Những ngôi sao chổi và lí thuyết về thuỷ triều. 

Ông còn có nhiều công trình về các lĩnh vực khác như: 

- Lí thuyết giải tích về toán xác xuất. 

- Các công thức về từ trường, dãn khí đoạn nhiệt: được gọi chung là công 
thức Laplaxơ và nhiều nghiên cứu về Vật lí học và Điện, tốc độ của tiếng động... 


LA VOADIÊ (ANTOINE LAVOISIER) 


(T743 - 1794) 


NHÀ HÓA HỌC NGƯỜI PHÁP, NGƯỜI KHÁM PHÁ RA THÀNH PHẦN 
CỦA KHÔNG KHÍ, CHA ĐỀ CỦA NGÀNH HOÁ HỌC HIỆN ĐẠI 


L CUỘC ĐỜI 


Ông sinh và mất ở Pari, là con _ 


một trạng sư trong một gia đình 
thương mại giàu có. Thuở nhỏ, 
ông theo học về văn chương. Dù 
rất giỏi về mặt này, nhưng ông 
lại ưa thích khoa học hơn và đầu 
tư sức lực, tiền của vào nghiên 
cứu khí quyển, động vật, các 
hiện tượng trong khí quyển (sấm, 
sét, cực quang). 

Nhờ các thành công về mặt 
này, ông được tặng giải thưởng 
của Viện Hàn lâm Khoa học 
Pháp và được bầu vào Viện Hàn 
lâm từ lúc ông mới 25 tuổi. 





133 


Ông còn là một nhà doanh nghiệp rất giàu sáng kiến. Ông và gia đình đầu tư 
tiền và công sức vào ngành thuế quan, và được chính phủ giao cho đặc trách việc 
thu thuế để nộp cho ngân sách. Công việc này mang lại cho ông và các nhà đầu tư 
khác nhiều lợi nhuận. Mặc dù ông đầu tư phần lớn số tiền kiếm được vào công 
cuộc khám phá khoa học và từ thiện, chẳng hạn giúp các nhà bác học nghèo như 
Bectôlê, Vôcơlanh... cả những phòng thí nghiệm đồ sộ với đầy đủ trang bị để phục 
vụ cho sự nghiệp khám phá khoa học. Năm 1788, ông hiến tới 20.000 quan (số 
tiên lớn lúc bấy giờ) để trợ cấp cho nhân dân miền Bloa và Rômôiantin bị đói 
kém.... Tuy thế, nhiều người cũng bị bần cùng vì thuế nên họ căm ghét ông. Thế là 
trong cuộc cách mạng Pháp 1794, những người cộng hoà đã giành được chính 
quyền từ tay nhà vua và giới quý tộc, làm chủ đất nước. Ông bị buộc tội thu thuế, 
bần cùng hoá nhân dân và khép vào tội chém đầu. Nhưng sự nghiệp của ông sống 
mãi, năm 1900 một tượng của ông đã được dựng ở thủ đô Pari để nhớ mãi ông như 
là người đã khai sinh ra ngành hoá học hiện đại của thế giới. 


H. SỰ NGHIỆP 


Từ lúc còn rất trẻ, ông đã quan tâm tới cải tiến các cây đèn thấp sáng đường 
phố. Nhờ thế, sự cháy là đề tài nghiên cứu đầu tiên trong cuộc đời sự nghiệp khoa 
học của ông. Những thí nghiệm về hiện tượng cháy của các hợp chất trong không 
khí của ông và Giôdep Prixlây (người Anh) đồng thực hiện đã giúp ông khám phá 
ra thành phân của không khí năm 1764. Ông chứng minh rằng không khí 
gồm 2 loại:. 

- Một loại ông gọi là ôxi. 

- Loại kia ông gọi là azote (ngày nay gọi là nitơ). Ông là người đầu tiên đã 
khẳng định khi một chất bốc cháy, tức là nó kết hợp với ôxi trong không khí. 

Các thí nghiệm nổi tiếng của ông về thành phần của không khí ngày nay vẫn 
được lặp lại ở các trường phổ thông, đã đưa hoá học còn phôi thai lúc ấy, bước vào 
một kỉ nguyên mới. Ông tiếp tục tìm ra nhiều nguyên tố mới nữa và đã trực tiếp 
đặt tên cho nhiều hoá chất mà ngày nay vẫn tôn trọng và sử dụng. Sự kiện đó xảy 
ra vào năm 1789 khi ông hoàn thành 2 công trình lớn về hoá học là: 

- Phương pháp đặt tên trong hoá học. 

- Khái luận cơ sở về hoá học. 


Hai công trình này đã mở đầu cách gọi tên cho các nguyên tố hóa học, giúp hoá 
học tiến rất nhanh ở thế kỉ XI. 


134 


LENSTÂYNƠ (KARL LANDSTEINER) 
| (1868 - 1943) | 
THÀY THUỐC NỔI TIẾNG NGƯỜI MÏ GỐC ÁO, _ 
NGƯỜI PHÁT MINH RA CÁC NHỒM MÁU Ở NGƯỜI, 
ĐẢM BẢO THÀNH CÔNG CHO VIỆC TRUYỀN MÁU 


IL. CUỘC ĐỜI 


Ông sinh ngày 14/6/1868 tại Viên, thủ đô nước 
Áo, trong một gia đình gốc Do Thái. Năm 1891, ông 
tốt nghiệp khoa y Trường Đại học Tổng hợp Viên với 
kết quả xuất sắc. 

Từ năm 1922, ông là giáo sư ở học viện Rôccophelơ, 
MI Năm 1930 ông được giải thưởng Nôben về y học 
nhờ công lao tìm ra các nhóm máu, đảm bảo an toàn 
tuyệt đối cho các trường hợp bệnh nhân mất máu cần 
phải truyền máu từ người khác sang. 

Ông từ trần ngày 26/6/1943 thọ 75 tuổi. 





II. SỰNGHIỆP 


Trong cấp cứu các tai nạn, nhu cầu truyền máu là bắt buộc nhưng trong lịch sử 
truyền máu của y học, luôn gặp kết quả thất thường, tỉ lệ tử vong.rất cao. 

Năm 1665 Uynkin (G. Willkins), một trong những nhà bác học sáng lập ra hội 
Hoàng gia Anh thành công trong truyền máu tĩnh mạch ở chó vào fĩnh mạch đùi 
của chồn. 

Từ thành công trên, ngày 15/6/1677 Đơni (G.B Denys) đã truyền máu từ động 
mạch cừu non vào tĩnh mạch một em bé 15 tuổi và không gây tai biến gì. Seu 
trường hợp hi hữu này, nhiều người làm theo, nhưng tỉ lệ tử vong rất cao, đến mức 
sau đó nhiều nước đã ra lệnh cấm truyền máu. 

Năm 1818 để khắc phục, một bác sĩ.người Anh là Blơnđen (G. Blundell) đã thử 
truyền thẳng từ động mạch người cho sarrg ngay tĩnh mạch người nhận. Tuy nhiên 
người nhận máu vãn‹chết. Vì máu tiếp vào bị đông. Từ năm 1869 người ta phải 


136 


hoà vào máu chất natri phôtphat và natri xitrat để chống máu đông, nhưng bệnh 
nhân vẫn chết do hồng cầu bị huỷ hoại. 

Gần hai thế kỉ nghiên cứu truyền máu có sự đóng góp của nhiều thế hệ các thày 
thuốc giỏi, các nhà bác học về sinh lí nhiều nước khác nhau, nhưng sự nghiệp 
truyền máu vẫn bế tắc. Giới khoa học đau đầu về thất bại này và không ai có thể 
giải thích được bí mật ấy. 

Lenstâynơ chú ý đến một số trường hợp thành công một cách ngẫu nhiên, dù 
rất hiếm hoi. Ông thấy sở dĩ bệnh nhân chết là do hai loại máu ở người khác nhau 
trộn vào bị "ngưng kết" lại. Máu vón thành cục làm cho mạch máu tắc nghẽn. Ông 
liên đem máu trộn thử ngoài cơ thể để theo dõi các sự "ngưng kết" này. Quả là 
có ca "ngưng kết", cổ ca không. Ông giải thích hồng cầu mang kháng nguyên 
còn huyết thanh mang kháng thể. Nếu kháng nguyên gặp kháng thể không hợp 
với mình thì sẽ phát sinh phản ứng "ngưng kết". Thế là năm 1900, lần đầu tiên 
ông đã phân loại máu người thành 4 nhóm máu kí hiệu là A, B, AB, O và tìm 
ra bí mật: 

- Những ai cùng nhóm máu thì truyền cho nhau được. 


- Những nhóm máu còn lại truyền theo sơ đồ sau: 


+ Nhóm máu O có thể truyền cho mọi người. 


` 


O 
J7 Nhóm máu A, B chỉ truyền được cho nhóm máu AB. 


/ 


B 


Nhờ khám phá đó, ông đã cứu nhân loại ra khỏi các tử vong khi phải truyền 
máu. Vì thế năm 1930, ông được vinh dự nhận giải thưởng Nôben về y học. Từ đó 
các người kế tục ông đã bổ sung thêm các nhóm máu hiếm gặp khác nữa. Và thế 
là Tây y đã tiến lên một bước vững chắc và kể từ đây việc truyền máu trở nên tuyệt 
đối an toàn. 


137 


LEPNTT (GOTTEFRIED LEIBNLZ) 


(1646 - 1716) 
NHÀ TOÁN HỌC, VẬT LÍ HỌC VÀ TRIẾT HỌC LỚN NGƯỜI ĐỨC 


IL. CUỘC ĐỜI 


Ông sinh ra ở Laixich và mất tại Hanôvrơ nước 
Đức. Mới 15 tuổi ông đã thông thạo về ngôn ngữ cổ, 
ngoại ngữ, đọc trực tiếp các tác phẩm của Bêcơn, 
Kêple, Galilê, Campanenla, Đêcac... 

'Năm 18 tuổi ông đã đỗ tiến sĩ triết học, nồi tiếng 
là thân đồng. Năm 20 tuổi ông lại đỗ tiến sĩ luật 
khoa nhưng không được cấp bằng vì vi phạm luật 
quá nhỏ tuổi. 





Năm 22 tuổi, ông được giao phụ trách một thư viện lớn ở Hanôvrơ. Nhờ ngồi 
trên núi sách ấy, ông nghiên cứu cả về: Thần học, Toán học, Vật lí học và Chính 
trị. Ở địa hạt nào ông cũng tỏ ra xuất sắc và có nhiều đóng góp. 

Vì thế Lepnit được coi là một trong các nhà tư tưởng vĩ đại nhất của thế kỉ 
XVII. Ông đã giải quyết được nhiều vấn đề về triết học ở thế kỉ đó và còn là một 
nhà hoạt động xã hội nhiệt thành, có nhiều đóng góp cho hoà bình thế giới. 


II. SỰ NGHIỆP 


Trước hết ông là một nhà khoa học tự nhiên lớn. Ông đã đề xuất nhiều ý tưởng 
mới về lực, thời gian và năng lượng. 

Công trình khoa học có lẽ lớn nhất của ông là khám phá ra một phương pháp 
toán học mới gọi là phép ngoại suy. Niutơn cũng đã phát triển một phương pháp 
tương tự để giải quyết vấn đề phát triển lực hấp dẫn. Do thế thời ấy đã xảy ra cuộc 
tranh cãi ai là người phát minh ra trước. Niutơn bắt đầu nghiên cứu vấn đề đó năm 
1665. Còn Lepnit thì công bố kết quả nghiên cứu năm 1684 trước Niutơn 3 năm. 
Sự thực thì cả hai cùng độc lập và tìm ra phương pháp này cùng một lúc. 

Ông còn để lại nhiều công trình nghiên cứu rất đa dạng như: 

- Năm 1676, ông tìm ra phép tính tích phân và vỉ phân. 

- Công trình về toán học như "phương pháp mới về xác định cực đại và cực tiểu". 

- Nhiều công trình về thần học, phê bình lịch sử... 


138 


- Năm 1684 ông xuất bản cuốn "Suy ngẫm về tri thức, về sự thật và những 

- Năm 1694 ông xuất bản cuốn "Hệ thống mới về vũ trụ và về sự chuyển 
thông của các bản thể", rồi đề xuất thuyết về "Điều hoà tiền định". 

- Năm 1703, ông công bố "Tiểu luận mới về trỉ năng của con người" trong 
đó ông bênh vực thuyết "tính bẩm sinh của những ý tưởng". 

- Năm 1710 ông xuất bản cuốn "Thần lí học”, tỏ ra lạc quan với thế giới hiện 
tại. Theo ông, thế giới chưa phải là tốt nhất nhưng là một thế giới ít xấu xá nhất. 

Đôi khi ông tỏ ra duy tâm khi quan niệm (trong cuốn Đơn tử học) vạn vật ảnh 
hưởng lẫn nhau là một sự "điều hoà tiền định" và mọi chuyển động của vạn vật 
đều do tiền định, tức một ý chí sắp đặt trước. 

Bản chất triết học của ông là triết học duy tâm, lại được Crixtian Vônphơ phổ 
biến, nên ảnh hưởng nhiều đến tận thế kỉ XVIII, nhất là với các triết gia như: 
Căng, Phitsơ, Hêghen, Selinh... 


LINNÊ (CARL VON LINNÉ) 
(1707 - 1778) 
NHÀ TỰ NHIÊN HỌC NỔI TIẾNG THỤY ĐIỂN, NGƯỜI CÓ CÔNG 
PHÂN LOẠI THẾ GIỚI SINH VẬT 


I. CUỘC ĐỜI 


Ông sinh ngày 23/5/1707 ở Thuy Điển. Ngay từ 
lúc còn học phổ thông, ông đã được bạn bè phong là 
nhà "ực vát học" rồi, vì ông chịu khó sưu tầm các 
mẫu cây, cỏ, hoa, lá... hơn là chăm học bài. 

Năm 20 tuổi ông vào học đại học y và sau đó được 
giữ lại giảng dạy ở đấy (năm 1730). 

Năm 1735, khi 28 tuổi ông bảo vệ thành công luận . 
án tiến sĩ Y khoa tại Hà Lan. Sau đó, ộng để 3 năm 
liền, lần lượt sang học thêm ở Đan Mạch, Đức, Pháp 
và Anh. 





139 


Đến năm 1738, ông mới trở về quê để tiếp tục theo đuổi nghề y. Năm 1741 ông 
được phong giáo sư đại học. Ngoài giảng dạy ra ông tập trung sức lực và thời gian 
hoạt động khoa học và viết sách. 

Ông mất năm 1778, thọ 71 tuổi. 


II. SỰ NGHIỆP 


Công lao lớn nhất của ông là đã xây dựng được một "Hệ thống tự nhiên" gồm 4 

cấp bậc từ nhỏ đến lớn là: 
Loài —> Chi —> Bộ c> Lớp 

Trước đây, Giôn Rây (John Ray) đã sắp xếp 18600 cây cỏ khác nhau thành 
từng nhóm lớn, nhóm nhỏ khác nhau. Động vật ông cũng chia thành các nhóm như 
thế, chẳng hạn chia thú thành các nhóm ăn thịt, nhóm ăn cỏ (móng guốc)... cách 
chia này có tiến bộ, tương đối hợp lí, nhưng phức tạp và chưa khoa học. 

Cho đến khi 4 cấp bậc Lớp - Bộ - Chi - Loài của Linnê ra đời, thì sự phân chia 
giới tự nhiên mới đơn giản, hợp lí và khoa học. Bằng cách ấy, ông chia giới thực 
vật thành 24 lớp, giới động vật thành 6 lớp. 

- Một đóng góp quan trọng nữa của ông đối với việc phân loại sinh vật trên là 
nghĩ ra được một cách đặt tên cho sinh vật một cách hợp lí, khoa học và lại có tính 
toàn cầu. Đó là cách gọi tên kép. Theo cách này, mỗi sinh vật được gọi bằng 2 tên 
latinh: chữ đầu chỉ tên chỉ viết hoa, chữ sau chỉ tên loài viết thường: 

- Con mèo nhà:  Felis domesticus. 

- Con hổ: Felis tigris... 

- Trong khoảng bảy năm (từ 1746 đến 1753), ông đã soạn công phu và xuất bản 
bộ sách "Thực vật chí" gồm các khoá phân loại thực vật đến tận loài. Chính ông 
đã trực tiếp đặt tên loài cho hàng trăm sinh vật. Ngày nay các loài ấy đều kèm tên 
ông ở sau tên loài. Vì tên ông xuất hiện ở quá nhiều loài nên sau này khoa học quy 
định với tên ông thì được viết tắt là L (thay Linné). 

Thí dụ: Câaychanh: (CirusmedicaL) - 

Cây bưởi: (Citrus decumana L.) 

Ông có một hạn chế (do giới hạn của thời đại) là quan niệm sinh vật bất biến 
vì ông cho rằng chúng do “Thượng đế sáng tạo ra" 

Sau này học thuyết tiến hoá của Đacuyn đã khác phục thiếu sót của ông. 

Cho đến nay, về cơ bản thế giới vẫn công nhận rộng rãi phép phân loại của 
Linnê như đã trình bày trong lần tái bản thứ 10 quyển "Hệ thống tự nhiên" 


140 


(1758) gồm 1384 trang. Chỉ có khác là ngày nay người ta thêm vào đó các đơn vị 
phân loại trung gian như: 

- Giữa giới và lớp có giới phụ (hay phân giới). 

- Giữa lớp và bộ có bộ phụ (hay phân lớp). 

Thêm họ vào giữa bộ và chỉ. 

Năm 1969, Oaitêcơ (R.H Whitaker) cải tiến một lần nữa " Hệ thống tự nhiên". 
Theo ông, hệ thống tự nhiên bao gồm 5 giới là: sinh vật có nhân nguyên thuỷ, sinh 
vật nguyên sinh, thực vật, nấm và động vật. Đây là hệ thống được thừa nhận rộng 
rãi hiện nay. 


LÔBASEPXKI (NIKOLAI IVANOVTITCH LOBATCHEVSKP 
(1792 - 1856) 
NHÀ TOÁN HỌC THIÊN TÀI, NGƯỜI NGA 
NGƯỜI SÁNG LẬP RA HỈNH HỌC PHI OCLIT 


L CUỘC ĐỜI 


Ông sinh ngày 7/12/1792 tại thành phố ngày nay 
mang tên GoockI, trong một gia đình công chức nghèo. 


Ở tuổi 15, ông đã vào học Trường Đại học Kadan. 
Năm 20 tuổi, ông tốt nghiệp đại học và được giữ lại ở 
trường này làm "trợ lí”. 


Sau đó 2 năm, ông trở thành phụ giảng. Ở tuổi 24, 
ông được phong làm giáo sư và lI năm sau ông là 
hiệu trưởng Trường Đại học Kadan. 

Cả cuộc đời ông gắn bó với trường đại học này. Tuy nhiên khi ông còn làm việc 
nghiên cứu phát minh ở trường học nói trên, không ai hiểu nổi những phảt minh 
của ông. Các nhà bác học cùng thời người thì phản đối, kẻ thì dửng dưng, có người 
còn cậy quyền thế để cấm đoán và đe doạ. Mặc dù vậy, ông vẫn công bố các công 
trình và đấu tranh cho đến trọn đời. 





141 


Ông mất ngày 24/2/1856 trong cảnh mù loà, thọ 64 tuổi. Khoảng 15 năm sau 
khi ông mất, thế giới mới biết đến tên tuổi và thiên tài toán học của ông. 


II. SỰ NGHIỆP 


Thiên tài và sự nghiệp của ông nằm cả trong môn hình học phiơclit, tức môn 
hình học Lôbasepxki hay chính xác hơn là môn hình học Lôbasepxki - Bôlyal. 
(Bôlyai là nhà toán học người Hunggari đã đồng thời độc lập nghiên cứu hình học 
Phiơcht với nội dung trùng với Lôbasepxki). 

Hình học Lôbasepxki - Bôlyai chấp nhận các đối tượng của hình học Ơclit như 
điểm, đường thẳng, mặt phẳng, chấp nhận các tiên đề của Ơclit trừ tiên đề 5 về 
đường thẳng song song. 

Tiên để 5 đó phát biểu như sau : Qua 1 điểm ở ngoài một đường thẳng, chỉ có 
thể vẽ 1 đường thẳng song song với đường thẳng trên và chỉ một mà thôi. 

Hình học Lôbasepxki thay tiên đề đó bằng tiên đề sau: Qua 1 điểm ở ngoài một 
đường thẳng, có ít nhất 2 đường thẳng không cắt đường thẳng trên. 

Trong hình học đó: Tổng các góc trong của một tam giác luôn bé hơn 2 góc 
vuông; không có các khái niệm về hình đồng dạng, hình vuông, hình chữ nhật. 

Phát minh của Lôbasepxki đã tạo nên một chuyển biến cách mạng lớn trong 
Hình học, tạo cơ sở cho nhiều lí thuyết quan trọng của Vật lí học và Thiên văn học. 

Cũng có thể chấp nhận được nếu như ta ví ông ngang với: 

- Côpecnic trong Thiên văn học; 

- Critxtôp Côlông trong Địa lí học. 


142 


ơ 


LƠVENHUC (LEEUWENHOEK) 


(1832 - 1723) 
NGƯỜI SÁNG CHẾ RA KÍNH HIỂN VI 
VÀ KHÁM PHÁ RA THẾ GIỚI VI SINH VẬT 


L CUỘC ĐỜI 


Ông sinh năm 1632 trong một gia đình 
nghèo ở Hà Lan. Thuở nhỏ, ông đã phải phụ 
việc cho cha trong một quán bia nhỏ. Năm 
16 tuổi, mồ côi cha, ông buộc phải rời quê 
hương lên thủ đô Amxtecđam để làm công 
trong một cửa hàng bông vải sợi. 

Năm 22 tuổi, sau sáu năm làm lụng chất 
bóp, ông cưới vợ và ba năm sau tần tiện dành 
tiền làm vốn để cùng vợ về quê làm ăn. 





Năm 25 tuổi, ông xin được một chân làm nhân viên toà án ở quê, và say sưa với 
việc ông ưa thích là lắp ghép các mảnh thấu kính để khám phá thế giới các sinh 
vật không nhìn thấy. Con đường này dẫn ông đến phát minh ra chiếc kính hiển 
vi đầu tiên. 

Ông mất năm 1723, hưởng thọ 91 tuổi. 


II. SỰ NGHIỆP 


Từ xa xưa, con người đã có nhận xét, giọt nước đọng trên lá khoai hay khối 
nước chứa trong bình cầu có tác dụng phóng to hình ảnh vật thật nhìn qua nó. Trên 
các bình sứ cổ Trung Hoa, đã vẽ hình người dùng "thấu kính" để quan sát đồ vật. 

Lịch sử chính thức ghi nhận "thấu kính" được chế tạo từ thế kỉ XIII, khi các thợ 
kim hoàn, các nhà buôn tơ, lụa... có nhu cầu quan sát phóng to các chỉ tiết nhỏ. 

Năm 1590 hai anh em Lanxen ở Mitđơnbuôc (Hà Lan) là người đầu tiên lắp 
ghép thành công 2 thấu kính riêng biệt để làm tăng độ phóng đại lên. Trên cơ sở ấy: 

- 1608 Galilê lấp ghép nhiều thấu kính để chế tạo ra kính thiên văn, đặt nền 
móng cho khoa học về thiên văn học hiện đại. 


143 


- Năm 1675, theo cách ấy, Lơvenhuc đã chế tạo ra kính hiển vi đầu tiên với độ 
phóng đại 270 lần. Với vũ khí kì điệu ấy trong tay, ông hăm hở quan sát, mô tả các 
vật nhỏ bé quan sát thấy, từ cánh con mối, cái vẩy bướm, hạt phấn hoa đến sợi 
mốc, chân con ruồi, giọt nước ao, hồng cầu ở trong máu người... 

Thế là bên cạnh việc phát mình ra kính hiển vi, ông đã lần đầu tiên khám phá 
ra một thế giới mới nữa, trước đây "mắt trần" của người không nhìn thấy: :hế giới 
sinh vật. Ông hoà bựa răng trong một giọt nước và quan sát thấy cả một thế giới vi 
sinh vật nhiều đến mức còn hơn cả dân số vương quốc Hà Lan quê hương ông. 

Ống đã sử dụng gần 40 năm cuối đời mình dành trọn cho việc nghiên cứu thế 
giới các sinh vật nhỏ bé ấy. Từ năm 1675 đến 1719 ông gửi đến Hội Hoàng gia 
Anh quốc, cơ quan khoa học duy nhất của châu Âu thời ấy, gần 400 bản vẽ về các 
hình ảnh ông vẽ được dưới kính hiển vi. 

Sau này, toàn bộ công trình của Lơvenhuc được in thành 4 tập với nhan đề 
"Những bí mật của giới tự nhiên nhìn dưới kính hiển vi". 

Với công trình đó, ông được ghi nhận như người đầu tiên khám phá ra thế giới 
vị sinh vật và phát mình ra được công cụ là kính hiển vi để nghiên cứu chúng. 


LÔMÔNÔXỐTP (MIKHAIL LOMONOSSOV) 


(T711 - 1785) 
NHÀ BÁC HỌC LỚN VỀ NHIỀU LĨNH VỰC CỦA NƯỚC NGA 


L CUỘC ĐỜI 
Ông sinh ra trong một gia đình có nghề đánh cá tại một làng ven biển tỉnh 
Ackhănghen, nước Nga. 


Sớm yêu thiên nhiên, mới 10 tuổi, ông đã theo cha ra biển đánh cá để tận mắt 
nhìn thấy rõ những điều kì lạ của thiên nhiên. 


Năm 19 tuổi, ông tự bỏ nhà đi bộ tới Matxcova nơi được ông coi là trung tâm 
khoa học của nước Nga thời đó để học tập. 


144 


Ông xin vào học trường cao đẳng duy nhất thời đó là trường Xipatxki nhưng lại. 
là trường của giáo hội. Nhờ người thày học Pônhicốp giúp đỡ, nên ông vẫn học 
được các môn khoa học cần thiết nhất vào lúc ấy... 

Cũng như các nhà khoa học khác thời ấy, ông phải chiến đấu với đủ mọi thế lực 
cản trở bước đường đi tới đỉnh cao khoa học. Ông cũng từng bị kẻ địch vu khống, 
kẻ ghen ghét gửi thư nặc danh bôi nhọ. Rồi ông bị cả những kẻ đội lốt thày tu 
khiêu khích hoặc đem ra giễu cợt. Gay cấn nhất là ông phải chống lại các đồng 
nghiệp bất tài luôn kéo bè kéo cánh ngấm ngầm làm hại ng công như làm hại 
Lep Tônxtôi, Putskin và sau này là Butlêrốp. ra 

Điều đáng phàn nàn là ông phải làm khoa học và chiến đấu để tồn tại ¡ trong 
điều kiện đời sống vật chất rất tồi tệ. 

Khi du học ở Đức, mỗi bữa ông chỉ ăn có vài con cá mồi với một cốc Én và 
mẩu bánh. 

Mùa hè năm 1743, hai năm trước khi được bầu là viện sĩ ông viết thư kể lại 
rằng "Tôi bị ốm mà không có thuốc thang gì cả. Ngay cả đến thức ăn hàng ngày 
cũng không có tiên để mua vì không vay ở đâu được”. 

Người cháu gái có kể lại rằng : "Những năm cuối đời, có lân ông ngồi đọc và 
viết liên tục suốt cả tuân lễ mà chỉ ăn chút ít". Cũng do thế, ông đã có cuộc sống 
rất giản dị để viết, thỉnh thoảng lại ra vùng ngoại "Matxcơva nhặt Du ngỗng về 
làm bút viết. 

Ông vóc người to lớn, béo tốt nhưng tác phong nhanh nhẹn và tính tình hiển 
lành. Người như thế lại hay nối nóng. Một lần bị ba tên lính thuỷ trêu ngươi, ông 
tức giận đánh cho một thằng chết ngất, thằng thứ hai vỡ mặt bỏ chạy, thằng thứ ba 
ông lột hết quần áo vứt xuống sông. Putskin đã nhận xét: “Đùa với ông chỉ có thiệt". 


IL SỰ NGHIỆP 

Khi trở thành nhà bác học nổi tiếng rồi, có lần được cả nữ hoàng Nga đến nhà 
thăm, nhưng ông cũng không vì thế mà thay đổi lối sống và tính tình. Ông ít chú ý 
đến ăn mặc. Ông thường ăn mặc xoàng xĩnh, rất ưa mặc chiếc áo trắng hở cổ ngay 
lúc dự đại lễ cũng như lúc ngồi uống bia với các đồng nghiệp. 

Ông có sở trường về quá nhiêu lĩnh vực khoa học. 

Vẻ vật lí: Ông đã sáng lập ra thuyết nguyên tử, định luật bảo toàn năng lượng, 
lí thuyết về điện... 


145 


Trường Đại học 
LômônôxÓp. 





Về hoá học: Ông cũng là người đâu tiên để xướng ra định luật bảo toàn vật 
chất, phát minh ra nhiều dụng cụ dùng trong các thí nghiệm hoá học. 

Ngoài ra, ông còn có nhiều đóng góp quan trọng về: Thiên văn học, Khí tượng 
học, Triết học, Ngôn ngữ học và Nghệ thuật. 

Ông được bầu làm Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Nga và nhiều Viện Hàn lâm 
nước ngoài như: Đức, Ý... : 

Chính ông khai sinh ra môn khoa học mới là Hoá - Lí và có nhiều khám phá 
trong cả các môn xa với chuyên môn sâu của ông như: Tỉnh thể học, Lịch sử và 
Địa lí học. 

Ông sáng lập ra trường đại học tổng hợp đầu tiên ở Nga. Ngày nay, trường ấy 
đã mang tên ông. Nhà thơ Puskin còn đi xa hơn khi đánh giá ông "Bản thân 
Lômônôxôp chính là trường đại học tổng hợp đầu tiên của chúng ta". 

Điều mà đến giờ vẫn chưa giải thích nổi là những cống hiến trong điều kiện 
làm việc khó khăn như thế lại đồ sộ đến mức không thể tưởng tượng được rằng 
ông chỉ làm việc trong có 24 năm mà thôi. 

Sự thực ông làm việc với tốc độ nhanh khủng khiếp, nhưng cũng tự vắt kiệt sức 
mình ghê gớm, vì ông mất lúc mới 54 tuổi. 

Những ngày cuối đời, tuy còn trẻ ông đã bị đãng trí hơi sớm. Ông hay dắt nhầm 
thìa ăn lên tai, dùng tóc giả thay cho khăn để chùi miệng. Đáng lẽ dùng phấn thấm 
mực thì ông lại đổ cả mực lên giấy. 

Ông qua đời sau một trận cảm nhẹ vào đầu xuân. Nghe tin ông mất, vị thái sư 
hốt hoảng vội báo cho vua thì vị Hoàng đế Nga mới 10 tuổi lúc ấy thốt lên : 
"Thương xót gì cái thằng ngốc ấy. Hắn chỉ tiêu tốn tiền Nhà nước mà chẳng làm 


KÀ lj 


nên công cán gì cả 


146 


LUYMIE (LOUIS LUMIÈRE) 


(1864 - 1948) 
NHÀ BÁC HỌC PHÁP, CHA ĐẺ CỦA NGHỆ THUẬT THỨ BẢY 


IL CUỘC ĐỜI 


Ông sinh ra tại Bơdăngxông, con trai ông Ăngtoan 
Luymie, kém người anh là Ôguyxtơ Luymje (1862 - 
1954) 2 tuổi. Thân phụ các ông là một nghệ sĩ kiêm 
nhà nhiếp ảnh. Cả hai đều học ở trường kĩ thuật và kĩ 
nghệ La Mactinie tại Liông. Hai anh em ông đều học 
giỏi, luôn đứng đầu lớp và được các thày dạy luôn 
khuyến khích học lên. 

Năm 1880, ông đỗ thủ khoa về ngành hoá học, 
nhưng phải nghỉ học vì chứng đau đầu. Từ đấy, ông ở 
nhà giúp cha các công việc ở phòng ảnh gia đình. 





Mặc dầu học tập dở dang, tuổi lại còn nhỏ, nhưng ông sớm có ý chí và quyết 
tâm tìm tòi phát triển nghề ảnh của gia đình. Ông tìm ra công thức tráng mặt kính 
chụp hình bằng giêlatin brômua bạc mà thân phụ ông theo đuổi từ lâu mà Không 
thành công. Lúc ấy ông mới có 18 tuổi. 


Từ đấy cha con ông bỏ nghề ảnh và chuyển sang sản xuất kính Ñ hình và đặt 
tên hãng mình là "Kính nhãn xanh". Thành công đã vượt ngoài mong ước của 
ông, được nhiều nước xung quanh đặt mua, ông trở thành một chủ doanh nghiệp 
lớn đến 300 thợ và trong năm 1886 đã sản xuất tới 1300000 tấm kính chụp ảnh và 
mang lại cho ông một lợi tức khổng lồ, đứng đầu châu Âu và cạnh tranh ngang 
ngửa với hãng Kodak tại Mi. 

Năm 1894, ông tới Pari và tận mắt chứng kiến máy chiếu phim do Tôma Êđixơn 
chế tạo, một loại máy kì lạ lúc ấy vì qua ống kính, người xem có thể nhìn thấy 
hàng loạt các bức ảnh chyển động quanh một cái trống quay. Ông liền hoàn thiện 
ý tưởng ấy bằng cách chế tạo một cô máy cho phép giữ mỗi khung hình phía trước 
ngọn đèn chiều một phan giày đồng hồ; trước khi có hình kế tiếp thay thế. 

Nhờ cải tiến này, hình ảnh của ông “cứ động” được. Năm 1895, anh em ông 
giới thiệu bộ phim đầu tiên trên thế giới ở Pari. Bộ phim đã làm cho khán giả lúc 


147 


đó vô cùng xúc động và đánh dấu ngày chính thức ra đời của công nghệ điện ảnh, 
nghệ thuật. 


H. SỰ NGHIỆP 


Sự nghiệp lẫy THẾ nhất của ông là việc chế tạo ra chiếc máy chiếu phim 
đầu tiên. 


Trước ông, đã có nhiều khám phá từng bước về máy chiếu Sử nhưng chưa 
hoàn thiện. 


- Năm 1847 nhà thiên văn học Hãnxen đã chế ¡ ra một máy so hình sao Kim 
cứ 70 giây lại chụp 1 hình. 

- Năm 1882, Marây cải tiến máy trên, cho phép mỗi giây chụp được 12 hình. 

- 1892, Đơmeni chế ra máy Phônôxcôp có thể diễn lại cử chỉ của một người nói 
chuyện vì máy này:cứ 1 giây chụp được tới 18 hình. 

.- Năm 189A, Êđixơn chế ra máy Kinêtôxcôp có thể ghi lại những câu chuyện 
khá dài, nhưng chiếu lên màn ảnh thì chưa được, dù hơn hẳn các máy trên. 

- - Nhưng chỉ một năm sau, năm 1895, Luymie chính thức chế tạo ra máy 
chiếu bóng có thể ghi chép lại cả một vở kịch dài rồi chiếu lại trên màn ảnh đầy 
đủ như thực, không thiếu một chi tiết nào. 

Máy đó gọi là Cinématographe (cinéma: là cử động; graphe: là ghi chép lại). 

Sau khi dự hội chợ triển lãm tại Giơnevơ, máy chiếu „ của ông được coi như 

một sáng chế có giá trị nhất đương thời. 

- Ngày 12/3/1895 ông được cấp bằng sáng chế. 

Ngày 22/3/1895 ông chiếu cuốn phim đầu tiên trước ST, chúng. Đó là cuốn 
phim lịch sử "giờ tan sở” quay cảnh thợ ra về của chính hãng ông tại con đường 
chật hẹp Xanh Victo mà ngày nay được lấy tên là "con đường của cuốn phim 
đầu tiên" (Rue du 1“ film) để kỉ niệm phát minh tuyệt vời của ông. Các rạp chiếu 
bóng ở nước Pháp và sau này ở cả thế giới ra đời từ đó. Sau đó là các cuốn phim 
lịch sử khác nữa như: Thợ rèn, Em bé, Hoả hoạn, Người làm vườn, Đoàn tàu... 
.. Chỉ trong một thời gian ngắn có tới trên một ngàn phim ra đời. 

Trong sự thành công đó, về kĩ thuật cơ khí có sự cộng tác của kĩ sư 
Cacpăngchiê, về phim có ông Plăngsông, về ánh sáng (đèn chiếu) có Mônteni. 

Sau phát minh lớn trên, ống còn |. chế ra một số máy móc, thiết bị chuyên 
dùng khác nữa như : 


148 


- Máy Photorama: là máy có thể chụp rõ những phong cảnh lớn rộng ở tận 
chân trời rồi lại chiếu lại. Máy này cần dùng tới 12 vật kính. 

- Kính chụp ảnh màu: Nhờ loại kính này, những tấm ảnh màu đầu tiên đã ra 
đời (1914). 

- Máy tăng âm: dùng cho máy hát và sau này dùng cho máy thu thanh. 

- Máy chiếu hình nổi: chế tạo năm 1935 với phương pháp người xem phải đeo : 
kính mỗi mắt một màu (đỏ và lục). Khi ấy ông đã 70 tuổi và là thành viên Viện 
Hàn lâm Khoa học của nước Pháp. 

Ngày 06/6/1948 ông qua đời vì tuổi già, thọ 84 tuổi tại Băngđôn cách Tulông 
chừng 6km. 

Anh ruột ông là Ôguyxtơ Luymie, ngoài là người cộng sự đắc lực với em trong 
các phát minh về điện ảnh còn là một nhà khoa học có nhiều công trình về bảo vệ 
sức khoẻ như: 

- Các công trình khảo cứu về Vitamin. 

- Phương pháp trị bệnh phong đòn gánh. . 

- Sự biến diễn của bệnh ung thư và cách phòng trị. 

_ Năm 1928 ông được bầu giữ chức Viện sĩ danh dự của Viện Hàn lâm Khoa học 
Pháp về ngành y khoa - phẫu thuật. Ông tạ thế năm 1954. 


149 


l§ìJ 


MACÔNI (GUGLIELMO MARCOND) 
(187 - 1937) 
NHÀ BÁC HỌC Ý, CHA ĐỀ CỦA NGÀNH TRUYỀN THANH 


L CUỘC ĐỜI 


Ông ra đời năm 1874 tại Bôlônhơ nước Ý. Cậu bé 
cc đôi tai to một cách kì dị, khiến bà quản gia phải 
thẻtlên: - 

Đôi tại này có thể nghe được cả tiếng động của 
khô, ø khí. Không ngờ nhận xét ấy lại ứng nghiệm với 
sự nghiệp sau này của ông. 

Cha ông là một thương gia giàu có. Mẹ là tín đồ 
của đạo Tin lành và còn là một nhạc sĩ. Chính bà đã 
rèn luyện ông trở thành một đứa trẻ ngoan ngoãn, 
siêng đọc kinh Thánh và một tay chơi dương cầm có hạng. Nhưng ông lại ưa thích 
khoa học hơn. Nhờ quen biết với người bạn ở ngành "đánh Moocxơ” bưu điện, ông 
quan tâm đến kĩ thuật truyền tịn đi xa. 





Năm 20 tuổi, nhân đọc cuốn sách giới thiệu sự nghiệp của Hecz về sóng điện 
từ, ông tự hỏi tại sao không thể truyền âm qua không khí như Hecz đã làm với 
.tia sáng. 

Ông bắt đầu làm thử các thí nghiệm truyền tin ở xa nước Ý, trước khi quyết 
định sang Anh để có điều kiện thuận lợi hơn. 

Tháng 2 năm 1896 ông sang Luân Đôn với 2 vali đầy máy móc. Hải quan nước 
Anh thấy lạ, khám xét kĩ làm hỏng cả máy móc của ông. 


150 


Năm 1897 một công t¡ "Viễn thông" của Anh thành lập, chu cấp cho ông nửa 
số tiền ông cần. Thế là bước đầu đã thuận lợi, mới 23 tuổi đã bắt đầu giàu có. 


H. SỰ NGHIỆP 


Sự nghiệp của ông bắt đầu từ đó. Ngay năm 1897, ông đã thành công khi truyền 
một tín hiệu đi xa 14km ngang qua đài Brixtôn Chanen. Năm 1899 ông lại lắp 
thiết bị trong 2 con tàu và đã đưa tin về cuộc đua thuyền ở Mĩ về đất liền. Điều này 
khiến cho ông trở nên nổi tiếng dù rằng nhiều nhà khoa học vẫn nghỉ ngờ rằng 
không thể làm được điều kì diệu như vậy. Nhưng thực tế, thờ tín hiệu truyền xa 
của ông mà năm ấy người ta đã cứu hộ kịp thời một con tàu gặp nạn trên biển 
Mãngsơ. 

Nhưng thành công ngày 12 tháng 12 năm 1901 trong một thí nghiệm truyền xa 
từ Coocnơoan tới Niu Phaolân trên nhiều đường tín hiệu, khiến ông thuyết phục 
được tất cả mọi người. Sau đó ông còn chứng minh được rằng sóng rađiô có thể 
phản hồi lại, thành từng lớp đặc biệt trong khí quyển, và điều đó giải thích được tại 
sao chúng có thể truyền đi được khắp thế giới. 

Năm ấy ông mới 27 tuổi. Khi ông trở về châu Âu thì được đón tiếp đặc biệt. 
Thành phố Rôm và Livuôcnơ tặng ông chức danh "công dân danh dự". 

Khi ông đến tỉnh Crônxtat (Nga) thì một nhà vô tuyến điện hàng đầu Nga là A. 
Pôpôp ôm lấy ông mà nói: "Tói hân hạnh chào mừng người cha để của vô tuyến điện". 


Mùa thu năm 1904, sau khi chế tạo một loạt máy móc rađiô nữa ông mới đến 
bãi biển Pun (ở Anh). Và ở đây, nhờ gặp gỡ cô gái B. Ôbraiân, 19 tuổi, xinh đẹp, 
ông mới quyết định lấy vợ, lúc ấy ông vừa 30 tuổi. 

Năm 1909 ông được tặng giải Nôben về Vật lí học. 

Năm 1912, xảy ra vụ đắm tàu "Titanic". Nhờ các máy móc vô tuyến điện của ông 
mà các tàu khác ở xa đến cứu hộ kịp thời, cứu sống được 706 hành khách sống sót. 

Năm 1930, ông chế tạo được các máy tiếp nhận làn sóng vô tuyến điện phản 
chiếu. Kết quả nghiên cứu này làm cơ sở cho phát minh ra Radar sau này. 

Dù có công trạng lớn như vậy nhưng ông khiêm tốn chỉ nhận mình là một 
"Nhà khoa học nghiệp dư". 

Ông từ trần vào năm 1937, thọ 63 tuổi. Tờ "Times" nổi tiếng nước Anh hồi ấy 
đánh giá: "Khi các sử gia tương lai nghiên cứu về giai đoạn đầu thế kỉ XX, có lẽ họ 
sẽ coi Macôni như là nhà thông thái lớn lao nhất của thế kỉ và sẽ cho rằng đáng 
lấy tên ông mà đặt tên cho thế kỉ này". 


151 


MAGIÊLĂNG (FERDINAND MAGELLAN) 
(1480 - 1521) 
NHÀ HÀNG HẢI VÀ THÁM HIỂM NGƯỜI BỒ ĐÀO NHA, 
CÓ CÔNG TỚI ĐƯỢC ĐÔNG ẤN BẰNG CON THUYỀN ĐI VỀ HƯỚNG TÂY 


I. CUỘC ĐỜI 


Ông sinh ở Upooctu, Bồ Đào Nha năm 1480. 
trong một gia đình dòng dõi quý phái. Ông từng 
là tiểu đồng phục vụ cho triều đình Bỏ Đào Nha 
trước khi nhập ngũ và đã từng theo thương 
thuyền đến tận Inđônêxia. Nhờ tính cách lanh lẹ 
lại thông minh, nên ông sớm thông thạo về nghề 
hàng hải, biết thiên văn, địa lí và giỏi tâm lí. 

Sau 7 năm nhập ngũ, nhờ vài lần đi biển xa, 
thấy được sự giàu có của phương Đông nhưng 
sau 2 lần bị thương mà ông chỉ được cất nhắc lên 
một chức sĩ quan nhỏ, còn bị cướp công và vu oan, nên ông đành bỏ trốri về xứ sở. 
Sau khi trần tình với vua Bồ một kế hoạch đến Đông Ấn bằng con đường đi về phía 
tây (đi vòng quanh qua châu Mĩ bây giờ), bị nhà vua bác bỏ, ông liền xin để được 
_ phụng sự cho một nước khác. Vua Bồ cũng không phản đối. 

Năm 1515, khi đó ông mới 35 tuổi, nhưng đã là một con người dạn dày, từng 
trải; rậm râu, sâu mắt, ít nói, thạo đi biển, gan dạ, ý chí sắt đá. 

Để ấp ủ cho một cuộc hành trình lớn ấy, ông thường đến thư viện hoàng gia để 
sao lại các hải đồ và ghi chép lại các kinh nghiệm đi biển. 

Năm 1517, khi đã đủ các tài liệu rồi, ông mới qua Tây Ban Nha để xin tài trợ 
cho chuyến đi. Ông cưới vợ. Vợ ông vốn là con gái một thương gia đường biển nồi 
tiếng, nên được vua Tây Ban Nha tin tưởng kí với ông một khế ước, kèm theo, cấp 
cho ông 5 tàu thuyền với đủ thuỷ thủ, khí giới và lương thực dùng trong 2 năm để 
thám hiểm. 





H. SỰ NGHIỆP 


Sự nghiệp của ông bắt đầu từ ngày 20 tháng 9 năm 1519 khi đội tàu thuyền của 
ông bắt đầu nhổ neo. Đó là 5 tàu thuyền, chiếc lớn nhất trọng tải 120 tấn, chiếc 


152 


nhỏ nhất 75 tấn với 265 thuỷ thủ, mộ từ nhiều quốc tịch, trong số đó, không khỏi 
có nhiều thuỷ thủ có nguồn gốc bất hảo. 

Ông chỉ có được trên chục người thân thích làm chỗ dựa và một chàng thư kí 
tên là Pigapheta. Chính nhờ chàng thư kí ưa mạo hiểm, vô tư và trung thực này 
mà ngày nay ta biết được các chặng đường thám hiểm đầy gian truân, mạo hiểm, 
khốn cùng, có lúc gần như tuyệt vọng của đoàn thuỷ thủ dưới sự chỉ huy của 
Magiêlăng. 

Trước khi lên đường, ông lập di chúc và tạm biệt người vợ trẻ với đứa con trai 
chưa đây 1 tuổi, 

Đoạn đầu cuộc thám hiểm tương đối xuôi chiều, mát mái. 

Sau 80 ngày lênh đênh trên biển, họ tới vịnh Rio de Janeiro thuộc Braxin, tiếp 
xúc với các thổ dân ở đây. 

Sáu ngày sau tới đảo Canari, vốn là thuộc địa của Tây Ban Nha. Khi đoàn 
thuyền thả neo ở vịnh Giulian, Achentina, các thuyền trưởng Tây Ban Nha đã 
chống đối ông và Magiêlăng đã treo cổ một người trong số đó để lập lại trậttự.  ˆ 

Họ lại tiếp tục đi về phương nam và ngày 10 tháng 1 năm 1520, tới Hải giác 
Xanta Maria. Ngày 24 tháng 2 năm 1520 tới vịnh Xan Matia. Sau đó thời tiết khắc 
nghiệt, dông bão thách thức, một thuyền bị bão đánh hỏng, còn một thuyền khác 
do Extêvao Gômet chỉ huy, đảo ngũ quay về Tây Ban Nha. Với ba thuyền còn lại, 
Magiêlăng cùng thuỷ thủ đoàn phải vật lộn với sóng gió, đói khát, bệnh tật và các 
âm mưu làm loạn của một số thuỷ thủ bất hảo. Một số rải rác chết ở dọc đường, 
một số phải ăn cả thịt chuột để sống sót. Sau khi đi quá vùng Tierra del Fuelgo (xứ 
lửa) và Nam Mi (eo biển ấy bây giờ mang tên Magiêlăng), ông đi qua một vùng 
biển êm đêm, nên đặt tên là Thái Bình Dương, rồi lại tiếp tục rong ruổi tới được 
Philippin. 

Thành công cuối cùng của Magiêlăng là tới được Đông Ấn trên một hải trình 
xuất phát về phía Tây. Chuyến đi xác nhận bằng thực tế trái đất có hình tròn và là 
cuộc mạo hiểm anh hùng nhất cuả lịch sử nhân loại. 

Tiếc thay, Magiêlăng đã không về được đến quê hương. Ông đã hy sinh vì trúng tên 
độc trong một trận giao tranh ác liệt với thổ dân tại quần đảo Xêbu trên đại dương. 

Thuỷ thủ đoàn lúc này chỉ còn 115.người, họ đành đốt đi 1 tàu và điều khiển 
hai tàu để trở về. Sau này chiếc tàu lớn Trinidad bị lạc trong Thái Bình Dương, 
không ai sống sót, chỉ còn chiếc Victoria với 47 người trở về quê hương. 


153 


Và ngày 6 tháng 9 năm 1522, sau bốn năm mạo hiểm gian truân, họ đã về tới 
xứ sở. Năm chiếc tàu ra đi chỉ còn một chiếc, 265 người ra đi chỉ còn 18 người trở 
về. Với 520 tấn gia vị chở về, bán đi lãi được 1500 đồng tiền vàng đủ bù sự thiệt 
hại của 4 con tàu đã mất, đó là chưa tính đến hơn hai trăm người đã mất tích. 

Đáng tiếc là Magiêlăng đã mất thi thể. Gia đình ông không được hưởng gì vì vợ 
và con trai nhỏ đã chết trước ông. Đáng buồn là kẻ đảo ngũ, đem theo số lớn lương 
thực để các bạn đồng hành còn lại phải chết đói, thì lại được phong tước vì: “Là 
người đầu tiên tìm ra được một eo biển mới"? 

May mắn chàng thư kí Pigapheta còn sống sót, chán ngán vì trò đời đảo điên, 
phản trắc, liền trở về ở ẩn để viết một cuốn sách tường trình trung thực về cuộc 

-hành trình lịch sử đó, ca tụng Magiêelăng như "Một vị thuyền trưởng gan dạ nhất, 
kiên nhẫn nhất, giỏi chịu đói khát nhất và tài ba nhất trong lịch sử". 

Chính nhờ vậy, hậu thế mới có những tài liệu xác thực về cuộc phiêu lưu vô 
cùng cam go của Magiêlăng và thuỷ thủ đoàn. 


MARIÔT (EDME MARIOTTE) 
(KHUẢNG 1620 - 1881) 
MỘT LINH MỤC BÁC HỌC NGƯỜI PHÁP 
NGƯỜI SÁNG LẬP RA MÔN VẬT LÍ THỰC NGHIỆM 


L CUỘC ĐỜI 


Ông sinh khoảng 1620 ở Đigiông và mất năm 1684 ở Pari. Thời thơ ấu và ngay 
cả ngày tháng năm sinh của ông chưa thật rõ vì thời kì đó ông học trường dòng rồi 
phục vụ trong một tu viện và đã làm đến chức tu viện trưởng. Ông cũng không để 
lại bức chân dung nào, trừ tấm ảnh duy nhất ông chụp chung với các viện sĩ Viện 
Hàn lâm Khoa học đang làm việc trong thư viện Hoàng gia. 

Chỉ biết rằng tại nhà thờ Xanh Mactanh, xứ Đigiông có một vị linh mục khác 
thường. Đáng lẽ phải đọc sách kinh thánh ông lại nghiên cứu hết sách này đến 
sách khác của Galilê, Torixenli, Paxcan, Ôttô Ghêric và hơn thế nữa, ông lại cặm 
cụi pha chế, thí nghiệm bên các chai lọ, ống nghiệm, bình cầu hoá chất. Có hôm 


154 


các con chiên thấy cha thức suốt đêm trong bộ áo blu trắng để làm các thí nghiệm 
và phi ghi chép chép. 


II. SỰ NGHIỆP 


Ngay từ các thí nghiệm đầu tiên của mình thực hiện trong nhà thờ, ông đã ưu 
tiên đi sâu vào cơ học và sự đàn hồi của các chất khí. Căn cứ vào số lượng và tính 
chất các thí nghiệm mà ông thực hiện, giới chuyên môn coi ông là cha đẻ của môn 
vật lí thực nghiệm ở Pháp. 

Năm 1660, ông đưa ra định luật về các biến dạng đàn hồi của vật rắn đồng thời 
với Hook. 


Năm 1666, ông được mời về Pari khi thành lập Viện Hàn lâm Khoa học Pháp 
và ông là một viện sĩ về vật lí đầu tiên. Thông báo đầu tiên của ông đọc trước 
phiên họp toàn thể của viện lại là "Những quan sát về cơ quan thị giác" trong đó 
ông trình bày sự khám phá ra "điểm mù" của mắt người. Sau đó, cho công bố công 
trình "khảo luận về sự va chạm của các vật". 

Năm 1670, ở đài thiên văn Pari, ông thực hiện nhiều thí nghiệm về sức cản của 
không khí và đề xuất một quy luật diễn tả kết quả các thí nghiệm ấy. 

Năm 1676, một đóng góp lớn nhất của ông cho khoa học là khám phá ra định 
luật mang tên ông: định luật Marlôt. 

Để phát minh ra định luật này, ông đã phải kiên nhẫn thực hiện một số lượng 
các thí nghiệm khổng lồ về nén và pha loãng thành phần không khí gần tương tự 
như các thí nghiệm của Bôi thực hiện ở Ailen trước ông l6 năm. Vì tính chất hoàn 
toàn độc lập giữa hai người, lại đưa đến một khám phá giống nhau, nên khoa đọc 
đặt một tên kép là định luật Bôi - Mariôt cho khám phá của cả hai người. 

Năm 1679, ông công bố công trình "khảo nghiệm về nóng và lạnh" khảo cứu về 
sự tăng thể tích của nước khi đóng băng. 

Năm 1681, trong cuốn "khảo nghiệm về bản chất các màu” ông đưa ra một lí 
thuyết về quang học, giải thích được bản chất hiện tượng hào quang. 

Ông chế tạo ra khí áp kế và đặt cơ sở đầu tiên ghi chép các dữ liệu cho khoa 
học dự báo thời tiết. 

Ông còn hoàn thành nhiều công trình nghiên cứu về thuỷ lực học của thuỷ tĩnh 
học, được Viện Hàn lâm Khoa học thông báo vào năm 1669 và được xuất bản vào 
năm 1717, sau khi ông mất. 


155 


Trong thời gian ốm nặng, biết không thể qua khỏi, ông đã trao lại "Công trình 
dang dở khảo cứu về sự chuyển động của nước và của các chất lỏng khác" cho 
người cộng sự trẻ để hoàn chỉnh, nhằm đóng góp cho đời. Công trình ấy đã được 
hoàn thiện mĩ mãn, xuất bản vào năm 1686, hai năm sau khi ông qua đời. 

Với lòng yêu khoa học và trách nhiệm đóng góp cho sự tiến bộ của nhân loại, 
linh mục bác học Mariôt tuy thoát tục, nhưng lại đóng góp cho thế tục nhiều hơn 
bất cứ một đồng nghiệp nào đương thời ở quê hương ông. 


MĂCXOEN ( JAMES CLERK MAXWELL) 


(1831 - 1879) 
NHÀ VẬT LÍ, NHÀ TOÁN HỌC NỔI TIẾNG NGƯỜI XCÔTLEN, 
TÁC GIẢ THUYẾT “TÍNH CHẤT ĐIỆN TỪ CỦA ÁNH SÁNG" 


L CUỘC ĐỜI 


Mãcxoen sinh ngày 13 tháng 6 năm 1831 tại 
Êđimboơc thuộc Xcôtlen. : 

Lúc còn nhỏ, cậu bé rất yêu thích thiên nhiên 
và có khiếu về văn chương. Ở lớp, Măcxoen là ' 
một cậu bé rụt rè, ít nói, nhưng hết sức mơ 
mộng. Ít ai ngờ rằng, sau này Mãcxoen lại trở 
thành một nhà khoa học nổi tiếng. 

Sống ở thành phố Côtinbơc một ít lâu, gia 
đình Măcxoen chuyển về Miđơnbi. Đây là một 
vùng quê thanh bình và yên ả. Cậu bé Măcxoen đã lớn lên ở giữa thiên nhiên 
thoáng đãng với cỏ cây xanh tươi và sông nước mênh mang. Thiên nhiên kì vĩ đã 
gợi mở cho trí tuệ vô cùng nhạy cảm của Măcxoen đồng thời nhen lên trong tâm 
khảm cậu một lòng ham hiểu biết lớn lao. 





Mười tuổi, Măcxoen được gửi đi học ở Êđimboc. Tại đây cậu được làm quen 
với môn hình học. Lần đầu tiên cậu cảm thấy say mê háo hức lạ thường. Chẳng 
bao lâu sau, Măcxoen đã vượt xa các bạn về môn hình học này. 


15 


Mãcxoen đến với khoa học rất tự nhiên và tình cờ. Một lần, cha cậu vô cùng 
sửng sốt khi thấy con trai đã vạch ra một hình trái xoan lí tưởng bằng cách đóng 
hai cái đinh vào một bảng gỗ, lấy một sợi chỉ vòng qua cái đỉnh, nối hai đầu của 
sợi chỉ lại, rồi căng sợi chỉ bằng đầu nhọn bút chì và di động đầu bút chì trên bảng 
gỗ. Đây quả là một phát hiện thần tình của cậu bé bởi thời gian đó, các nhà khoa 
học đã bất lực vì không sao mường tượng vẽ được một hình trái xoan lí tưởng 
(hình elíp) ấy lại bằng một phương pháp cực kì đơn giản như thế. Thực ra công 
trình này là kết quả của một sự suy ngẫm chín chắn và sâu sắc, nói lên trực giác 
khoa học nhạy bén của Măcxoen. Sau đó, công trình này được giới khoa học thừa 
nhận. Cậu bé Măcxoen được mời phát biểu trước các nhà khoa học của Hội đồng 
khoa học hoàng gia Êđimbơc về công trình nghiên cứu của mình. Năm ấy, 
Mãăcxoen vừa tròn 15 tuổi. 


Năm 18 tuổi, Măcxoen là sinh viên của trường Đại học Êđimbơc. Trong 
những năm học đại học, Măcxoen say mê đọc những công trình nghiên cứu của 
Farađây. Rồi nhờ những tài liệu đó mà sự nghiệp khoa học của Măcxoen mới 
thực sự bắt đầu. 

Với những cống hiến to lớn của mình cho nhân loại, Măcxoen đã hoàn thành sứ 
mạng vinh quang là hoàn thiện vật lí cổ điển, chuẩn bị cho sự phát triển của vật lí 
học hiện đại sau này. 

Mãcxoen mất ngày 05 tháng 10 năm 1879 tại Kembritgiơ vì bệnh ung thư dạ 
dày. Lúc ấy, ông mới 48 tuổi. 


I. SỰNGHIỆP 


Sự nghiệp khoa học của Măcxoen rất đồ sộ. Ông đi sâu vào nghiên cứu hai lĩnh 
vực: Vật lí và Toán học. 

Ngay từ năm 18 tuổi, Măcxoen đã công bố tác phẩm nghiên cứu lí thuyết cân 
bằng của các vật đàn hồi, chứng minh một định luật rất quan trọng trong lí thuyết 
đàn hồi và cơ học. Sau này nghiên cứu đó được gọi là định luật Măcxoen. 

Năm 14 tuổi Măcxoen trở thành giáo sư của trường đại học Abơđin 
(Aberdeen). 

Năm 40 tuổi, ông được cử làm chủ nhiệm khoa vật lí thực nghiệm của trường 
Kembritgiơ. Nhờ sự tham gia của Măcxoen, tại đây đã xây dựng được một phòng 
thí nghiệm nổi tiếng đặt tên là phòng thí nghiệm Cavenđisơ (Cavendish) và 
Măcxoen được cử làm giám đốc đầu tiên. 


157 


- Năm 1859, ông đưa ra tiểu luận về "sự thăng bằng và sự chuyển động của - 
những quỹ đạo xung quanh sao Thổ". Ít lâu sau, công trình khoa học này của 
ông được giải thưởng Ađamxơ. 

- Năm 1860, Mãcxoen được giải thưởng Rumpho về "những công trình 
nghiên cứu về quang sinh lí học". | 


- Năm 1871 ông công bố với giới khoa học lí thuyết về nhiệt. 

Nổi tiếng nhất là công trình : "Khảo luận về Điện học và từ tính" (năm 
1873). Măcxoen đã dành gần 20 năm trời âm thầm nghiên cứu vấn đề này. Lí 
thuyết toán học của Măcxoen không những giải thích được tất cả các quá trình 
điện từ đã biết mà còn mở màn cho một phát kiến mới có tầm quan trọng lớn 
lao. Đó là sự tôn tại của các sóng điện từ và sự lan truyền trong không gian 
của điện trường. 

Măcxoen lúc đó đã đưa ra một ý kiến gây kinh ngạc rằng: ánh sáng thực tế là 
những sóng vận động cực nhanh trên các đường sức từ. Sóng này gọi là sóng điện 
từ. Công thức toán học này cũng cho thấy phải có những loại sóng điện từ khác với 
bước sóng dài hoặc ngắn hơn ánh sáng. Thật đáng buồn là ông đã qua đời trước 
khi các loại sóng khác được tìm thấy. Tuy nhiên, giờ đây chúng ta biết rằng sóng 
rađiô, tia hồng ngoại, tỉa cực tím, tia X và tia gamma đều thuộc họ sóng điện từ 
mà Măcxoen đã đề cập trước đó. 

Cũng trong tác phẩm "Khảo luận về Điện và Từ", Mắc xoen còn đưa ra kết 
luận nói rằng tia sáng phải gây áp suất cơ học lên những vật nó gặp trên đường. 
Kết luận này về sau được nhà bác học nổi tiếng Lêbêđép chứng thực một cách 
đầy đủ. 

Tiếp tục sự nghiệp của Farađây, Măcxoen là người đã đặt cơ sở cho một giai 
đoạn mới của môn vật lí và toán học. Anhxtanh coi Măcxoen như là một vị anh 
hùng trong sự nghiệp khoa học của toàn nhán loại. Nhân loại sẽ mãi mãi ghi ơn 
nhà vật lí học vĩ đại Măcxoen. 


158 


MENĐÊLÊEP (DIMITRI MENDELEIEV) 


(1834 - 1907) 
NHÀ HOÁ HỌC NGA, 
NGƯỜI LẬP RA BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC 


I CUỘC ĐỜI 


Ông sinh ở Tômbônxcơ nước Nga năm 
1834. Ông học ngành hoá học ở Pháp và Đức 
trước khi trở về làm giáo sư hoá học tại trường 
đại học Xanh Pêtecbua ở Nga. 

Ông sớm quan tâm đến sự khác nhau về 
trọng lượng nguyên tử của các nguyên tố và 
đã lập một danh sách gồm 63 nguyên tố hoá 
học đã biết thời đó, rồi xếp chúng theo thứ tự 
tăng dần về khối lượng nguyên tử. 





II SỰ NGHIỆP 


Việc làm trên là xuất phát từ công trình khoa học lớn nhất của Menđêlêep. Khi 
sắp xếp danh sách trên theo cột và hàng liên tiếp, ông phát hiện thấy tất cả các 
nguyên tố trong cùng một cột đều giống nhau về trị số hoá học. Sự sắp xếp các 
nguyên tố hoá học này được gọi là Bảng tuân hoàn các nguyên tố hoá học (Còn 
gọi là Định luật tuần hoàn) do ông đề xuất ra đầu tiên. 

Khi ông tạo ra bảng tuần hoàn này, ông thấy có một số chỗ trống và đã tiên 
đoán rằng các nguyên tố này sẽ dân được phát hiện và nằm ở ô trống đó. Dựa vào 
vị trí nhóm và cột của ô trống ông tiên đoán chính xác đặc điểm của các nguyên tố 
chưa tìm thấy đó. 

Khi công bố khám phá này, nhiều nhà khoa học còn nghi ngờ dự đoán của ông 
và giá trị của bảng tuần hoàn hoá học. Nhưng chỉ trong vòng vài năm, nhiều 
nguyên tố mới tìm ra có đặc điểm đúng như ông đã dự đoán trước và Menđêlêep 
trở thành nhà bác học nổi tiếng thế giới. 

Chẳng hạn ngày 20/9/1875, nhà bác-học Pháp Lơcôc c phân tích quặng tìm thấy 
một nguyên tố mới, ông đặt tên là Gali (lấy từ chữ Gôloa, tên nước Pháp cổ) và 
xác định tỉ trọng là 4,7 và nguyên tử lượng là 68. Sau đó không lâu Lơcôc nhận 


159 


được thư của Menđêlêep giúp ông bổ sung khá nhiều về tính chất của Gali và cho 
_ biết tỉ trọng Gali là 5,9 (chứ không phải là 4,7). 

Lơcôc kiểm tra lại biết mình lầm, liền phúc đáp lại nhà hoá học Nga và muốn 
nhường quyền đặt tên nguyên tố mới cho ông. Lần này, Lơcôc nhận được thư trả 
lời ngắn gọn: "Tôi chưa hề tách được chất đó. Tôi chỉ suy đoán nó dựa vào định 
luật tuần hoàn của tôi mà thôi và đã tạm đặt tên cho nó là Êca nhôm". 

Sau này, dựa vào định luật trên, các nhà hóa học tiếp tục tìm ra các nguyên tố 
khác như: 

Năm 1880, Niuxơn người Xcanđinavơ tìm thấy nguyên tố Xcanđi (tức là chất 
Êcabo mà trước đó 10 năm Menđêlêep đã dự báo). 

Năm 1885, Ủyncơle người Đức tìm thấy nguyên tố Giecmani (mà Menđêlêep 
đã đặt tên là Êcasilic trước đó). Trong thư của Uyncơle gửi Menđêlêep, ông viết: 

"Định luật của ngài đã mở ra chân trời hoá học. Đó là một bước tiến vĩ đại 
trong lịch sử hoá học của nhân loại”. 

Khi phát minh ra định luật tuần hoàn, con người mới biết 63 nguyên tố. Song 
Menđêleep đã dự đoán trước hơn 20 nguyên tố khác nữa. 

Ngoài phát minh trên, Menđêlêep còn có các công trình nghiên cứu về các 
mỏ khí và dầu ở nước Nga, ông đã ngồi một mình trên một khinh khí cầu bay 
thử vào năm 1887 để khảo sát tầng cao khí quyển và nhật thực. Ông cũng rất ham 
mê hội hoạ và là một hoa sĩ có tài. - 

Ông được công nhận là hội viên của 50 hội và Viện Hàn lâm Khoa học ở các 
nước và còn là Viện sĩ Viện Hàn lâm MI thuật của nước Nga nữa. 

Trong đời riêng, nhà bác học luôn thẳng thắn và bất khuất trước cường quyền. 
Năm 1890 ở Nga có phong trào sinh viên phản đối các luật lệ giáo dục phản động 
của chính quyền. Ông đứng về phía sinh viên. Bảo vệ họ không được, ông đưa đơn 
từ chức để phản đối. 

Chính vì thế, dù là một nhà bác học nổi tiếng toàn thế giới nhưng chính quyền 
đương thời chỉ trao cho ông chức cao nhất là : "Quản đốc nhà bảo tàng các bản 
mẫu cân đo". Ông phải chịu đựng các bất công như thế để vẫn vui vẻ say mê lao 
động và cống hiến. Có người hỏi vì động cơ nào ông phải quên mình như vậy, 
Menđêleep vui vẻ trả lời: "Lao động không phải cho riêng mình mà là cho hạnh 
phúc của nhân loại". 

Đến tuổi 73, sức khoẻ ông đã sa sút lắm. Ông mất giữa lúc trên bàn viết còn tác 
phẩm "Tư tưởng thẩm kín" đang viết đở. Ông đã làm việc cho đến phút cuối 
cùng của đời mình. 


160 


MENĐEN (JOHANN MENDEL) 
= (1822 - 1884) 
NHÀ DI TRUYỀN HỌC NỔI TIẾNG NGƯỜI ÁO, 
NGƯỜI CÓ PHÁT MINH ĐẦU TIÊN VỀ QUY LUẬT DI TRUYỀN Ở THẢO MỘC 


I. CUỘC ĐỜI 


Menđen sinh ngày 22 tháng 7 năm 1822, tại 
Haixenđooc, xưa là nước Áo (ngày nay là Xiledi, 
thuộc Tiệp Khắc) trong một gia đình nông dân 
nghèo. Menđen được thừa hưởng từ bố mẹ niềm say 
mê với nghề làm vườn. Ngay từ khi còn bé, Menđen 
đã thích tự tay chăm sóc cây cối trong vườn nhà. 

Năm 11 tuổi, Menđen tốt nghiệp tiểu học. Cậu bé 
được đánh giá là "học sinh giỏi nhất trong những học 
sinh giỏi của lớp". Mặc dù vậy hoàn cảnh gia đình 
khó khăn khiến Menđen buộc phải thôi học. Thế nhưng lòng say mê học tập đã 
khiến Menđen tìm đủ mọi cách để có thể tiếp tục học lên trung học rồi cả đại học 
nữa. Cậu bé đã bắt chước Kêple vĩ đại cách đó 250 năm, tình nguyện trở thành tu 
sĩ để được nuôi học. Nhờ cách đó, Menđen trở về tu viện ở quê hương. Tại đây, 
trong vườn cây của tu viện, ông tự tay trồng đậu Hà Lan, đậu ngọt và nhiều loại 
hoa khác. Cũng chính trong thời gian này, sự nghiệp khoa học của Menđen mới 
thực sự bất đầu. 

Ngày 6 - 1 - 1884, Menđen qua đời sau một tai biến do viêm thận tại Brơnô, để 
lại lòng thương tiếc cho tất cả những người mà ông đã từng gắn bó. 





II SỰ NGHIỆP 


- Năm 1847, Menđen được nhà thờ phong tặng hàm "giáo sĩ". 
- Năm 1849, Menđen được cử đi giảng dạy môn toán và môn tiếng Hi Lạp. 


- Năm 1854, ông trở thành giáo sư của trường cao đẳng thực hành Brơnô và làm 
việc ở đó suốt 14 năm liền. 


Trong tám năm ròng, từ năm 1856 đến năm 1863, Menđen kiên nhẫn nghiên 
cứu và làm các thí nghiệm về lai giống thực vật. Ông quan tâm đến những đặc 


161 


điểm khác nhau như kích thước và màu sắc di truyền từ cây mẹ sang cây con. Ông 
ghi chép rất cẩn thận tất cả đặc điểm của chúng. Nhờ thực nghiệm nhiều trên loài 
đậu Hà Lan mà cuối cùng ông đã giải thích được các quy luật của hiện tượng di 
truyền đó. Ngày nay định luật ấy mang tên ông (định luật Menđen). 

_ Năm 1865, Menđen trình bày các kết quả thực nghiệm của mình tại Hiệp hội 
khoa học tự nhiên thành phố Brơnô. 

Năm 1866, công trình nghiên cứu này được in thành sách với tiêu đề khiêm tốn 
"Các thực nghiệm về lai thực vật". Tuy nhiên, lúc ấy hiểu biết của con người về 
nhân tế bào, cơ sở của gien di truyền còn mù mờ nên phát minh của Menđen 
nhanh chóng bị chìm vào quên lãng. Mọi người không chú ý gì tới công trình 


^"” 


nghiên cứu của ông vì cho là "vô căn cứ”. 


Sau sự thất bại của công trình khoa học này, Menđen chuyển sang nghiên cứu 
về _0n8 mật và khÍ tượng học. Ông chính là người sáng lập ra "Hội khí tượng 
học" của nước Áo và "Hội nghiên cứu tự nhiên học" của thành phố Brơnô. 


Mãi 16 năm sau khi Menđen qua đời, tức là năm 1900, một sự tình cờ ngẫu 
nhiên đã xảy ra. Cùng một lúc có tới ba nhà khoa học ở ba quốc gia khác nhau đã 
chứng minh được định luật di truyền học của Menđen. Đó là Huygô Mari Vữi, 
người Hà Lan ; Êric Cac Côren, người Đức và Phôn Secmac Xixênêch. 


Vậy là nhờ những nghiên cứu của ba nhà thực vật học trên, định luật di truyền 
của Menđen mới chính thức được khoa học công nhận. 

Ngày nay, dựa trên quy luật di truyền của Menđen, con người đã không ngừng 
nâng cao mức sản xuất lương thực, thực phẩm. Những nhà di truyền học còn ngày 
càng mang lại cho nhân loại những giống cây mới cho năng suất cao. Và giờ đây, 
cùng với những thành tựu của ngành sinh vật học phân tử, con người còn đang tiến 
tới điều khiển cả quy luật di truyền để thực hiện những cuộc "cách mạng xanh" vĩ 
đại trên toàn địa cầu. 


162 


METNHICÔP (ILIA ILITCH METCHNIKOYV) 
(1845 - 1918) 
NHÀ ĐỘNG VẬT HỌC VẢ PHÔI SINH HỌC NGƯỜI NGA 
NGƯỜI KHÁM PHÁ RA KHẢ NĂNG THỰC BẢO 
CỦA CÁC BẠCH CẦU TRONG MÁU 


I. CUỘC ĐỜI 


Ông sinh ngày 16/5/1845 ở Khaccôp nước Ucraina bây giờ. Từ thời học tiểu 
học ông đã ham thích tự nhiên: 8 tuổi biết sưu tâm các loài cây, 11 tuổi đã bắt đầu 
tìm hiểu về đời sống loài thuỷ tức. Năm 16 tuổi, ông đỗ xuất sắc trung học và được 
nhận thẳng vào Đại học Tổng hợp Khaccôp. Ngay năm sau, khi mới 17 tuổi, ông 
đã hoàn thành xong một tiểu luận về "Một số hiện tượng về đời sống loài thuỷ 
tức”' là nhóm động vật còn ít được biết lúc ấy. 

Sau tốt nghiệp đại học, ông được gia đình tạo điều kiện cho một chuyến xuất 
ngoại để nghiên cứu thế giới. 

Đầu tiên, ông đến đảo Hengôlan thuộc nước Đức, trên bờ Bắc Hải. Tiếp đó ông 
tới thành phố Gretxen năm 1864 và có ngay một báo cáo về "Động vật đảo 
Hengôlan" cho tổ chức khoa học tại đây. 

Do các cố gắng ấy, năm sau (1865) ông được phong hàm giáo sư lúc mới chỉ có 
20 tuổi. 

Sau đó ông chuyển sang nghiên cứu về sự phát triển phôi của động vật. Nhờ 
các công trình này, ông đính chính được ngưồn gốc và vị trí phân loại của một 
số loài mà trước đó khoa học xếp nhầm, vì chưa biết đặc điểm phát triển phôi 
của chúng. 

Năm 1867, ông có một báo cáo khoa học nổi tiếng trình bày tại Hội nghị khoa 
học lần I của Hội tự nhiên học thành phố Pêtecbua (Nga) về "Sự phát triển phôi 
của một số động vật". 

Ông được tặng giải thưởng khoa học Cac Bơ (Karl Ber) và được. cử giảng dạy 
môn động vật học ở đại học tổng hợp Ôđetxa từ năm 1869. 

Năm 1887, ông được nhà bác học Paxtơ người Pháp mời vẻ Pari cộng tác để 
chuẩn bị thành lập "Viện Paxtơ" đầu tiên ở Pháp năm 1888. : 


163 


Ông làm việc ở đó suốt 29 năm còn lại, có nhiều cống hiến trong lĩnh vực miễn 
dịch và mất ở Pari năm 1916, thọ 71 tuổi. 


I. SỰ NGHIỆP 


Từ lúc còn đi học, rồi khi ra trường còn rất trẻ, ông đã có nhiều công trình về 
các động vật cấp thấp (thuỷ tức) về khu hệ động vật (động vật đảo Hengôlan) về sự 
phát triển phôi của một số động vật. 

Vô tình, trong một thí nghiệm thả "gai hoa hồng' vào cơ thể ấu trèng sao biển 
đang nuôi, ông thấy chúng có khả năng "ăn thịt' (thực bào) các tác nhân ảnh hưởng 
đến chúng. Phát hiện ấy lôi cuốn ông đi theo hướng dùng khả năng "thực bào" ấy 
để phòng và chữa bệnh cho cơ thể người. 

Được làm việc tại Viện Paxtơ, có sự giúp đỡ của nhà bác học Paxtơ nổi tiếng 
thế giới, ông đã có điều kiện hoàn thiện học thuyết thực bào (phagocytose) 
của mình. 

Ông phát hiện ra trong máu, cạnh các hồng cầu còn có các bạch câu, có số 
lượng ít hơn nhưng có khả năng chui ra khỏi thành mạch tới bất cứ đâu trong cơ 
thể khi có vi khuẩn xâm nhập, để bao vây chúng và tiêu diệt chúng bằng “khđ 
năng thực bào”. 

Ông đã tiêm vi khuẩn bệnh than vào cơ thể ếch rồi quan sát thấy vi khuẩn ấy đã 
bị các bạch cầu của ếch "ăn thịt" hết, thậm chí trong bạch cầu còn quan sát thấy cả 
"hài cốt" của các vi khuẩn bệnh than. 

Ông còn thấy sau khi khỏi bệnh, cơ thể hầu như vĩnh viễn không mắc lại bệnh 
ấy nữa. Điều mà ngày nay y học gọi là khả năng miễn dịch. 

Năm 1892, ông công bố kết quả nghiên cứu của mình trong báo cáo "bệnh học 
so sánh của quá trình viêm tấy". Ở đó lần đầu tiên ông công bố khám phá khả 
năng thực bào của bạch cầu đối với vi khuẩn gây bệnh và đó là cơ sở để hình thành 
tính miễn dịch. 

Ngay đương thời, nhiều người không chịu thừa nhận học thuyết của ông. 
Nhưng 20 năm sau, năm 1908 chân lí đã thắng, ông là nhà bác học Nga thứ hai lúc 
ấy được vinh dự nhận giải thưởng Nôben về y học (sau Paplôp 4 năm). 

Tất cả các khám phá và kiến giải của ông được trình bày trong một tác phẩm 
nổi tiếng "Tính miễn dịch" (L'Immunité) xuất bản năm 1901. 


164 


MOOCGAN (THOMAS HUNT MORGAN) 


(1866 - 1845) 
NHÀ DI TRUYỀN HỌC XUẤT SẮC NGƯỜI MĨ, CÙNG VỚI MENĐEN 
ÔNG HOÀN THIỆN HỌC THUYẾT VỀ DI TRUYỀN 


I. CUỘC ĐỜI 


Ông sinh ngày 25/9/1866 trong một gia đình trung 
lưu ở bang Kentơcky, nước Mĩ. Cạu bé Moocgan yêu 
thích thiên nhiên từ bé, thường vào rừng chơi một 
mình. Cha mẹ ông vốn mong muốn con theo con 
đường văn nghiệp, tưởng cậu vào rừng tìm "thi hứng" 
nhưng sự thực cậu chỉ vào rừng để sưu tập các thực, 
động vật mà thôi. 

Năm 20 tuổi (1886) ông tốt nghiệp đại học với kết 
quả xuất sắc. Bốn năm sau ông bảo vệ thành công 
luận án tiến sĩ. 

Sau hôn nhân, thông thường cặp tân hôn chọn chỗ danh lam thắng cảnh để 
hưởng tuần trăng mật. Khi được hỏi ông chọn chỗ nào thì ông cười trả lời: 





- Chúng tôi sẽ chọn nơi lí thú nhất, và nếu cần sẽ ở đó cả cuộc đời. 

Điều bất ngờ là chỗ lí thú ông chọn chính là phòng thí nghiệm của ông về di 
truyền học đặt ở bên Vịnh Busa thuộc bang Masachuset. 

Sau lễ cưới, ông được phong giáo sư sinh học ở đại học Côlômbia ở Niu Yooc. 
Tại đây, ông hoàn thành một loạt các công trình xuất sắc vẻ di truyền. Ông được 
tặng giải thưởng Nôben năm 1933, được bầu là Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa 
học Mĩ từ năm 1927 đến năm 1931. Ông còn được mời làm Viện sĩ thông tấn 
Viện hàn lâm Nga năm 1924, Viện sĩ danh dự Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô 
(cũ) năm 1932. 

Vavilôp, nhà di truyền học xuất sắc Nga đã từng đánh giá Moocgan "là một 
trong số các nhà sinh học xuất sắc của thế kỉ 20. Ông nổi bật như một nhà di 
truyền học lỗi lạc, nhà nghiên cứu khoa học có tâm cỡ cực kì rộng lớn". 


Ông mất năm 1945, thọ 79 tuổi. 


165 


II SỰ NGHIỆP ' 


Để nghiên cứu vẻ di truyền học, Menđen đã nghiên cứu ở cây đậu Hà Lan, còn 
Moocgan khám phá các quy luật di truyền ấy ở động vật. Ông đã làm nhiều thí 
nghiệm ở chuột cống, chuột nhất rồi chim bồ câu. Sau đó ông quyết định chọn 
ruồi dấm vì: 

- Ruồi đấm dễ tìm: chỉ mở 1 lọ dấm hay để quả chuối, quả cam chín ủng, lập 
tức ruồi đấm được lôi cuốn đến ngay. 

- Ruồi dấm có số lượng nhiễm sắc thể rất ít, chỉ có 8 chiếc nên dễ quan sát, dễ 
đếm... dễ theo dõi các sự biến đổi của chúng. 

- Ruồi dấm có vòng đời rất ngắn: trứng đẻ sau ba ngày đã nở ra con và năm 
ngày sau con đã trưởng thành. Mỗi năm, ruồi dấm đẻ được 30 thế hệ. Do thế ông 
có điều kiện lặp lại nhiều thí nghiệm để kiểm tra chỉ trong một thời gian ngắn. 

- Ruồi dấm còn có các chỉ tiêu về hình thái (còn gọi là tính trạng) dễ nhận biết 
như: thân đen hay xám, cánh ngắn hay dài...con cái, con đực dễ phân biệt. Ông 
cho hai dòng đó lai với nhau và theo dõi các quy luật biến đổi các tính trạng ở các ˆ 
thế hệ con, cháu... của chúng. 

- Nhờ sự kiên trì và dày công thực hiện hàng ngàn thí nghiệm trên ruồi dấm, một 
con vật dễ kiếm, đơn giản, dễ tìm, ông đã đúc rút ra các quy luật nổi tiếng về di 
truyền và sau này được mang tên ông: Học thuyết Moocgan. 

Học thuyết Moocgan đã mở cho nhân loại những chân trời khoa học mới mẻ. 
Dựa trên các quy luật di truyền và đột biến của ông và Menđen, con người đã lai 
tạo được nhiều giống cây và súc vật mới, có các đặc tính quý mà con người mong 
muốn, nâng cao được mức sản xuất lương thực, thực phẩm, s. ứng nhu cầu ngày 
càng gia tăng của dân số trên hành tỉnh. 

Khoa học coi Moocgan như người đặt nền móng cho di truyền học hiện đại. 
Ông để lại nhiều tác phẩm về di truyền học. Học thuyết của ông được giảng dạy 
trong chương trình đại học và phổ thông. 


166 


tì 


NIUTƠN (ISAAC NEWTON) 
(1682 - 1727) 
NHÀ BÁC HỌC LỖI LẠC NGƯỜI ANH 


L CUỘC ĐỜI 


Niutơn là nhà bác học vĩ đại người Anh. Ông 
vừa là nhà vật lí học, nhà toán học vừa là nhà thiên 
văn học nổi tiếng thế giới. Ông sinh năm 1642 tại 
Vunxtốc, miền nam nước Anh trong một gia đình 
điền chủ giàu có. Khi Niutơn chưa ra đời, cha ông 
đã mất. Hai năm sau mẹ ông lại tái giá. Thủa thơ 
ấu Niutơn sống trong sự chăm sóc dạy dỗ của ông 
ngoại và người chú. Khi đi học, Niutơn vốn yếu ớt, 
nên thường bị các bạn bắt nạt. Cậu bèn quyết tâm 
học cho giỏi và quả nhiên sau đó đã trở thành một 
học sinh xuất sắc, được bạn học kính nể. 

Niutơn rất say mê những trò chơi vật lí. Cậu thường tự làm lấy đồ chơi và có 
những “phát minh" rất tài tình. Một lần Niutơn khoe với các bạn rằng nhà mình có 
một "chiếc cối xay thần". Thấy các bạn không tin, cậu bèn dẫn họ ra vườn. Ở đó 
có một chiếc cối xay nhỏ. Kì lạ là không cần sức gió, sức nước hay một sức kéo 
nào khác mà chiếc cối vẫn quay vù vù và có thể xay được hạt lúa mì thành bột. 
Các bạn đều thán phục, cho là Niutơn có phép "quỷ thuật". Mãi sau trò "quỷ thuật” 
ấy mới được khám phá. Thì ra Niutơn đã sử dụng đàn chuột kéo nhau chạy nhảy 
theo một hướng để làm cối xay quay. Thế là không cần tác động bất cứ một lực 
kéo nào của người mà chiếc "cối xay thần" vẫn tự vận hành một cách kì lạ. 





167 


Niutơn còn nhiều sáng kiến khác nữa như: đã chế ra chiếc xe phản lực chạy 
bằng hơi nước, chiếc đồng hồ nước, đồng hồ mặt trời... Tuy tuổi còn nhỏ nhưng 
Niutơn đã sớm bộc lộ những năng lực phi thường của một nhà phát minh sau này. 

Năm 1661, lúc 19 tuổi, Niutơn theo học tại trường đai học Kembritgiơ. Tại đây, 
Niutơn được học với giáo sư Barâu và bắt đầu biết đến hình học Đêcac, số học vô 
cực của Oalit. Mặc dù đang là sinh viên nhưng Niutơn đã tìm ra một công thức 
toán tồn tại mãi đến ngày nay gọi là Nhị thức Niutơn. Cũng từ đó, Niutơn tiến sâu 
vào lính vực khoa học và đưa ra những phát minh vĩ đại. 

Niutơn mất năm 1727 tại Luân Đôn. Mặc dù đã 85 tuổi, nhưng trước khi mất 
ông vẫn chưa lập gia đình. Cả cuộc đời của nhà bác học vĩ đại đã cống hiến hoàn 
toàn cho khoa học. 


H. SỰNGHIỆP 


Sự nghiệp khoa học của Niutơn rất đồ sộ. Ông đã trở thành nhà bác học vĩ đại 
nhất trong các nhà bác học vĩ đại. 

Năm 1665, khi 23 tuổi, Niutơn đã phát minh ra định luật vạn vật hấp dẫn. 

Năm 1669, Niutơn thay thế thày giáo của mình, giáo sư Barâu, trở thành giáo 
sư toán học của trường Kembritgiơ. Tại đây, Niutơn đã khám phá ra cấu tạo của 
ánh sáng trắng. Từ năm 1663 đến năm 1671, ông giải thích thêm những hiện tượng 
sinh ra cầu vồng để bổ sung thêm vào môn hình học Đêcac. 

Niutơn còn làm một kính thiên văn để nghiên cứu các vì sao. Trong quyết định 
nghiên cứu hiện tượng này, ông đã phát minh ra kính viễn vọng. Kính thiên văn 
thời nay được làm dựa trên những thiết kế của Niutơn. 

Năm 1672, Niutơn được bầu vào Hội khoa học Hoàng gia, tức Viện Hàn lâm 
Khoa học nước Anh khi đó. 

Năm 1704, Niutơn cho ¡n cuốn "Quang học” mà ông đã viết từ hồi còn ở 
Kembritgiơ. 

Bằng trí thông minh tuyệt vời, niềm say mê, sáng tạo không ngừng, Niutơn đã 
cống hiến cho nhân loại những phát minh cực kì to lớn. Ông mất vào đêm 20, rạng 
ngày 21 tháng 3 năm 1727 tại Luân Đôn. Mộ của ông được đặt tại Tu viện 
Oexmintơ, nơi an nghỉ của các danh nhân nước Anh. 

Trong lịch sử khoa học tự nhiên, tên tuổi của Niutơn được nhắc đến như một 
nhà bác học vĩ đại nhất. Trên bức tường tưởng niệm ông, người ta khắc câu thơ nổi 
tiếng của Luycrexơ: "Người đã vượt lên trên tất cả các thiên tài". 


168 


II. GIAI THOẠI VÀ THÍ NGHIỆM NỔI TIẾNG CỦA NIUTƠN 


* Giai thoại "quả táo rụng": Một lần Niutơn ngồi nghỉ dưới gốc cây táo, chợt 
một quả táo chín rụng xuống đất. Ông thâm hỏi :"Tại sao quả táo kia không bay 
lên không trung mà lại rơi xuống đất". Rõ ràng là Trái Đất đã hút quả táo. Mọi vật 
đều bị hút vào tâm của Trái Đất. Niutơn đưa ra nhận định: 7rong vũ trụ mọi vật 
tôn tại đêu do lực hấp dẫn. Vật có khối lượng càng lớn thì lực hấp dẫn càng cao. 
Định luật vạn vật hấp dẫn ra đời trên cơ sở ấy. 

* Đĩa Niutơn: Đây là một phát minh của Niutơn. Trên chiếc đĩa ông chia ra 
làm 7 phần, mỗi phần một màu sắc: tím, chàm, xanh, lục, vàng, da cam, đỏ. Chiếc 
đĩa này khi quay tít như đĩa hát thì 7 màu kia sẽ hoà lại thành một màu trắng. Đó 
cũng chính là một thí nghiệm nổi tiếng về cấu tạo của ánh sáng trắng. 

* Tuy là một nhà bác học vĩ đại nhưng Niutơn cũng có những giây phút đãng 
trí. Vốn là một người yêu động vật, Niutơn có nuôi một con chó, một con mèo. 
Muốn cho hai con vật có thể tự do đi lại trong phòng làm việc của mình, ông cho 
đục trên tường hai cái lỗ: một to, một nhỏ. Thì ra nhà bác học vĩ đại cũng có lúc 
mắc sai lầm. Ông đã quên rằng chỉ cần đục một chiếc lỗ duy nhất cũng đủ để con 
chó, con mèo có thể cùng qua lại trong phòng làm việc của ông một cách dễ dàng. 


NÔBEN (ALFRED NOBEL) 


(1833 - 1896) 
NHÀ HOÁ HỌC NỔI TIẾNG NGƯỜI THUY ĐIỂN, NGƯỜI PHÁT MINH RA 
CHẤT NỔ ĐINAMIT VÀ NGƯỜI SÁNG LẬP RA "GIẢI THƯỞNG NÔBEN" 
DÀNH CHO KHOA HỌC, VĂN HỌC VÀ HOÀ BÌNH 


IL CUỘC ĐỜI 


Ngày 21 tháng 10 năm 1833, Nôben ra đời tại 
thành phố Xtôckhôm, thủ đô của Thuy Điển. Cha của 
Nôben vốn là nhà chế tạo cơ khí nhưng do hoàn cảnh 
khó khăn buộc phải chuyển sang nghề xây dựng, bao 
thầu các công trình kiến trúc. Không may sau đó, gia 
đình Nôben gặp phải một trận hoả hoạn lớn, gia sản 





169 


tiêu tan. Cha ông lâm vào hoàn cảnh phá sản. Nôben đã phải lớn lên trong gia cảnh 
hết sức nghèo túng và khó khăn. 

Do hoàn cảnh đặc biệt ấy, mãi 8 tuổi Nôben mới được đi học. Vừa vào lớp một, 
Nôben đã sớm bộc lộ tư chất thông minh và nhanh chóng trở thành một học sinh 
xuất sắc. : 


Năm 16 tuổi, Nôben bắt đầu say mê hoá học. Ông chuyên tâm nghiên cứu về 
bộ môn khoa học này. Cũng trong thời gian đó, Nôben chăm chỉ học ngoại ngữ. 
Với lòng quyết tâm và phương pháp học hiệu quả, chỉ ít lâu sau, ông đã thông thạo 
các sinh ngữ lúc ấy như: Anh, Pháp, Đức, Nga.. 

Nôben giành hơn nửa cuộc đời, say mê nghiên cứu hoá học, đặc biệt đi sâu về 
chuyên ngành thuốc nổ. Ông may mắn được tiếp thu từ người cha rất nhiều kiến 
thức khoa học tự nhiên cùng những kinh nghiệm quý giá. Điều này đã giúp cho 
ông giành được nhiều thành công trong phát minh của mình. 

Nôben mất năm 1896. Trong chúc thư của mình, ông nêu rõ ý nguyện muốn 
dùng toàn bộ gia sản lập ra quỹ cấp giải thưởng hàng năm mang tên ông, khuyến 
khích những người có thành tích kiệt xuất trong các lĩnh vực khoa học. 


II. SỰ NGHIỆP 


Trong sự nghiệp khoa học của mình, Nôben dành trọn tâm huyết cho chuyên 
_ ngành thuốc nổ. Ông đã khổ công thử nghiệm, nghiên cứu để tìm ra một loại chất 
nổ mới. Đầu tiên, Nôben dùng chất Nitrô glyxêrin làm thuốc nổ. Nhưng chất này 
lại quá nguy hiểm. Để hạn chế sự nguy hiểm của thuốc nổ này, Nôben đã trộn chất 
Nitrô glyxêrin với Silic. Sau nhiều lần thí nghiệm thất bại, cuối cùng năm 1867, 
Nôben đã phát minh ra một loại chất nổ an toàn hơn, mang tên "Đinamit". Chất nổ 
này được sử dụng để phá đá rất hiệu quả. 

Năm 1887, ông phát minh thêm một loạt chất nổ khác, mạnh hơn, để đẩy đầu 
đạn ra khỏi nòng súng. 

Không ngờ sự ra đời của những phát minh này lại đem đến cho ông rất nhiều 
điều bất hạnh. Anh trai ông đã chết trong một cuộc thử nghiệm nguy hiểm được 
tiến hành ngay trong nhà máy chế tạo thuốc nổ. Hơn nữa, Bộ quốc phòng Ý đã sử 
dụng thuốc nổ của ông cho mục đích chiến tranh. Nôben đã từng kì vọng phát 
minh này của mình sẽ ngăn chặn được chiến tranh, vì thấy nguy hiểm thì không ai 
dám sử dụng chúng nữa. Thế nhưng ông đã nhầm. 

Cũng chính vì thế mà những năm cuối đời, Nôben đã sống trong sự dằn vặt, ân 
hận. Mong muốn của ông là đem lại hoà bình cho thế giới nhưng kết qủa xảy ra lại 


170 


hoàn toàn ngược lại. Vì vậy mà một năm trước khi mất, Nôben đã viết chúc thư để 
lại 9 triệu đô la trong gia sản của mình để lập ra quỹ giải thưởng hàng năm cho 
những người đã làm được nhiều việc ân nghĩa đối với nhân loại. Giải thưởng 
này dành cho các lĩnh vực. 

- Giải thưởng Vật lí, Hoá học, Sinh học, Y học cho người có phát minh vĩ đại nhất. 

- Giải thưởng Văn học cho người có tác phẩm thấm đẫm tỉnh thần nhân đạo nhất. 

- Giải thưởng hoà bình dành cho người đã có những hoạt động xúc tiến tinh 
thần thương yêu giữa các dân tộc, cổ động cho hoà bình, bác ái và chống chiến tranh. 

Sau này, giải thưởng được mang tên nhà bác học Nôben. Giải Nôben đã trở 
thành giải thưởng vinh dự và cao quý nhất dành cho những nhà phát minh có nhiều 
đóng góp lớn cho nhân loại. 

Để ghi nhớ công ơn của Nôben, chính phủ Thuy Điển đã thành lập một Viện 
nghiên cứu khoa học mang tên “Viện Nôben”. Năm 1957 một nhóm các nhà vật lí - 
đã phát minh ra một nguyên tố nhân tạo. Nguyên tố mới đó được xếp vào ô thứ 
102 của bảng Menđêlêep và được gọi là Nôbe]i. 


NÔTRAĐAMUT (MICHAEL NOSTRADAMUS) 
` {1503 - 1566) 
THẦY THUỐC NỔI TIẾNG, ĐỒNG THỜI LÀ MỘT NHÀ TIÊN TRI NGƯỜI PHÁẮP 


I. CUỘC ĐỜI 

Ông tên thật là Misen đơ nôtrơ Đam, sinh ra tại Xanh Rêmi vùng Prôvăngxơ 
miền Tây Nam nước Pháp. Gia đình ông gốc Do Thái, thuộc tầng lớp nghèo. Thuở 
bé ông theo học cổ ngữ tại Avinhông. 

Năm 1522 ông đến Môngpeliê theo học y khoa và sau đó 7 năm, đỗ bác sĩ. 

Năm 1530, ông giữ chức giáo sư tại Viện đại học Môngpeliê nhưng chỉ không 
lâu ông xin từ chức để theo học về ngành cổ học cùng với Xcaligiê ở A gen. 

Năm 1534, vợ ông qua đời sớm để lại cho ông 2 con trai. Ông buồn bực, bỏ nhà 
đi lang bạt cho khuây khoả từ Guyeni, Lăngơđôc (Pháp) đến đảo Xixin (Ý) và 
nhiều nơi khác. 


171 


Đến năm 1544 ông về lại Xalông, gần quê quán xưa. 

Năm 1546, dịch hạch bùng phát ở đây. Nhờ phương thuốc bí truyền và tay 
nghề, ông giúp dập tắt dịch bệnh này. Năm sau, vùng Liông lại phát địch. Một lần 
nữa ông được mời đến và đẩy lùi đại hoạ này. Tiếng tăm ông nổi lên như cồn. 
Nhưng nhiều kẻ ghen tị, làm hại uy tín của ông. Buồn vì chuyện này, năm 1548 
ông về lại xalông, bỏ hẳn việc công cán khi mới ở tuổi 45. 


II. SỰ NGHIỆP 


Khi về nghỉ tại gia, ông ngồi tính số cuộc đời và dần trở thành một nhà zgoại 
cảm thông thái, am hiểu quá khứ cũng như vị lai. 

Từ năm 1550, ông bắt đầu ghi lại những điều ông cảm nhận. Sáu năm sau 
(1556), tất cả được xuất bản dưới tên "Những thế kỉ và sấm ngữ". Đây là một tập 
sấm ngữ trường thiên. Mỗi sấm ngữ thể hiện trong một bài 4 câu được đóng 
khung, bao gồm nhiều điều tiên đoán, mơ hồ, đa nghĩa, có thể được phân tích và 
hiểu theo sự phán đoán của mỗi người. Thậm chí chúng được viết bằng nhiều ngôn 
ngữ và cổ ngữ (đây là sở trường của ông) thể hiện dưới dạng các câu đố có sự đảo 
ngữ và không xếp theo một trật tự thời gian nào cả. | 

Bộ sách làm danh tiếng ông vang dội khắp nước Pháp. Hoàng hậu Catơrin đơ 
Mêđixi mời ông về triểu để lập sổ tử vi cho các hoàng tử. Ông tiên đoán cho cả 
- các con cái của họ tức vua Phrăngxoa II và Henri II. Ông được hưởng đặc ân của 
triều đình và năm 1564 được phong làm ngự y cho Saclơ IX. 

Dù đạt đỉnh vinh quang như vậy, ông không thoát khỏi dè bỉu của thói đời, vì 
tại quê quán ông, người ta chỉ xem ông như một kẻ đại bịp và gian hùng. 

Ông để lại một loạt sách ngày nay vẫn còn truyền tụng như: 

- Bí quyết kì diệu để giữ gìn sức khoẻ (1552 - 1556). 

- Thuốc rất hữu dụng chống bệnh dịch (1561). 

- Toàn tập sấm ngữ: Lần đầu tiên sấm ngữ được in năm 1555. Đến tháng 6 
năm1966 nhân dịp kỉ niệm 400 năm ngày mất của ông, nhà xuất bản Pie Benphông 
cho ¡n lại toàn tập sấm ngữ gồm 10 thể loại. Mỗi loại gồm 100 bài tứ cú.. 
Tất cả gồm 696 bài tứ cú, 58 bài 6 câu và 141 bài tiên đoán có lời bình của 
Serge Hutin. ¬ 

Theo dư luận, sấm ngữ của ông rất linh nghiệm, ứng nghiệm nhiều lần với các 
sự kiện xảy ra ở nước Pháp, quanh vùng và toàn thế giới như: 


172 


Đoán đúng được ngày ông qua đời là ngày 02/7/1566. Paxcan lúc đầu hồ nghi 
nhưng sau đọc kĩ sấm ngữ thấy đúng như vậy. 

- Bài tứ cú 35 ám chỉ vua Henri II bị trọng thương trong một cuộc quyết chiến 
và sau đó dẫn đến tử vong. 

- Đoán trước trong câu 49 sau: 


"Senat de Londres mettra à mort son roi" tức 100 năm sau, Luân Đôn (nước 
Anh) xử tử vua Saclơ I. 


- Tiên đoán nước Pháp có cách mạng, vua Lui XVI bỏ trốn và bị bắt ở Varen và 
sau đó bị đưa lên đoạn đầu đài. 


- Ông tiên đoán về Napôlêông, về cuộc nội chiến ở Tây Ban Nha, về nhà độc tài 
Phrăngcô, rồi Pêtanh, kể cả Đơ Gôn trong lịch sử hiện đại nước Pháp. Theo các 
nhà sấm ngữ học, sấm của ông còn linh nghiệm đến năm 3797, tức còn gần 2 thiên 
niên kỉ nữa. 

Nhưng nhiều người nghi ngờ cho rằng không phải lúc nào ông cũng tiên đoán 
chính xác. 

Chẳng hạn ông tiên đoán thế giới sẽ chấm dứt vào năm 1999 như sau: 

"Như vị vua vĩ đại Ăngônmoa 

Năm 1999 tháng thứ 7 

Vị vua vĩ đại của sự khủng khiếp sẽ đến từ bầu trời 

Và sao Hoả sẽ trị vì, vì sự bình yên” 

Nhưng người sùng bái ông lại cho câu trên chỉ dự đoán sự xâm lược từ không gian. 

Cuối cùng, cũng cần biết thêm về những người thân trong gia đình ông. Họ 
phần lớn thông minh, tài ba nhưng cũng có kẻ hoảng loạn, điên khùng: 

- Giăng Nôtrađamut: em ruột ông là một nhà thơ danh tiếng với nhiều tập thơ in 
vào cuối thế ki XVI. 

- Xêda đơ Nôtrađamut: con trai ông, là một nhà văn có tiếng cũng để lại nhiều 
tác phẩm. 

- Misen đơ Nôtrơ Đam: con của ông, em ruột của Xêda. Để noi gương cha, 
cậu cũng làm sấm ngữ. Cậu tiên đoán thành phố Pudanh ở Vivare năm 1574 sẽ 
bị hoả hoạn. : : 

Không ngờ năm ấy chính cậu ta đốt thành phố và bị dân chúng bắt được, 
giết chết. 


173 


OATQAAMES WATT) 
(1736 - 1819) 


NHÀ THIẾT KẾ DỤNG CỤ MÁY MÓC NGƯỜI XCÔTLEN, 
ĐÃ CHẾ TẠO RA MÁY HƠI NƯỚC THẾ HỆ MỚI 


IL CUỘC ĐỜI 


Ông sinh vào tháng giêng năm 1736 tại một xóm 
chài nghèo bên bờ sông Coơlaiđơ thị trấn Grinôc, xứ 
Xcôtlen. 

Thuở nhỏ tuy tạng người yếu ớt nhưng cậu Oat 
chăm học và thông minh. Trong xưởng mộc của gia 
đình, ngoài được bố rèn học toán ra, cậu được rèn 
luyện sự khéo tay qua việc tự chế tạo các đồ chơi từ 
các vật liệu và dụng cụ sắn có ở xưởng. 

Năm 13 tuổi, cậu được gửi đến trọ học ở nhà ông 
bác vốn là giáo sư ở đại học tổng hợp Glaxgâu. Tại 
phòng thí nghiệm của trường, năng khiếu thiết kế chế 
tạo ở cậu được thoả thích phát triển. 





Trước năng lực phi thường của cậu, gia đình quyết định gửi cậu đến Luân Đôn 
để học việc tại một xưởng chế tạo dụng cụ đi biển. Năm ấy cậu vừa tròn 19 tuổi. 
Chỉ sau một năm, tay nghề của cậu đã thành thạo. Cậu trở về Glaxgâu để vừa mở 
xưởng cơ khí vừa làm phụ tá thiết kế dụng cụ toán học ở trường đại học. Lúc này 
cậu đã là một thợ có tay nghề nổi tiếng nhưng vẫn ham học, thường xuyên dự 
thính các buổi giảng về lí thuyết nhiệt học và không bao lâu trở thành một chuyên 


74 


gia thành thạo tới 3 ngoại ngữ và hiểu biết thấu đáo cả các mặt hội hoạ, điêu khắc, 
thơ ca và cả triết học. 


I. SỰ NGHIỆP 


Năm 1764 đánh dấu bắt đầu sự nghiệp của ông. Ông được trường đại học 
Glaxgâu giao cho một động cơ hơi nước theo mẫu của Niucômen (Newcomens) để 
sửa chữa. Ông xem xét chiếc máy này rất kĩ lưỡng và phát hiện thấy tính không 
hoàn thiện của máy, vì thế nên ít hiệu quả và tốn năng lượng. Ông không phải sửa 
chữa nữa mà nghĩ cách thiết kế máy lại theo một nguyên lí khác. Qua 10 năm mày 
mò, ông đã cho ra đời một loại động cơ mới hiệu quả hơn, được coi là phát minh 
vĩ đại nhất trong lịch sử của động cơ hơi nước. 


Ngày 09/1/1769 ông được nhận bằng phát minh về công trình đó. Kết quả vượt 
xa chiếc máy cũ : để có được một mã lực chỉ cần 3 kg than thay vì gần 2 tạ than 
của chiếc máy cũ. Chiếc máy lịch sử ấy còn trưng bày ở Viện bảo tàng khoa học 
Luân Đôn. Sau đó, ông còn sáng chế một loại cấu kiện mới để máy hơi nước đa 
dạng, hiệu quả hơn như : ống báo mực nước, nắp an toàn, đồng hồ đo áp lực hơi, 
bánh xe đà, máy tiết chế Oát (mang tên ông). Với những sự hoàn thiện vĩ đại ấy, 
người ta cũng coi ông là "Cha để của máy hơi nước thế hệ mới". 

Từ năm 1775 ông cùng hợp tác với Matthiu Buntơn (Matthew Boulton) một 
thương gia để sản xuất các cỗ động cơ hơi nước hàng loạt. Động cơ hơi nước của 
ông ra đời đã làm thay đổi cục diện nền công nghiệp cơ khí nước Anh lúc đó. Nó 
được dùng để chạy máy cưa trong xưởng mộc, chạy búa máy, máy tiện trong nhà 
máy cơ khí, chạy hệ thống máy dệt trong nhà máy dệt - may mặc. Trong mỏ than, 
trong giao thông... cũng dùng đầu tàu hơi nước để kéo các toa tàu chở than và 
hành khách. 

Các máy móc của ông đã mở ra một thời kì mới trong lịch sử kĩ thuật: thời đại 
máy hơi nước. 

Với những đóng góp của mình, ông không chỉ hoàn thiện mà thực tế đã phát 
mình ra máy hơi nước thế hệ mới. 


175 


ÔM (GEORG OHM) 


(1787 - 1854) 
NHÀ VẬT LÍ NỔI TIẾNG NGƯỜI ĐỨC 


I. CUỘC ĐỜI 


Ông sinh năm 1787 tại Eclanghen, một trung 
tâm công nghiệp nhỏ ở Tây Nam nước Đức. Thuở 
nhỏ học ở trung học, ông ham thích các môn khoa 
học tự nhiên đặc biệt về vật lí học. Ông tiếp tục 
theo học ngành vật lí và trở thành giáo viên vật lí 
bậc trung học. ông phải thuyên chuyển dạy học ở 
nhiều nơi và ở đâu cũng say sưa nghiên cứu về 
điện học, một xu thế được ưa chuộng thời đó và 
mơ ước trở thành giáo sư đại học. 





II. SỰ NGHIỆP 


Thời ấy các nhà vật lí đua nhau nghiên cứu về hoạt động của pin Vônta và dòng 
điện. Còn dây dẫn ảnh hưởng thế nào tới dòng điện thì ít ai quan tâm tới. 

Năm 1802 Pêtrop có nhận xét tác dụng của pin Vônta giảm khi chiều dài dây 
dẫn tăng. 

Năm 1815 người ta lại phát hiện thêm các kim loại khác nhau có khả năng dẫn 
điện không giống nhau. 

Năm 1821, Đêvi xếp được kim loại có độ dẫn điện tăng dần như sau : sắt, bạch 
kim, thiếc, kẽm, vàng, đồng, bạc. 

Các khám phá như thế còn rất lẻ tẻ và mới mang tính chất định tính. Lúc đó 
. hoàn toàn chưa có các khái niệm chính xác về cường độ dòng điện và điện trở. 
Ông chế tạo ra một chiếc cân xoắn theo kiểu Culông để đo một cách chính xác tác 
dụng từ của dòng điện. Kế đó ông cho dòng điện chạy qua các đoạn dây dẫn có 
tiết diện như nhau nhưng chiều dài khác nhau, rồi có chiều dài như nhau nhưng 
tiết điện khác nhau để theo dõi trên độ lệch của cân dây xoắn. Từ các kết quả quan 
sát ấy năm 1825, ông công bố nhận định “Khi chiêu dài của dây tăng lên thì 
cường độ dòng điện giảm đi ". 


176 


Năm 1827 ông cho xuất bản cuốn sách "Dòng điện Gavanic giải trình bằng 
toán học”, trong đó công bố định luật do ông phát hiện ra cho rằng đòng điện 
chạy qua mạch điện tỉ lệ với điện thế (có nghĩa là dòng điện tăng khi điện thế 
tăng). Đó là định luật bây giờ được mang tên ông : Định luật Ôm. Điện trở của 
dòng điện trong mạch được đo bàng đơn vị cũng được gọi là ôm (để ghi công 
của ông). 

Rất tiếc, giới khoa học đương thời chưa công nhận kết quả khám phá của ông. 
Phát minh ra khoa học đã khó, làm cho nó được công nhận, rồi đem ứng dụng lại 
còn khó hơn nữa. 

Ông phải rời quê hương về Beclin dạy học để có điều kiện làm thêm thí 
nghiệm, hoàn thiện phát minh của mình. 

Mãi 10 năm sau khi công bố, tức năm 1837 trở đi, ông mới được các nhà khoa 

học các nước công nhận, lần lượt từ Đức tới Nga,.Anh, MI Italia. 

Năm 1842, ông được Hội đồng Hoàng gia Luân Đôn ghi nhận giá trị của phát 
minh và trao huy chương Côplây cao quý. : 

Năm 1849 ông được bổ nhiệm học hàm giáo sư đại học, điều mà từ lâu ông 
hằng mong ước, nhưng chỉ ở một đại học ngoài biên chế ở uy pkho, khi ấy ông 
đã 60 tuổi. 

Mãi năm 1852, tức 2 năm trước khi qua đời, ông mới được phong giáo sư chính 
thức. Vĩnh quang đến với ông quá muộn màng. 

Đến năm 1854 ông qua đời, định luật Ôm vẫn chưa được công nhận chính thức. 
Mãi năm 1876, Hội Hoàng gia Anh mới lập một uỷ ban đặc biệt để kiểm tra lại 
định luật của ông và cho tới cuối thế kỉ XIX định luật Ôm mới được công nhận 
hoàn toàn. 


177 


ÔPENHAIMƠ (ROBERT OPPENHEIMER) 


(19804 - 1887) 
NHÀ VẬT LÍ HẠT NHÂN NỔI TIẾNG NGƯỜI MĨ, 
NGƯỜI LÀM RA QUẢ BOM NGUYÊN TỬ ĐẦU TIÊN 


IL. CUỘC ĐỜI 


Ông sinh ngày 25/5/1904 trong một gia đình trung 
lưu tại Niu Yooc. Thân sinh ông là một nhà kinh 
doanh thành đạt gốc Đức. 

Từ nhỏ cậu bé Ôpenhaimơ đã tỏ ra thông minh 
khác thường, học hành xuất sắc. Mới 12 tuổi, cậu đã 
được cử làm hội viên Hội khoáng vật học tại Niu 
Yooc và có các báo cáo về mặt khoa học. Do sức 
khoẻ yếu, cậu bé học hành gián đoạn, nhưng vẫn thi 
đâu đậu đó và đạt được nhiều giải thưởng. . 

Gia đình đưa cậu về dưỡng sức ở một trang trại miền quê để Hi hồi sức khoẻ. 
Qua khỏi bệnh, cậu tiếp tục đạt xuất sắc trong học tập, là sinh viên đại học Hacuôt 
trước khi được học bồng sang du học châu Âu, ở tại Viện đại học Gơtinhghen ở 
Oetphali, nơi-ông được trực tiếp học các nhà vật lí học hàng đầu thế giới lúc đó. 

Thời kì này là năm 1926, lúc Anbe Anhxtanh đang cải tiến môn vật lí - toán 
bằng thuyết tương đối và giáo sư Đan Mạch Nin Bo đang chuẩn bị cho thuyết 
lượng tử, trong đớ các vấn đề về nguyên tử được chú ý hàng đầu, nhưng nhờ học 
đều, ông rất tinh thông đa lĩnh vực. Giỏi về ngữ pháp của Macxen Prut, hiểu luật 
thơ của Ấn Độ, nhưng cũng rất hùng biện trong các nội dung rất trừu tượng về mô 
hình nguyên tử của Bo. Thêm vào đó, với tính điểm đạm, khiêm tốn và hiếu học, 
cậu được thày yêu, bạn quý. : 


Luận án của ông được Mac Booc đề nghị đạt xuất sắc, được _Phrăng, nhà bác 
học đạt giải Nôben về vật lí chấp nhận xếp hạng ưu. 





Ông về nước với tấm bằng vẻ vang đó và được phong giáo sư tại Viện đại học 
Becclây gần Xan Phranxixcô. Nơi đây ông góp phần xây dựng trở thành một trung 
tâm khoa học về vật lí của nước Mĩ không kém gì Gơtinhghen. 

Những thí nghiệm về hạt ĐÐơterôn đã dẫn đến khám phá ra phản ứng mang tên 
ông Ôpenhaimơ Philip, làm ông nổi lên như một thân tượng của giới khoa học trẻ 
nước MI lúc bấy giờ. 


178 


II. SỰ NGHIỆP 


Trong thời gian Đại chiến thế giới thứ 2, Anbe Anhxtanh và nhiều nhà bác học 
khác đã cảnh báo Đức quốc xã đang nghiên cứu vũ khí nguyên tử và phần còn lại 
của thế giới sẽ bị đe doa nguy hiểm. 

Đáp lại lời cảnh báo ấy, chính ông thôi thúc Chính phủ Mi nên tập họp các nhà 
khoa học vầo một trung tâm nghiên cứu về nguyên tử lực. Trong khi chờ đợi, năm 
1941 ông được cử làm Giám đốc Viện nghiên cứu về luyện kim tại đại học Sicagô. 

Sau khi Nhật đánh Trân châu cảng, Bộ quốc phòng Mi được giao chính thức 
chuẩn bị bom nguyên tử. Dự án "Manhattan" được thành lập cuối năm 1942. 
Tướng Grôvơ chọn ông làm phụ tá. Ông đã lập một phòng thí nghiệm về nguyên 
tử ở Lô Alamôt, bang Niu Mêxicô để thực hiện dự án. 


Một năm sau,. dự Á án đã chuẩn bị xong để chế tạo quả bom nguyên tử đầu tiên. 
Họ định sẽ làm sơng song hai loại bom: 


- Một thứ từ Uranium 
_= Một thứ từ Plutônium. 
Tướng Grôvơ loan báo quả bom Plutônium sẽ hoàn thành vào mùa xuân 1945. 
Ngày 16/7/1945, nhóm của ông đã thử nghiệm thành công mĩ mãn quả bom 
nguyên tử đầu tiên ở sa mạc Alamôgocđô. 


Ba tuần sau đó, hai quả bom Uranium đã được dùng ở Hirôsima và Nagadaki tại 
Nhật Bản, làm tan tành 2 thành phố lớn, làm chết và tàn tật hàng vạn sinh mạng. 


Cảnh chết chóc tàn khốc ở đây đã làm các nhà khoa học ngậm ngùi, đau xót. 
Hơn ai hết, Ôpenhaimơ thấy trách nhiệm đè nặng lên đôi vai của mình. Ba ngày 
sau ông từ chức và trở lại Viện đại học Caliphoocni phụ trách Uỷ ban nguyên tử 
lực Hoa Kì. Sau đó Liên Xô chế tạo và cho nổ quả bom nguyên tử đầu tiên 
(9/1949). Ông cùng một số nhà khoa học khác bị vu khống tiết lộ bí mật nguyên 
tử ra nước ngoài và bị cách chức để điều tra. Ông phải sống gần 10 năm trong sự 
nghi ngờ và buồn tủi. May nhờ sự giúp đỡ của nhiều người ông vẫn được làm việc 
ở Viện Đại học Prinxơtơn đến cuối đời. 

Năm 1962, Etuôt Telơ cũng là một bác học nguyên tử được giải thưởng 
Enricô Phecmi. Ông này tuyên bố chỉ nhận giải thưởng đó nếu như Ôpenhaimơ cũng 
được giải ấy vào năm sau. Tổng thống Kenodi đã chấp nhận đề nghị ấy và ngày 
2-12-1963 đã tổ chức trao giải thưởng đó cho ông trước sự chứng kiến của tổng thống 
lúc ấy là Giônxơn. Ông tạ thế ngày 18/11/1967 tại Prinxơtơn bang Niu Giecxây. Ông 
còn để lại hai công trình nữa về hạt vi cấp và hiện tượng vũ trụ tuyến. 


179 


ƠCLIT (EUCLIDE) 
330 - 260 
NHÀ TOÁN HỌC HI LẠP CỔ ĐẠI 


Ông là một trong ba nhà toán học giỏi nhất cổ Hi 
Lạp và cũng của nhân loại từ xưa đến nay. 

Ông sinh ở Atena vào thế kỉ thứ 3 trước công 
nguyên và là học trò của Platon. Khi Alêchxanđơ đại - 
đế chiếm Ai Cập, ông đã xây ở đây một thành phố 
mới gọi là thành phố Alêchxanđra với một thư viện 
tuyệt vời và một trường đại học nổi tiếng. Nơi đây 
sớm trở thành một lâu đài khoa học quan trọng nhất 
của thế giới cổ đại. Các nhà toán học thông thái như 
Ơclit đã được mời từ Hi lạp đến đây để giảng dạy và 
nghiên cứu. Trước thời Ơclit, những kiến thức toán 
học của thế giới và Cổ Hi Lạp còn tản mạn. Bằng bộ óc phi thường của mình, Ơclit 
là người đầu tiên đã hệ thống hoá những kiến thức đó thành những "tuyển tập" lấy 
tên là "Nguyên lí". Đó là những cơ sở của hình học sơ cấp và trong nhiều thế kỉ, 
đó là những sách giáo khoa duy nhất về toán học ở châu Âu. 





Các tác phẩm lớn của ông để lại như sau: 

- "Những nguyên lí Ơclit" là một tập khái luận về hình học quan trọng nhất từ 
xưa đến nay, được đánh giá chỉ sau Kinh Thánh. Sách gồm 13 tập, đề cập đến 372 
định đề, định lí với 93 bài toán tiêu biểu: 

+ 7 tập đầu về hình học phẳng. 
+ 3 tập sau về toán học. 
+ 3 tập cuối về hình học không gian. 

- "Những hệ luận" (tiếng Hi Lạp là Porismes ): Sách này sớm bị thất lạc. Mãi 
thế kỉ thứ II (tức 700 năm sau) mới góp nhặt lại tương đối đây đủ. Sách gồm 
2 phần: : 

+ Phần I về các định lí thuộc hình học chiếu (projective geometry). 

+ Phần II về những con số đặc biệt như loại số để giải các bài toán khó. Tài 
-_ liệu này giúp ích nhiều cho những nhà toán học trung cổ như: Paxcan và Đêcac... 


180 


- "Quang học" (Optics): là sách nghiên cứu về ánh sáng, một cuốn sách nữa 
nghiên cứu về sự phản chiếu của ánh sáng. 

Dù đã trên ngàn năm qua đi nhưng nhân loại vẫn ghi nhận một giai thoại nổi 
tiếng về Ơclit. Đó là Vua Ai Cập là Ptôlêmê rất thích môn hình học đo Ơclit đạy, 
nhưng thấy khó quá, đành hỏi thày xem: “Có con đường nào học dễ hơn không?" 
Ơclit trả lời “Thưa quốc vương, trong toán học không có con đường đi nào dành 
riêng cho các bậc vua chúa cả. Chỉ có con đường của những người kiên nhẫn và 
cần củ thôi". 


ƠLE (LEONHARD EULER) 


(1707 - 1783) 
NHÀ TOÁN HỌC VÀ VẬT LÍ NỔI TIẾNG THUY SĨ 


I. CUỘC ĐỜI 


Ông sinh năm 1707 trong một gia đình mục 
sư. Cha ông cho theo học trường dòng với 
mong ước ông kế nghiệp mình. Vốn nghịch 
ngợm và ham hiểu biết, cậu bé khác hẳn với 
các bạn khác vốn ngoan ngoãn như các con 
chiên ngoan đạo, do đó không được thày giáo 
vừa lòng và dẫn đến cậu bị đuổi học. 

Việc ấy lại làm cậu bé vui vì được sống tự 
do, được mặc sức theo đuổi các công việc E- Ế 
mình ưa thích. Cậu bé giúp cha tính toán để chăm sóc đàn dê ngày càng phát triển, 
nuôi sống cả gia đình. Nhờ người bạn của bố mình là Becnuli, một nhà toán học 
nổi tiếng lúc ấy, Ơle biết đến như một thần đồng, được đặc cách vào học đại học 
lúc mới 13 tuổi và được Becnuli trực tiếp bồi dưỡng để trở thành nhà toán học 
xuất sắc. 





Năm 1727 ông rời Thuy Sĩ tới định cư: ở Xanh .Pêtecbua nước Nga. Thời kì này 
ông xuất bản nhiều công trình về toán học. Có thể do làm việc ku sức mà ông 
hỏng một bên mắt. 


181 


Năm 1741 ông được Phrêđêrich đại đế phong chức danh Viện sĩ Học viện 
Beclin. Ông tận tuy phục vụ ở đó 25 năm, được vua Phổ gọi ông là "người khổng 
lô một mắt về toán học". Ở đây tình trạng sức khoẻ của ông sa sút. Năm 1766, 
ông liền về lại Nga theo lời mời của nữ hoàng Catơrin. Nhưng ở Nga không bao 
lâu con mắt còn lại của ông cũng hỏng nốt. 

Tuy thế, mù loà không ngăn cản ông nghiên cứu khoa học. Ông tiếp tục khám 
phá trong lĩnh vực như: Toán học, Quang học, Âm học, Kiểm toán và Thiên văn 
học. Ông đông con, có tới 13 người con, đa số đã đi theo con đường của cha và 
thành đạtnhư. __ 

. Giăng Anbe nhà thiên văn học trứ danh. 
Saclơ nhà vạn vật học nổi tiếng. 
Crixtôphơ để lại nhiều công trình nổi tiếng về thiên văn. 


II. SỰ NGHIỆP 


Ông là một nhà tiên phong trong toán n học sơ cấp, sách ông viết bao trùm mọi 
lĩnh vực toán học, bao gồm cả lí thuyết mới về lượng giác và logarit. Ông còn có 
các đóng góp quan trọng trong hình học, lí thuyết số học và bỏ, toán ứng dụng. 


: Các tác phẩm chính của ông như sau: 
-- Cơ học giải tích. — ” 
sẽ Nhập: môn về phép tính vi tích. 
_=Phép tính vi phân. 
Kế: - Phép tính tích phân. ˆ 
-í thuyết về sự chuyển động của các sao chổi và hành tỉnh. 
Lí thuyết đây đủ về đóng tàu và vận chuyển tàu thuỷ. 


Trong dịp kỉ niệm về ông ở Viện Hàn lâm Xanh Pêtecbua - Phut một nhà toán 
học Nga đã nói "nếu chỉ kể tên các tài liệu và sách của Ơle đã viết thì đã phải 
dày đặc đến 50 trang giáy rồi". 


182 


ƠXTÊT (HANS CHRISTIAN OERSTED) 
(†TTT - 1851) 
NHÀ VẬT LÍ NGƯỜI ĐAN MẠCH, NGƯỜI KHÁM PHÁ RA ĐIỆN TỦ 


I. CUỘC ĐỜI 


Ông sinh năm 1777 trong một gia đình dược sĩ, vì 
vậy ông luôn sống giữa các chai lọ, hoá chất và dụng 
cụ thí nghiệm. Lớn lên, ông theo học ngành dược đại 
học tổng hợp Côpenhaghen. 

Năm 20 tuổi ông tốt nghiệp đại học. Hai năm sau 
ông bảo vệ xong luận án tiến sĩ về triết học. 

Ông được gửi đi thực tập 2 năm ở các phòng thí 
nghiệm Âu châu. Ông thích Vật lí, Hoá học hơn và 
khi trở về quê hương, ông giảng về Vật lí và Hóa học 
ở đại học Côpenhaghen. 





Lúc ấy, ở Đan Mạch, các phòng thí nghiệm còn sơ sài, vì thế ít năm sau ông trở 
lại Âu châu lần thứ hai để tu nghiệp thêm vẻ lí, hoá và tiếp xúc, giao lưu với các 
nhà khoa học hàng đầu ở đó. Ông-chú ý đến mối quan hệ giữa điện và từ. Vì thế, 
đi đâu ông cũng rụt rè mang theo bên mình một thỏi nam châm, coi chúng như 
một vật bất 1¡ thân. 


H. SỰ NGHIỆP 


Thời ấy trường học nở rộ một phong trào làm thí nghiệm. Trong một lần giảng 
bài, ông thực hiện một thí nghiệm chưa từng làm bao giờ. Ông để la bàn bên dưới 
một sợi dây điện. Sau đó cho dòng điện đi qua dây dẫn thì thấy kim nam châm 
chuyển động. Tới tận lúc ấy, giới khoa học vẫn tin rằng lực điện và lực từ là 2 lực 
độc lập với nhau. Thí nghiệm của ông vô cùng quan trọng vì ông đã chứng minh 
được chúng có mối liên hệ với nhau. 

Thí nghiệm quan trọng ấy được thực hiện vào ngày 15/2/1820 được coi như ngày 
khai sinh ra điện từ học, một lĩnh vực mới và có nhiều ứng dụng của Vật lí học. 

Sau đó ông lặp lại nhiều lần thí nghiệm, xây dựng giả thuyết và ngày 
21/7/1820, ông công bố phát mình trong một cuốn sách mỏng chỉ dày có 4 trang, 


183 


viết bằng tiếng La Tỉnh, ngoài bìa ¡n tên đề tài: "Những thí nghiệm đề cập đến 
tác dụng của sự xung đột điện lên kim nam châm". 

Cuốn sách mỏng ấy đã làm sửng sốt giới khoa học và báo chí châu Âu. 

Ở Thuy Sĩ, ngay tức khắc nhà bác học Đơ La Rivơ lặp lại ngay các thí nghiệm 
như thế để kiểm tra. 

Ở Pari, lập tức nhà bác học Aragô thông báo phát minh ở hội đồng các nhà bác 
học và sau đó cũng làm thí nghiệm để kiểm chứng. 

Phát minh của Ơxtêt làm chấn động Hội đồng Hoàng gia Anh. Đêvi, rồi 
Vônlaxtơn chẳng những thử lại các thí nghiệm của ông và còn làm thêm một loạt 
thí nghiệm nữa cũng thấy đúng như thế. 

Khoa học có phản ứng dây chuyền. Từ thí nghiệm của Ơxtêt dẫn đến hàng trăm 
thí nghiệm khác của Farađây, Ampe, Lenxơ, Macxoen... Tất cả đều quy tụ lại làm 
cho phát mình về điện từ trở nên đa dạng và vĩ đại hơn. Từ đó chỉ một thời gian 
ngắn, nó đã dẫn tới các ứng dụng chế tạo ra đinamo và các mô tơ điện, có những 
ứng dụng vô cùng quan trọng trong khoa học kĩ thuật và đời sống con người. 

Ông được liên tiếp bầu là viện sĩ danh dự Viện Hàn lâm Khoa học của nhiều nước. 

Ông mất ngày 9 tháng 3 năm 1851. Đánh giá phát minh của ông, Farađây viết: 
''Với lòng kiên trì theo đuổi mục đích của mình, Oxtêt đã được ban thưởng 
bằng việc phát minh ra một sự.kiện mà ngoài ông ra, không ai có thể phỏng 
đoán được về sự tôn tại của nó"". 

Ngoài công trình nghiên cứu quan trọng trên, ông còn để lại nhiều sách và các 
công trình khác như: 

- Vật liệu của nền hoá học thế kỉ XIX (in năm 1803). 

- Nhận xét về lịch sử hoá học (1807). 

- Nguyên tắc truyền điện lực và từ lực. 

- Nghiên cứu về tính đông nhất của sức mạnh hoá học và điện học. 

- Tổng quát về các quy luật hoá học trong thiên nhiên. 

- Những nguyên lí cho nên hoá học hiện đại. 

- Các phương pháp phân tích ôxit nhôm, điều chế clorua nhôm, tính phản từ... 

Năm 1842 ông được mời làm Viện sĩ nước ngoài của Viện Hàn lâm Khoa 
học Pháp. 

Ông mất năm 1851 tại Côpenhagen. 


184 


Đ 


PAPANH (DENIS PAPIN) 
(1647 - 1714) 
NHÀ VẬT LÍ HỌC NỔI TIẾNG NGƯỜI PHÁP, 
NGƯỜI PHÁT MINH RA ĐỘNG CƠ HƠI NƯỚC 


IL CUỘC ĐỜI 


Ông sinh tại vùng Bloa nước Pháp, mất tại Macbua 
nước Anh, trong một gia đình công giáo dòng Tin Lành. 
Thân phụ ông là bác sĩ. Vì thế, ông được gửi đi học 
ngành Y ở Pari. 

Nhưng ông thích khoa học vật lí hơn, và được học „À 
trực tiếp Huyghen nhà bác học nổi tiếng Hà.Lan. 

Năm 1671, ông qua nước Anh để học hỏi, nghiên 
cứu thêm. Nhờ một số thí nghiệm thành công trong 
lĩnh vực vật lí, ông được giới khoa học nước Anh chú 
ý, nhất là nhà bác học Bôi. 

Năm 1681, ông chứng minh sức mạnh của hơi nước trong một thí nghiệm với 
một cái nồi đậy nắp kín (nồi xupde). Sau này, khi thành công của ông được thừa 
nhận, nồi xúp de còn được gọi tên là "nồi Papanh”. 

Cuối thế kỉ XVI, nước Pháp có thời kì kì thị giáo phái Tin Lành. Để tránh 
khủng bố, ông rời khỏi nước Pháp, sang Anh làm giáo sư toán học (năm 1687) và 
định cư ở đó luôn. 





I. SỰ NGHIỆP 


Sự nghiệp của Papanh nở rộ khi ông sang làm giáo sư ở Anh quốc. Nhờ sự quan 
tâm của nước Anh, ông sáng chế ra một loạt các máy móc rất công dụng thời đó như: 


185 


- Máy đúc nhỏ. 

- Tủ giữ thực phẩm. 

- Máy chế tạo muối, xe chạy bằng động cơ hơi nước. 

Từ năm 1687 trở về sau, ông tập trung vào máy hơi nước. Năm 1707, ông chế 
tạo ra chiếc tàu thuỷ chạy bằng hơi nước đầu tiên và cho chạy thử trên sông 
Phunđa (nước Đức). l | 

Nhưng đáng buồn, chính những người chèo thuyền, sợ thí nghiệm của ông 

thành công được phổ cập thì họ sẽ bị thất nghiệp nên họ đã tập hợp lại đập phá 
chiếc tàu của ông. 

Papanh đau lòng và vài năm sau thì mất(1714). 

Tuy nhiên, phát minh của ông sau đó được ứng dụng nhanh chóng trong giao 
thông đường biển rồi đường sắt. Cái đầu tàu xe lửa có sức mạnh ghê gớm, gây một 
cuộc cách mạng trong giao thông chuyên chở. 


Năm 1857 tượng ông dựng lên ở quê hương Bloa để nhớ công ơn ông. Năm 
1887, một tượng khác nữa của ông đặt tại Pari. 


PAPLÔP (TVAN PETROVTITCH PAVLOV). 
(1849 - 1836) 
NHÀ SINH LÍ HỌC NGA, NGƯỜI THỰC HIỆN THÀNH CÔNG 
.__ CÁC THÍ NGHIỆM VỀ PHẢN XẠ CỦA ĐỘNG VẬT TRÊN CON CHÓ 


.L. CUỘC ĐỜI 


Ông sinh vào năm 1849 tại Nga. Cha ông là 
một linh mục và bản thân ông cũng được học 
hành để chuẩn bị nối nghiệp cha. Tuy nhiên ông 
sớm yêu thích khoa học và y khoa nên ông theo 
học đại học % rồi dành cả cuộc đời cho các 
nghiên cứu và thực nghiệm về sinh lí học. 

Về bề ngoài, ông là người thấp, gầy, lúc nào 
cũng ăn mặc giản dị. Tuy không ngày nào trong 





186 


quân đội, nhưng ông luôn có tác phong nghiêm chỉnh và quy củ như một sĩ quan. 
Tuy nghiêm nghị, hiển lành nhưng ông giàu sức biểu cảm. Giôn Kenlôc, một bác 
sĩ kể lại ấn tượng sau khi gặp ông: "Paplôp diễn đạt ý nghĩ của mình không chỉ 
bằng lời nói mà bằng cả nét mặt. Mắt ông sáng lên, các cơ mặt ông không ngừng 
chuyển động làm nét mặt thay đổi từng giây, từng phút. Nếu như Paplôp không 
phải là nhà sinh lí học đứng đầu thế giới thì chắc chắn ông đã trở thành một nghệ 
sĩ nổi tiếng và xuất sắc nhất". 

Nhưng bản thân ông thì chỉ nghĩ dung dị nhất: nếu như ông không trở thành 
nhà khoa học thì hẳn ông đã là một nông dân cần cù, chịu khó và yêu thích lao 
động. Những người sống gần ông kể lại, ngoài việc nghiên cứu khoa học ra, ông 
hầu như không thích thú một việc gì khác. Ông thích sưu tâm các bức tranh nổi 
tiếng và các con bướm đẹp, thuần tuý chỉ để giải trí mà thôi. 

Trong công việc, ông là con người cẩn thận, chính xác đến chân tơ kẽ tóc. Nếu 
bả vợ chót thay đổi đồ vật nào đó ở chỗ ông làm việc là ông phàn nàn ngay: “Cái 
này không phải nằm ở đây. Nó nằm ở đâu cứ để nguyên đó giúp tôi”. Vì thế, thứ tự 
bày biện trên bàn làm việc, sách vở sắp xếp xung quanh chỗ ông ngồi cứ giữ 
nguyên vẹn như vậy hàng chục năm. 

Mặc dù đã trở thành nhà bác học nổi tiếng thế giới rồi, năm 1904 ông lại là nhà 
bác học Nga được giải thưởng Nôben đâu tiên. Năm 1907 ông trở thành viện sĩ 
Viện Hàn lâm Khoa học Pêtecbua nhưng ông vẫn thường xuyên trau dồi kiến thức, 
tiếp tục học thêm và nghiên cứu khoa học. Ở tuổi 70, sáng chủ nhật hàng tuần, 
ông vẫn đến bệnh xá để nghiên cứu các bệnh tâm thần. Ở tuổi 80, ông bắt đầu 
sử dụng các kiến thức sinh lí học để đi sâu vào nghiên cứu tâm lí học. Macxim 
Goocki đánh giá ông như sau: "Paplôp là một trong các bộ óc rất hiếm có. Bộ 
óc ấy chứa đựng sức mạnh và mức độ tỉnh tế phi thường khi nghiên cứu những bí 
ẩn của sự sống. Dường như giới tự nhiên và cả lao động nữa đã sáng tạo ra con 
người kì diệu ấy". 

Trong đời thường, ông cũng luôn sống như một nhà khoa học. Ông luôn coi cơ 
thể mình như một đối tượng để thí nghiệm và nghiên cứu. Ông mở đầu công trình 
của mình bằng câu: “Quan sát có nghĩa là sống và làm việc”. Vài giờ trước khi 
qua đời, thấy không kiểm soát được ý nghĩ của mình nữa, ông mới đề nghị bác sĩ 
thân kinh đến khám. Sau khi bác sĩ giải thích Paplôp yên tâm ngủ thiếp đi. Vài giờ 
sau ông qua đời. 


187 


H. SỰNGHIỆP 


Paplôp nghiên cứu về sinh lí học qua con đường thực nghiệm. Theo con đường 
thức ăn vào ống tiêu hoá, ông đánh dấu từng đoạn thức ăn đi qua. Ông đặt ống 
thoát nhân tạo ở miệng chó để lấy nước bọt phân tích khi thức ăn vào miệng. 

Năm 1894, ông phát minh ra cách mổ dạ dày đặt ống thoát nhân tạo để lấy 
được dịch vị nguyên chất. Bằng cách ấy, ông lấy được thành công tất cả các chất 
dịch của cả ống tiêu hoá như dịch tuy, dịch mật. 

Tiếp tục, ông khám phá ra phản xạ có điều kiện nhờ cách thực hiện các thí 
nghiệm rất tài tình trên cơ thể chó. 

Ông quan sát thấy chó đói hễ trông thấy thức ăn, lập tức sẽ chảy ngay nước 
bọt. Đấy gọi là một cung phán xạ. Ông giải phẫu làm ống thoát nước nhân tạo ở 
tuyến nước bọt ở mõm chó và theo dõi thí nghiệm sau: Cứ mỗi lần đem thức ăn 
cho chó, ông đều rung chuông. Sau một số lần lặp lại thì chỉ cần rung chuông 
cũng đủ khiến chó tiết nước bọt. Ông rút ra kết luận: Chó đã "học” được cách 
nhận thức ăn cùng với tiếng chuông kêu. Và sự tiết nước bọt đã trở thành phản 
xạ đối với tiếng chuông kêu cũng như với thức ăn. Ông thay tiếng chuông kêu 
bằng ánh sáng đèn thì kết quả cũng tương tự. Ông gọi đó là những phản xạ có 
điều kiện, vì phải luyện tập hay "học" mới có được. Nhưng nếu không "ôn 
luyện” thường xuyên thì phản xạ đó cũng mất đi. Có nghĩa là cứ rung chuông, 
bật đèn mãi mà không kèm theo cho ăn thì đến một lúc nào đó chó sẽ không tiết 
nước bọt nữa. 


Áp dụng vào con người, ông giải thích: tất cả các tri thức chúng ta có được là 
kết quả của những phản xạ có điều kiện. Do thế, chúng ta hàng ngày phải 
không ngừng học tập, ôn luyện để kiến thức không quên dần đi. Ông đã 
khám phá ra cơ chế của các phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện. 
Với công trình khoa học tuyệt vời này, Paplôp đã được nhận giải thưởng Nôben về 
y học vào năm 1904. 


188 


PAXCAN (BLAISE PASCAN) 
(1623 - 1662) 
NHÀ VẬT LÍ HỌC, NHÀ TOÁN HỌC 
VÀ NHÀ TRIẾT HỌC VĨ ĐẠI NGƯỜI PHÁP 


IL CUỘC ĐỜI 


_Paxcan sinh năm 1623 tại Clêmông Pherăng 
thuộc nước Pháp trong một gia đình trí thức. 


Năm Paxcan lên 4 tuổi, mẹ cậu lâm bệnh nặng 
rồi đột ngột qua đời. Mồ côi mẹ, cậu bé Paxcan đã 
sớm phải sống cuộc đời tự lập, tự lo liệu, tự thu 
xếp cả cuộc sống lẫn công việc học hành. 





Cha của Paxcan là giám đốc Sở thuế. Ban ngày 
ông bận trăm công nghìn việc. Thế nhưng ông 
luôn đành thời gian để dạy dỗ và chăm sóc chu đáo Paxcan. Mỗi lần hỏi cha về 
những thắc mắc của mình, Paxcan luôn được cha vui vẻ giảng giải cặn kẽ. 

Một lần, sau bữa ăn, Paxcan lấy con dao ăn gõ nghịch vào chiếc đĩa sứ. Tiếng 
kêu "leng keng” vang lên rất vui tai. Nhưng khi cậu lấy ngón tay gõ vào đĩa thì 
tiếng kêu lại bặt đi. Điều đơn giản ấy khiến Paxcan rất đỗi ngạc nhiên. Cậu quyết 
tâm tìm ra cách giải thích “điều bí ẩn" ấy. Cuối cùng, sau nhiều lần mày mò 
nghiên cứu và thử nghiệm, Paxcan đã viết được một “luận văn” nho nhỏ, nêu lên 
những nhận xét ban đầu về sự truyền âm. Năm ấy cậu mới 12 tuổi. 


Paxcan rất say mê toán học. Cậu bé đã tự chứng minh được một số tính chất của 
hình học dựa trên những tính chất có sắn. Từ đó, cậu phát hiện và tìm ra một định 
lí về tổng các góc trong một tam giác bằng phương pháp của riêng mình. Chính 
nhờ những "phát minh” này đã đưa Paxcan dần đến với con đường khoa học. 

Không may, Paxcan lại là người có thể trạng yếu ớt. Ngay từ bé, Paxcan đã bị 
bệnh co giật, mất cảm giác và mắc chứng sợ nước. Tuy mắc bệnh, nhưng cậu lại 
bộc lộ một trí tuệ siêu phàm, một sức làm việc vô song và một năng lực sáng tạo 
phi thường. Paxcan đã từng nói: “Con người chỉ là một cây sậy mỏng manh, 
mêm yếu, nhưng là cây sậy biết suy nghĩ. Vì thế nó không chịu để cho dông tố 
dập vùi...” 


189 


Paxcan đã cống hiến cả cuộc đời mình cho khoa hợc. Và những năm tháng cuối 
cùng của cuộc đời nhà bác học là những giờ phút hấp hối, sầu muộn, đầy những 
nỗi đau thương khủng khiếp. Paxcan mất ngày 19 tháng 8 năm 1662. Lúc ấy ông 
mới 39 tuổi. Sau này để tưởng niệm công lao của nhà khoa học, người ta đã dựng 
tượng ông cạnh gác chuông nhà thờ Xanh - Giác ở Ruăng để kỉ niệm sự kiện 
Paxcan đã thực hiện một cuộc thí nghiệm nổi tiếng trên đó. 


II. SỰ NGHIỆP 
Có thể khẳng định Paxcan là một thiên tài khoa học. 
'Năm 1634, khi mới 11 tuổi, Paxcan đã viết được cuốn sách nhỏ "Khảo luận về 
âm thanh". 
. Đến năm 12 tuổi, Paxcan đã nghiên cứu xong 32 định lí đầu tiên của nhà 
toán học người Cổ Hi Lạp Ơclít. 
- Năm 16 tuổi, Paxcan xuất bản cuốn sách hình học về các phân của hình nón, 


gọi là "các mặt cất của hình nón". Nhà bác học Đêcac đánh giá rất cao Công 
trình này, gọi nó là "Định luật lớn Paxcan". 


Năm 17 tuổi, một lần thấy cha thức đêm kiểm tra sổ sách quá vất vả với những 
dãy tính cộng hàng ngàn con số, trong óc nhà toán học trẻ tuổi đã loé lên một tia 


` sáng. Và chỉ khoảng 10 ngày sau, cha của Paxcan đã vô cùng ngạc nhiên khi thấy 


con trai mình đặt lên bàn làm việc một chiếc máy nhỏ. Paxcan gọi đó là chiếc 
"máy tính cộng" và hy vọng món quà này có thể giúp cho công việc của cha mình 
dễ dàng. Đó cũng chính là chiếc máy tính đâu tiên trên thế giới, tổ tiên Xa XÔI 
của những máy tính điện tử hiện đại ngày nay. 


Paxcan còn là người đặt những viên gạch đầu tiên cho cơ sở của môn xác suất, 
_ môn khoa học cho phép đánh giá về mặt số lượng các biến cố ngẫu nhiên, tức là 
các biến cố có thể xảy ra hoặc không xảy ra. 

` Ông cũng đã thực hiện rất nhiều cuộc thử nghiệm để cuối cùng đi đến kết luận 
"nếu trên một phân chất lỏng đựng trong bình kín ta gây ra một áp suất thì áp suất 
này được truyền đêu và không giảm bớt tới mọi phần của mặt bên trong bình". 

Ngày nay, kết luận này đã trở thành định luật Paxcan nổi tiếng "các chất lỏng 

và chất khí truyền áp suất đi nguyên vẹn, không thay đổi theo mọi phương". Định 
luật Paxcan rất quan trọng đối với khoa học và kĩ thuật. Hiện nay khi đắp đê chống 
lụt hoặc khi xây dựng nhà máy thuỷ điện,... chúng ta đều phải vận dụng định luật 
Paxcan. 


190 


Năm 1647 tại Ruăng, Paxcan đã tiến hành thí nghiệm công khai để chứng thực 
phát minh mới của Tôrixenli. Cuối cùng, ông kết luận : "Ở chân núi không khí có 
áp suất lớn hơn trên đỉnh núi và ta không có cơ sở nào để nói rằng thiên nhiên sợ 
chân không ở dưới thấp hơn ở trên cao”. 

Chính nhờ những phát kiến đặc sắc này mà người đương thời gọi Paxcan là 
"Nhà khoa học vĩ đại". 

Mười năm trước khi qua đời, bệnh cũ của Paxcan tái phát. Điều này đã khiến 
Paxcan trở nên sùng đạo. Ông từ bỏ việc nghiên cứu khoa học để dành thời gian 
viết về triết học và tôn giáo. 

Paxcan mất năm 1662 khi mới 39 tuổi. Mặc dù vậy, các công trình khoa học 
mà ông để lại vẫn tồn tại và duy trì cùng với thời gian. Nhan loại vẫn sẽ mãi mãi 
nhớ về Paxcan như một trong các nhà khoa học vĩ đại nhất. 


PAXTƠ (LOUIS PASTEUR) 
ˆ_ (†B22 - 1895) 
NHÀ BÁC HỌC NỔI TIẾNG CỦA NƯỚC PHÁP, 
NGƯỜI ĐẦU TIÊN PHÁT HIỆN RA VI KHUẨN GÂY BỆNH 


IL CUỘC ĐỜI 


Paxtơ sinh ngày 27-12-1822 tại thành phố 
Đôlơ (Dole) thuộc miền Đông nước Pháp, trong 
một gia đình làm nghề thuộc da. Hoàn cảnh gia 
đình tuy khó khăn nhưng cha của Paxtơ vẫn cố 
gắng lo cho con trai mình được đi học đầy đủ. 
Thuở nhỏ, Paxtơ không phải là một học sinh xuất 
sắc. Cậu bé dù học rất kém, nhất là các môn khoa 
học tự nhiên nhưng lại ham học một cách kì lạ. " 

Năm 18 tuổi, Paxtơ thi đỗ vào trường đại học sư phạm với thứ hạng 15 trên 22. 
Tại đây, cậu theo học khoa tự nhiên và nhanh chóng say mê với môn hoá học. 
Paxtơ đi sâu nghiên cứu và thực hiện nhiều thí nghiệm hoá học có giá trị thực tiễn. 
Bốn năm sau, Paxtơ tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại ưu. 





Năm 1847, khi mới 25 tuổi, Paxtơ đã được bầu là giáo sư hoá học của trường 
đại học Xtraxbua (Strasbourg). 

Hai năm sau, Paxtơ được cử làm hiệu trưởng trường đại học tổng hợp Linlơ 
(Lile). Năm 1862, ông trở thành hội viên của Viện Hàn lâm Khoa học nước Pháp 
và cũng từ đây, sự nghiệp khoa học của Paxtơ mới thực sự bắt đầu. 

Paxtơ lập gia đình năm 26 tuổi. Vợ ông là Marilôrăng, con gái của vị hiệu 
trưởng trường đại học Xtraxbua, nơi Paxtơ đang giảng dạy. Ông có hai người con 
gái. Tiếc rằng sau này họ đều chết vì mắc phải những căn bệnh hiểm nghèo. 

Paxtơ mất ngày 28 - 9 - 1895 tại Macnơ La Côketơ. Cả nước Pháp đã làm quốc 
tang cho ông vô cùng trọng thể. Ngày nay, tượng của Paxtơ được đặt ở rất nhiều 
nơi trên đất nước Pháp. | 

Nhiều viện nghiên cứu vẻ vi trùng trên thế giới mang tên ông, trong số đó có cả 
ở Việt Nam. 


II. SỰ NGHIỆP 
Có thể khẳng định Paxtơ là nhà bác học vĩ đại của nhân loại. Những cống hiến của 
ông cho khoa học ngày nay đã được ứng dụng rộng rãi trong cuộc sống con người. 


Nhưng công trình nghiên cứu đầu tiên của ông thuộc về tỉnh thể học. Nhờ 
Paxtơ, một môn học mới gọi là "hoá học lập thể" được ra đời. 

Bộ môn này chuyên nghiên cứu những công thức phân tử của tinh thể. 

Năm 1856, nhiều chủ xưởng rượu ở nước Pháp đã đề đạt Paxtơ nghiên cứu giúp 
họ xem vì sao mà có quá nhiều rượu vang bị chua. Sau nhiều ngày dài nghiên cứu 
và thử nghiệm, ông đã chứng minh được quá trình lên men của rượu là nhờ một vi 
sinh vật rất nhỏ mà sau này gọi là vi khuẩn. Quá trình lên men của mỗi thứ sẽ có 
từng loại vi khuẩn riêng. Thế nhưng phát minh của Paxtơ về hiện tượng lên men 
này không được giới khoa học lúc đó công nhận. Nhiều nhà khoa học danh tiếng 
của Pháp thời đó cho rằng quá trình lên men do nhiều sinh vật tự nhiên sinh ra. Còn 
Paxtơ thì cho rằng mọi sinh vật, dù là những sinh vật đơn giản nhất cũng sinh ra từ các 
cờ thể giống chúng. Ông đã phải đấu tranh rất vất vả trước những lời phản kháng để 
bảo vệ quan điểm của mình. Cuối cùng thì Paxtơ cũng giành được chiến thắng, chân lí 
đã thuộc về ông. Vào ngày 30 - 01 - 1860, Viện Hàn lâm Khoa học Pháp đã trao giải 
thưởng cho Paxtơ về phát minh các quá trình lên men rươu, lên men dấm. Ông đã trở 
thành hội viên xuất sắc của Viện Hàn lâm Khoa học Pháp. 

Năm 1863, Paxtơ nghĩ ra phương pháp khử trùng rượu vang ở nhiệt độ 55°C - 60C 
trong vài phút. Bằng cách đó, các vi khuẩn lên men dấm bị tiêu diệt, nhờ vậy rượu 
sẽ không bị chua nữa. Ngày nay gọi là "phương pháp khử trùng Paxtơ". 


192 


Tuy nhiên, công trình nghiên cứu quan trọng nhất của ông là tìm ra "thủ phạm 
gây bệnh truyền nhiễm". Ông chỉ ra rằng các sinh vật cực kì nhỏ hay còn gọi là 
vi khuẩn đã mang bệnh từ người này sang người khác. Ông đã tiến hành một 
nghiên cứu đặc biệt về bệnh than là bệnh giết chết nhiều gia súc và cừu lúc đó. 
Ông tách vi khuẩn bệnh than và làm cho vi khuẩn yếu đi. Sau đó ông đưa vi khuẩn 
vào cơ thể của cừu để tạo cho cừu khả năng miễn dịch với loại bệnh này. Đây cũng 
là một khởi đầu mới cho việc chữa nhiều căn bệnh hiểm nghèo sau này. 

Năm 1865, theo yêu cầu của Viện sĩ Đuyma (Dumas), một người bạn của 
Paxtơ, ông đến làm việc tại thị trấn Alet (Ales). Trong bốn năm làm việc tại đây, 
Paxtơ đã phải vượt qua biết bao khó khăn, kể cả niềm đau thương vì mất hai đứa 
con gái mới mười hai tuổi và hai tuổi. 

Năm 1867, sau hai năm nghiên cứu ở Alet, ông quyết định trở lại Pari. Nhưng 
không may, một tai biến mạch máu não bất ngờ đã khiến ông phải nằm liệt 
giường. Bệnh tai biến mạch máu não này đã làm "ngập lụt" và tổn thương một nửa 
bộ não của Paxtơ. Nghĩa là một nửa sự nghiệp của ông sau này chỉ bất nguồn từ 
một nửa bộ não còn lại. 

Paxtơ còn được cả thế giới biết đến nhờ những nghiên cứu chống căn bệnh dại 
._ của ông. Ông đã lấy tuỷ sống của một con thỏ bị bệnh dại và làm cho sức tàn phá 
của vi trùng trong tuỷ sống ấy giảm đi. Sau nhiều lần ứng dụng trên cơ thể động 
vật, ngày 6 - 7 - 1885, lân đầu tiên Paxtơ ứng dụng phương pháp này trên cơ thể 
con người. Em bé Giôdep Maixtơ bị chó dại cắn là người đầu tiên được cứu sống 
nhờ nghiên cứu này của Paxtơ. 

_ Vậy là lần đầu tiên trong lịch sử khoa học thế giới, Paxtơ đã tìm ra được một 
loại văcxin chống bệnh dại. Nhân loại rất biết ơn ông vì phát minh vĩ đại này. 

Năm 1888, để ghi nhớ công ơn của Paxtơ, một viện khoa học mang tên ông đã 
-được thành lập, với rất nhiều chuyên ngành nghiên cứu. 

Cuối thế kỉ trước, ƯNESCO đã lấy năm 1995 là "năm Lui Paxtơ" với rất nhiều 
hoạt động khoa học và văn hoá để kỉ niệm một trăm năm ngày mất của ông. 

Toàn nhân loại biết ơn ông vì những tư tưởng và phát minh vô giá mà ông đã 
- cống hiến cho loài người. Chúng ta không thể nào quên được những lời trứ danh 
mà Timiriadep (nhà bác học lớn của Nga) đã nói về Paxtơ. 

"Những thế hệ mai sau sẽ tiếp tục sự nghiệp của Paxtơ. Cho dù họ có đi xa 
đến tận đâu đi nữa thì cũng vẫn là đi theo con đường do Paxtơ đã chỉ ra. Đó là 
điều mà ngay cả những thiên tài trong khoa học ngày nay cũng không thể làm 
khác được "". 


193 


PÔLÔ (MARCO POLO) 


(1254 - 1321) 
NHÀ THÁM HIỂM, KIÊM NHÀ ĐỊA LÍ NHÂN VĂN NGƯỜI Ý 


I. CUỘC ĐỜI 


Ông sinh năm 1254 ở Vơnidơ trong một gia đình buôn bán giàu có. Tổ tiên ông 
có mấy đời kinh nghiệm buôn bán với người ngoại quốc qua Vơnidơ, lúc đầu chỉ 
là một làng chài lưới, sau trở thành một trung tâm buôn bán phồn thịnh giữa 
Trung Ấn và Đông Âu. 

Vào thế kỉ XII này, nước Trung Hoa được người châu Âu gọi là Ca Thay. Đó 
là mảnh đất lạ lùng, thơ mộng, ít được biết tới. 

Năm 18 tuổi, Pôlô đã mồ côi mẹ, được cha là Nicôlô và bác là Maphêô cho đi 
theo, sang gặp hoàng đế Hốt Tất Liệt đang trị vì ở Khambalich (tức Bắc Kinh ngày 
nay). Họ là những người châu Âu đầu tiên vượt chặng đường bộ đầy hiểm trở và tệ 
nạn cướp bóc thời đó, để đến châu Á. 

Họ khởi hành cuối năm 1271 mãi mùa hè năm 1275 mới tới nơi, tức đi mất 4 
năm. Họ đi từ Vơnidơ nước Ý bằng tàu biển tới Thổ Nhĩ Kì ở Địa Trung Hải. Sau 
đó đi tiếp bằng đường bộ. Họ nhắm theo con đường gọi là: "đường tơ lụa", con 
đường mà các lái buôn thường chở tơ lụa từ Trung Hoa sang châu Âu, chạy qua 
phía Bắc dãy Himalaya và băng qua sa mạc Gôbi. 

Năm người ra đi, chỉ ba người (tức bố con, bác cháu Pôlô) đến nơi. Vua 
Hốt Tất Liệt nông nhiệt đón họ tại triều. Nhờ có năng khiếu học được nhiều ngôn 
ngữ trong vùng trên đường đi, Pôlô trở thành hầu cận và nhà thương thuyết lưu 
động cho vị hoàng đế Trung Hoa. 


H. SỰ NGHIỆP 


Năm đó, ông ngoài 20 tuổi, khoẻ mạnh, nhanh nhẹn, mặt mũi sáng sủa, có tài 
quan sát, phán đoán, lại ăn nói khôn khéo, giỏi nhiều ngôn ngữ, nên được vua rất 
tin dùng. Ông được cử làm sứ giả tới Ấn Độ, Mianma và Xrilanca. Tới đâu, ông 
cũng chịu khó quan sát cảnh trí, tìm hiểu phong tục tập quán để hi vọng có ngày 
về kể lại cho đồng bào của mình nghe. 


_194 


Sau 17 năm lưu lạc đất khách quê người, Pôlô muốn xin trở về cố quốc mà 
không được. Sau cùng, một dịp may đã tới. Hoàng đế Ba Tư vốn gốc Mông Cổ, 
trước khi mất, muốn hoàng tử cầu hôn một công chúa Mông Cổ. Hoàng tử Ba Tư 
thực hiện ý nguyện đó, phái ba sứ thần lặn lội sang Trung Hoa dâng lời cầu hôn. 
Vua Nguyên chấp nhận và phái Pôlô cầm đầu một phái bộ, hộ tống công chúa lúc 
ấy mới 17 tuổi, theo đường biển về châu Âu. 


Thế là 13 chiếc thuyền lớn loại 4 buồm, chở phái đoàn công chúa với ba đại 
thân Ba Tư và hàng trăm kẻ hầu người hạ do Pôlô chỉ huy, nhổ neo lên đường. 
Thức ăn đem theo đủ dùng trong 2 năm. Họ đi bằng đường biển qua Xingapo, 
Xïrilanca và về vịnh Ba Tư sau đó họ theo đường bộ tới Kiêcman và Kadovin. 

Năm 1295, tức sau gần 7 năm lênh đênh trên biển, họ mới tới nơi. Khi ấy, trong 
số 600 kẻ tuỳ tùng chỉ còn có 8 người và chỉ một vị đại thần Ba Tư còn sống sót. 
Ngay "chú rể" đứng ra cầu hôn cũng băng hà rồi, hoàng tử Cadan lên nối ngôi thân 
hành đến Kadơvin, tỉnh phía Bắc Ba Tư, để đón công chúa. Được tin vua nguyên 
Thế Tổ cũng qua đời, nên Pôlô bỏ ý định trở lại Trung Hoa, lúc ra đi 18 tuổi, khi 
trở về ông đã 41 tuổi. Nhờ số vàng bạc, châu báu đem vẻ, Pôlô trở thành một 
thương gia giàu có ở Vơnidơ. Nhưng chiến tranh trong vùng đã nổ ra. Trong một 
trận giao tranh, Pôlô chỉ huy một hạm tàu, bị bắt làm tù binh. Ngồi trong tù, ông 
đọc hồi kí hơn 20 năm sống ở Trung Hoa cho một tù nhân khác chép lại. Nhờ nó 
mà châu Âu mới biết được những cảnh trí, phong tục, tập quán rất xả lạ của vua 
chúa và người dân thường nước Trung Hoa xa xôi. 

Nhưng ngay lúc đó, tập hồi kí chưa được ai chú ý tới. Mãi năm 1307, một 
hoàng thân Pháp xin chép lại để dâng vua Pháp, tập hồi kí mới được lưu truyền. 

Nhưng tập sách suốt 5 thế kỉ không được ai ngó ngàng đến. Năm 1824, Hội địa 
lí Pari đem in lần đầu tiên. Bốn mốt năm sau mới được tái bản. Năm 1874 mới có 
bản dịch ra tiếng Anh lần đầu tiên. 


Sở dĩ tập hồi kí chịu cảnh lãng quên như thế vì đương thời mọi người cho rằng 
ông chỉ bịa chuyện, thậm chí họ còn đem ông ra chế riễu. 

Ngày nay mọi người coi tập hồi kí của Maccô Pôlô là bộ sách vô cùng quí giá, 
làm vẻ vang cho dân tộc Ý. Nhờ sách đó, ngày nay người Trung Hoa cũng có được 
những tư liệu ghi chép, miêu tả chỉ tiết, cẩn thận về một thời vàng sọn của chế độ 
phong kiến Trung Hoa cổ xưa. 

Cũng chính nhờ đọc bộ sách này mà Crixtôp Cðlông n mới nảy ra ý định thám 
hiểm về phía Tây để tới Ấn độ và nhờ thế mà phát hiện ra châu Mĩ. Các bút tích 
của Côlông ghi trên bản đồ trong sách hồi kí của Pôlô vẫn còn lưu lại tại thư viện ở 
nước Ý. 


195 


PERANH Cha (JEAN BAPTISTE PERRIN) 


(1870 - 1842) 
NHÀ BÁC HỌC NGUYÊN TỦ PHÁP, 
ĐƯỢC GIẢI THƯỞNG NÔBEN VẬT LÍ NĂM 1926 


L CUỘC ĐỜI ' 


Ông sinh ngày 30/9/1870 tại Linlơ trong một gia 
đình nghèo. Thân phụ ông không có điều kiện đến 
trường học phải học lại ở những học trò trong xóm. 
Mẹ ông nhà nghèo không có của hồi môn, nếu 
không được lệnh đặc miễn của vua thì không lấy 
được chồng. 

Thân phụ ông tham gia quân đội và mất sớm 
(năm1880) lúc ông mới 10 tuổi. Ông học vỡ lòng và 
tiểu học ở Liông, học trung học ở Pari. Năm 1890 
ông vào học Cao đẳng Sư phạm. Năm 1897 bảo vệ luận án tiến sĩ về : "Tỉa âm 
cực và quang tuyến Rơnghen". Năm 1893, ông được cử làm giáo sư lí - hoá tại 
đại học Xoocbon nổi tiếng. 





Khoảng năm 1936 ông tham gia chính trị với chức vụ thứ trưởng Bộ nghiên cứu 
khoa học trong nội các Leông Blum. 

Ông là người đẻ xướng tổ cbức ra Viện Phát minh (Palais de Découvertes) năm 
1937 và đến năm 1939, Viện trở thành Trung tâm quốc gia nghiên cứu khoa học. 

Năm 1940, ông về hưu lúc đã 70 tuổi. Sau đó Đại chiến thế giới II nổ ra, dù già 
yếu nhưng ông cũng qua Bắc Phi, rồi Hoa Kì mong mỏi đóng góp cho công cuộc 
giải phóng Tổ Quốc khỏi hoạ phát xít Đức chiếm đóng. 

Ông qua đời ngày 17/4/1942 tại Niu Yooc. Sau đại chiến thế giới II, hài cốt ông 
được đón về chôn cất tại điện Păngtêông dành cho các Danh nhân nước Pháp. 


H. SỰ NGHIỆP 


Sự nghiệp của ông bắt đầu từ khi giảng dạy và nghiên cứu về nguyên tử. Ông là 
nhà bác học đầu tiên phát hiện cấu tạo của nguyên tử không khác gì cấu tạo của 
Thái dương hệ. 


196 


Năm 1923 ông được bầu vào Viện Hàn lâm Khoa học Pháp và đến 1926 
được giải thưởng Nôben về Vật lí nhân sự khám phá của ông về: sự cấu tạo của 
vật chất. 

Ông soạn rất nhiều sách có giá trị cao về mặt khoa học, làm cơ sở cho các 
khảo cứu, phát minh sau này của giới khoa học. Trong số đó, có các tác phẩm 
nổi tiếng sau: 

- Sự thẩm thấu và những màng bán thấm (1900). 

- Những nguyên lí (1901). 

- Những nguyên tử (1912). 

- Khái luận về vật lí (1930). 

- Ở mặt phía ngoài sự vật (1940). 


PERANH Con (FRANCIS PERRIN) 


( SINH 1901) 
NHÀ BẮC HỌC NGUYÊN TỬ RẤT NỔI TIẾNG CỦA NƯỚC PHÁP 


I. CUỘC ĐỜI 

Ông là con trai duy nhất của Peranh cha, tiếp tục đi theo con đường của cha 
mình và để lại sự nghiệp như cha ông đánh giá "Nó thông hiểu hết, nó hơn 
tôi nhiều ". 

Ông sinh ngày 17/8/1901, lúc nhỏ ở Andaxơ, sau học tại Pari. Ông tốt nghiệp 
trường Cao đẳng sư phạm Pari với văn bằng thạc sĩ Vật lí năm 1922. 

Năm 1923 được cử làm phụ giáo tại đại học Xoocbon. 

Năm 1928 ông đố tiến sĩ toán học. Năm sau đỗ tiếp tiến sĩ vật lí và tiếp tục dạy 
ở đại học Xoocbon. 

Những năm chiến tranh (1941 - 1943) ông dạy ở đại học Côlămbia ở Niu Yooc. 
Những năm 1944 - 1945 ông đại diện cho Pháp kiểu lưu vong tại Hội nghị tư vấn 
Angiê rồi Pari. 


197 


Từ năm 1946, ông điều hành khoa nguyên tử và phân tử tại trường cao đẳng 
nước Pháp. 
Năm 1951 được cử giữ chức cao uỷ nguyên tử học. 


H. SỰ NGHIỆP 


Sự nghiệp khoa học đầu tiên của ông là về "Hiện tượng huỳnh quang". 

Đến năm 1932 ông chuyển sang nghiên cứu hẳn về Vật lí hạt nhân. 

Năm 1939, ông cùng với Frêđêric Giôliô Quyri, Hanbăng và Côvacxki là những 
nhà vật lí đầu tiên được cấp bằng sáng chế ra pin nguyên tử. 

Năm 1953 ông được bầu vào Viện Hàn lâm Khoa học thay thế cho ông Giăng 
Beccơren và được thưởng Bắc đầu bội tinh. 


Năm 1958 ông được cử chủ toạ hội nghị Giơnevơ về “nguyên tử phục vụ hoà 
bình" trước đại biểu của 70 quốc gia trên thế giới. 


PLĂNG (MAX PLANCK) 


(1858 - 1947) 
NHÀ VẬT LÍ NỔI TIẾNG NƯỚC ĐỨC, 
CHA ĐẺ CỦA VẬT LÍ HỌC LƯỢNG TỬ 


I. CUỘC ĐỜI 


Ông sinh năm 1858 tại Kin là một thành phố cảng 
ở miền Bắc nước Đức. Cha ông là giáo sư luật học. 
Khi lên 9 tuổi, gia đình ông chuyển tới Muynkhen ở 
miền Nam nước Đức. 


Từ nhỏ, ông đã tỏ ra là một học sinh thông minh, 
hiếu học và có năng khiếu về toán học. Mỗi khi thày 
dạy toán đau yếu nghỉ, nhà trường thường giao cho 
ông thay thày ôn tập và chữa bài tập cho các bạn 
trong lớp học. Tuy nhiên ông lại thích môn vật lí hơn. 
Và cuối cùng ông đã chọn môn đó làm hành trang 
cho đời mình. 





198 


Năm 1873 ông vào học đại học tổng hợp Muynkhen. Sau 3 năm, ông xin chuyển 
đến học ở Beclin để được học trực tiếp các thày nổi tiếng như Hemhôn, Kiêcxôp. 

Năm 1878 ông tốt nghiệp đại học tổng hợp Beclin và được giữ lại dạy môn 
Vật lí ở đại học tổng hợp Muynkhen. 

Năm 1885 ông được bầu làm Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Beclin. Bước tiến 
của ông về khoa học tương đối suôn sẻ, thuận lợi, nhưng cuộc đời ông liên tục gặp 
những rủi ro, bất hạnh. 

Năm 1909, khi ông 51 tuổi, vợ ông đột ngột qua đời. Năm 1916 trong Đại 
chiến thế giới I, con trai ông bỏ mình trên đất Pháp trong đội quân viễn chinh 
của Đức. Hai năm sau, năm 1918 hai người con gái sinh đôi yêu dấu của ông cũng 
bị bệnh mất sớm. 

Khi Hitle lên cầm quyền có chính sách phân biệt chủng tộc, ngược đãi các nhà 
khoa học gốc Do Thái, ông phản đối và kiến nghị lên tân quốc trưởng nhưng bị 
chính Hitle bác bỏ. Năm 1944 con trai thứ hai của ông bị kết án tử hình vì mưu 
chống chế độ phát xít. Ông đứng ra xin ân xá nhưng không hiệu quả. Án tử hình 
vẫn được Hitle cho thi hành vào năm 1945. Cũng năm này, ông tí nữa bỏ mạng vì 
bom rơi đúng nơi ông trú ẩn. 

Đại chiến II kết thúc, tuy đã gần 90 tuổi, ông hăng hái tham gia khôi phục lại 
Hội vật lí Đức và cả nền khoa học bị chế độ độc tài và chiến tranh làm huỷ hoại và 
tê liệt. Ông mất năm 1947, thọ 89 tuổi. 


II. SỰ NGHIỆP 


Tuy dạy vật lí lí thuyết nhưng Plăng rất say sưa thực nghiệm. Ông đã sớm quan 
niệm rằng vật chất tồn tại dưới 2 dạng bổ sung cho nhau: dạng hạt (còn gọi là 
chất) và dạng trường (còn gọi là bức xạ). Thế giới bao gồm vật chất mang tính chất 
gián đoạn và bức xạ mang tính liên tục. Bức xạ không phải là vật chất nhưng bức 
xạ và vật chất luôn tương tác với nhau để tạo ra mọi hiện tượng trên thế giới. Vì 
thế, nghiên cứu về sự tương tác ấy là rất cần thiết đối với vật lí. 

Bằng thực nghiệm, ông đã tìm ra: "mỗi năng lượng, tỉ lệ với tần số sóng bức 
xạ: e = h.f" 

- e là nặng lượng của lượng tử bức xạ. 

- f là tần số của sóng bức xạ. 

- h là một hằng số mà Plăng gọi là "lượng tử tác dụng" và khoa học gọi là 
hàng số Plăng (mang tên ông). l 


199 


Và ngày 14/12/1900 sau nhiều lần cân nhắc, ông đã công bố jm minh đó của 
mình trước "Hội vật lí Đức” ở Beclin. 

Ông khiêm tốn gọi phát minh ấy là "giả thuyết để làm việc". Ngay trong đêm 
hôm ấy, nhà vật lí thực nghiệm trẻ Rubenx đã đối chiếu công thức và hằng số Plăng 
với số liệu thu được bằng thực nghiệm của mình thì thấy chính xác đến tuyệt vời. 

Chính Plăng cũng không ngờ rằng bằng các khám phá miệt mài của mình, ông 
đã khai sinh ra thuyết lượng tử trong vật lí. Thuyết lượng tử của ông được các nhà 
khoa học khác, trong đó có Anhxtanh bổ sung, phát triển thêm và trở thành một 
trong các khám phá quan trọng nhất của thế kỉ XX. 

Vì được khoa học công nhận các phát minh ấy rất muộn mằần nên mãi năm 1932, 
lúc kỉ niệm 50 năm hoạt động khoa học của mình, ông mới được Hội Vật lí Đức tặng 
huy chương vàng Anhxtanh, mặc dù ông được giải thưởng Nôben từ năm 1918. 

Sau đó nhiều lần ông được thưởng huân chương và các danh vị cao quý khác 
_ như: tiến sĩ danh dự của nhiều trường đại học, viện sĩ của nhiều Viện Hàn lâm trên 
thế giới. Ông để lại cho hậu thế 250 cuốn sách và công trình khoa học. Nội dung 
các trước tác ấy tập trung vào các lĩnh vực khám phá vật lí hiện đại của ông. Cái quan 
trọng hơn hết thảy, ông được suy tôn như là cha đẻ của vật lí học lượng tử. 


PLA TÔN (PLATON) 


(Z7 - 347 TN) 
NHÀ TỰ NHIÊN HỌC NHÀ TRIẾT HỌC CỔ HI LẠP, 
ĐƯỢC COI LÀ NHÀ TRIẾT HỌC VĨ ĐẠI NHẤT TỪ XƯA ĐẾN NAY 


I. CUỘC ĐỜI 


Ông sinh ra trong một gia đình quyền quý thành 
Aten, cổ Hi Lạp, thuộc dòng họ Xôlông (một trong 
bảy vị hiển triết cổ Hi Lạp). Ông được học qua các 
trường học nổi tiếng Hi Lạp thời đó. Đến 20 tuổi, 
ông được theo học trực tiếp Xôcrat trong 8 năm. Từ 
Toán học, Y học đến Văn chương, Nghệ thuật, Triết 
học, ông đều có cơ hội học hết. 


3. www atttoday,cosen 





200 


Ngoài học ở thày dạy và sách vở ra, ông còn học tập qua trải nghiệm quan sát thực 
tế ở nhiều nơi. Ông chu du khắp trong vùng, từ Hi Lạp đến Ý và sang cả Ai Cập. 

Platôn muốn bảo vệ nền văn minh Hi Lạp, nhưng xã hội lúc ấy chính trị rối 
loạn, hai phái dân chủ và quân phiệt nổi lên thôn tính lẫn nhau, đến mức họ xử tử 
cả Xôcrat (năm 399 trước CN) là người thày dạy đáng kính của ông. 

Ông đến Xixin mong làm quân sư cho các vua ở đây, dâng kế sách để cai trị 
cho hợp tình hợp lí. 

Sau 12 năm ở Xixin, thất bại trước các kiến giải của mình không được các vua 
chúa bảo thủ, tham lam quyền lực ở đó chấp nhận, năm 387 (trước CN), ông trở lại 
Aten mở một trường học dạy khoa học, y học và triết học. 

Hầu hết các hoạt động của trường đó đều ở ngoài trời. Trường toạ lạc trong một 
công viên đẹp và có sân tập thể thao. Công viên này xây dựng để tưởng nhớ 
Acađêmut (người anh hùng huyền thoại của Aten (cổ Hi Lạp) nên trường học của 
Platôn còn được biết dưới cái tên Acađêmi¡. Từ này sau đó được dùng để gọi Viện 
Hàn Lâm, cơ quan khoa học cao nhất của mỗi quốc gia. Trường Acađêmi... của 
Platôn tồn tại đến năm 529. 

Ông gắn bó suốt quãng đời còn lại tại ngôi trường học, được coi là trường đại 
học có sớm nhất trong lịch sử nhân loại và mất vào năm 347 trước CN. 

Người học trò xuất sắc, tiếp tục sự nghiệp của thày chính là Arixtôt. 


IIL SỰ NGHIỆP 


Sự nghiệp lớn lao nhất của Platôn vẫn là giáo dục. Giống như thày dạy mình là 
Xôcrats, ông tin rằng phương pháp dạy học tốt nhất là đặt câu hỏi để học sinh tự 
khám phá ra sự thật, cái mà ngày nay gọi là phương pháp học tập tích cực. 

Những bài viết của ông đều là những cuộc đối thoại tưởng tượng giữa nhiều 
nhân vật, trong đó thày dạy của ông là Xôcrat là người đối thoại chính. 

Các đối thoại của ông bao quát nhiều vấn đề: Triết học, Chính trị, Công lí, 
nguồn gốc bản chất của tư duy và vũ trụ. 

Ông thường chú trọng giải thích rõ các "khái niệm". Theo ông, chính khái niệm 
sẽ làm thông tỏ tư duy của con người về: lòng nhân ái, sự công bằng, cái đẹp và 
phương pháp giúp con người nhận thức được oản chất của các vấn đề ấy. 

Từ các công trình này, ra đời phương pháp Platôn, trong đó coi cái gốc đích 
thực của tồn tại là tư tưởng, những ý kiến ẩn giấu sau từ ngữ. Nói một cách khác, 
theo thuyết của Platôn thì cái quan trọng nhất là cái mà người ta nghĩ. Còn thế giới 
_ vật chất mà ngày nay người ta gọi là thế giới có thực thì kém quan trọng hơn. 


201 


Platôn để lại chừng 40 tác phẩm viết dưới nhiều hình thức đối thoại, các tác 
phẩm chính như sau: 

- Biện hộ cho Xôcrat : gồm những căn cứ đưa ra để minh oan cho Xôcrat, 
chứng minh rằng các lời buộc tội của toà án Hêeliê tại Aten kết án Xôcrat là vô 
căn cứ. 

- Đối thoại Phêđông : tường thuật lại phút lâm chung của Xôcrat với sự bình 
tính, những lời dạy để lại về sự bất diệt của linh hồn cho mãi đến lúc uống thuốc 
độc trút hơi thở cuối cùng theo hình phạt. 

- Bữa tiệc : trình bày quan điểm của ông về tình yêu, mà cốt lõi là sự quyến rũ của 
cái đẹp. Cái đẹp quán triệt cả vật chất lẫn tinh thần. Cái đẹp là vĩnh viễn, là tận mĩ. 

- Luật pháp : theo ông để một quốc gia cường thịnh thì phải đặt quyền lợi của 
quốc gia là tối cao và tuyệt đối, nghĩa là mọi người phải hi sinh các lợi ích cá 
nhân, muôn người như một. Ngày nay, người ta cho quan niệm của ông thái quá và 
dễ rơi vào chế độ độc tài. 

- Chế độ cộng hoà : trong đó ông bàn đến một quốc gia hay một xã hội lí 
tưởng, công bình được đề cao và nhờ thế, đó là xã hội ưu việt hơn cả. 


PRIXLÂY (JOSEPH PRIESTLEY) 


{1733 - 1804) 
NHÀ BÁC HỌC ANH, NGƯỜI ĐÃ TÌM RA KHÍ ÔXI 
VÀ HÔ HẤP Ở ĐỘNG VẬT 


L CUỘC ĐỜI 


Ông sinh ngày 13/3/ 1733 tại một thị trấn nhỏ gần 
thành phố Lit (Leeds) nước Anh, trong một gia đình 
thợ dệt nghèo. Ông mồ côi cả bố lẫn mẹ sớm và được 
bà dì nuôi cho ăn học. . 

Từ thuở nhỏ, ông học giỏi và tỏ ra có năng khiếu 
về ngoại ngữ. Chỉ trong 4 năm học ở tu viện, ông vừa 
mở mang kiến thức khoa học vừa đọc thông, viết thạo 
§ thứ tiếng một lúc: Đức, Pháp, Italia, Hi Lạp, Ả Rập, 
Xiry, La tỉnh và tiếng Do Thái cổ. 





202 


Ông được xem là một trong các nhà khoa học nổi tiếng nhất của thế giới thế kỉ 
XXVIII nhưng lại có số phận khốn khó, gian lao nhất... 

Tốt nghiệp tu viện, ông được cử làm linh mục không bao lâu thì bị truất phế vì 
tội có tư tưởng ngược với giáo hội chính thống. Ông phải đi dạy tư. Công việc bận 
rộn từ sáng đến tối cũng không giúp ông trang trải đủ cho đời sống gia đình. 

Mãi năm 1780, khi được nhận chức linh mục ở Bơcminhham (Birmingham), 
cuộc sống của ông mới bớt khó khăn. Nhưng tai hoạ lại giáng xuống đầu ông. Nhà 
cầm quyền Anh đốt nhà, tiêu huỷ phòng thí nghiệm, đốt sách cùng các bản thảo 
khoa học của ông, chỉ vì ông có các quan điểm khoa học mới lạ mà đương thời 
không thể chấp nhận. 

Ông đành trở về Luân Đôn và năm 1794 ông di cư sang Mĩ. Ông kịp dùng 10 
năm còn lại của đời mình để xây dựng một phòng thí nghiệm tại đây, công bố một 
số phát minh và mất vào tháng 2 năm 1804, thọ 71 tuổi. 


H. SỰ NGHIỆP 


Thời ông sống, khoa học chưa biết tới thành phần không khí gồm những gì và 
loài vật hô hấp ra sao. Ông chọn hai bình giống nhau và bỏ vào một bình một cây: 
nến đang cháy còn bình kia 1 con chuột sống, sau đó cùng nút cho kín. Chỉ một 
lát, cây nến bị tắt còn bình kia con chuột lăn ra chết. Ông giải thích rằng sở dĩ 
chuột chết và nến tắt vì không khí trong bình đã bị “làm độc”. . 

Ông tiếp tục lặp lại thí nghiệm nhưng lần này đặt vào mỗi bình đã bị "làm độc" 
một cây bạc hà nhỏ. Hai cây bạc hà sống được một thời gian dài trong bình. Ông 
lại cho cây nến và con chuột vào bình, nến cháy, chuột sống một thời gian dài. 

Từ đó ông rút ra kết luận: Cây bạc hà đã sản sinh ra một chất khí có khả năng 
“khử độc" và "làm lành" không khí (ông gọi chúng là khí Dephlogisticated) mà 
con chuột và ngọn nến đã "làm độc" trước đó. Chính vì thế, khi có mặt của cây 
bạc hà thì nến mới cháy và chuột mới sống bình thường. 

Chất khí ông tìm thấy chính là ôxi. Cây bạc hà trong bình đã hút khí CO; do nến 
và chuột thải ra và nhả khí ôxi ra khi quang hợp để cho nến cháy và chuột thở. 

Nhưng ngay lúc ấy, ông không được hưởng trọn vẹn vinh quang của phát minh 
của mình vì nhiều nhà khoa học lặp lại thí nghiệm của ông để kiểm tra nhưng 
chuột vẫn cứ chết. 

Mãi năm 1782, tức 1O năm sau thí nghiệm của ông thì nhà bác học Hà Lan lan 
Xênêbiơ mới hoàn chỉnh được đầy đủ dữ kiện cho thí nghiệm: cây xanh và chuột 


203 


sống phải nhốt phơi ở ngoài ánh sáng mặt trời. Lúc ấy, nhờ quang hợp, cây mới 
hút CO; và thải ra khí ôxi. Nếu ở trong bóng tối thì cả hai cùng chết vì đều lấy hết 
Ôxi và cùng nhả ra khí CO,. 

Thí nghiệm của Prixlây đã trở thành kinh điển. Thí nghiệm ấy còn làm sáng tỏ 
thế nào là hiệu ứng nhà kính, có vai trò trong giáo dục bảo vệ môi trường. 

Thí nghiệm đơn giản của ông đã làm rõ vai trò phức tạp và wô cùng quan 
trọng của cây xanh. Chúng lấy đi khí CO; do đốt cháy và do động vật cùng với 
người thải ra, cung cấp tới 20% ôxi trong không khí và mỗi năm còn sản xuất ra 
200 tỉ tấn chất hữu cơ ở dạng tính bột, đường, các sinh tố... trong các loại củ, hạt 
và hoa quả khác nhau. 


PTÔLÊMÊ (CLAUDE PTOLÉMÉE) 


(80 - 168 SN) 
NHÀ BẮC HỌC VỀ THIÊN VĂN VÀ ĐỊA LÍ NGƯỜI CỔ HI LẠP 


I. CUỘC ĐỜI 


Về năm sinh và năm mất của Ptôlêmê, chúng ta chưa khẳng định được chính 
xác. Có tư liệu cho rằng ông sinh vào năm 100 và mất năm 178 SCN. Nhưng trong 
Từ điển bách khoa tiếng Pháp in năm 1996 cho rằng có thể đó là các năm 90 (Thế 
kỉ ID) và năm 168 (Thế kỉ II). 


II. SỰ NGHIỆP 
Ông là người có kiến thức uyên bác về Thiên văn và Địa lí. 
Trước ông 500 năm, Arixtôt đã đề ra thuyết về cấu trúc vũ trụ lấy Trái Đất làm 


tâm gọi là thuyết địa tâm. Ptôlêmê tán thành thuyết địa tâm và chỉ không đồng ý 
với một quan niệm của Arixtôt rằng có một bầu trời bằng pha lê. 

Toàn bộ tư tưởng của Ptôlêmê được trình bày trong tác phẩm mang tên 
Anmagiext mà nội dung chủ yếu là: 

- Chia vũ trụ làm 2 miền: vũ trụ và thế giới dưới Mặt Trăng. 


204 


- Các thiên thể chuyển động quanh Trái Đất theo những quy luật rất phức tạp. 
Hệ thống vũ trụ được Ptôlêmê mường tượng ra như ở hình vẽ dưới đây, trong đó 
quỹ đạo của các thiên thể là các đường xoắn rất khó hiểu đến mức nhiều khi chính 
Ptiôlêmê cũng khó hiểu. | 

Thuyết địa tâm này được Nhà thờ hoàn toàn ủng hộ (trừ một điều nói rằng Trái 
Đất hình cầu) vì nó phù hợp với kinh Thánh).. 


Do vậy hệ thống Ptôlême đã tồn tại suốt 14 thế kỉ mãi cho đến khi Côpecnich 
đề ra thuyết Nhật tâm (lấy Mặt Trời làm tâm vũ trụ) và Brunô, Galilê đã góp phần 
đấu tranh thắng lợi chơ thuyết Nhật tâm đó. 

Ngoài ra, Ptôlêmê còn có một số tác phẩm về địa lí và một số công trình thực 
nghiệm về khúc xạ ánh sáng. 


/ tráipất R bì H Ä tả Ậ 
H ' \ ' Tị Thức. H 
L $ ‹ ì ‡ Ỉ In: h 
` i ‡ P ‡ Lj * 4 e o‡ 
N , l/ ÐN`Ị f ~7“ Mộc! 
N SẺ leo 1 ý SỐ : . 
vn Xã X `/ ®/ h b , 
e , 
k6 Ly” £ xe / Sao / Ít 
^e--? Km / / Ỷ No, ƒ : 3 
, ụ , 
Sao Thủy , `⁄ - / b2 AM 
/— Tế 
Mặt Trời z L¿ 
⁄ v 
+ØÓ 
HỆ THỐNG CỦA PTÔLÊMÊ 


205 


PYTAGO (PYTHAGORE') 
(582 - 197) ¬ 
NHÀ BẮC HỌC, TOÁN HỌC, TRIẾT GIA DANH TIẾNG CỔ HI LẠP 


I. CUỘC ĐỜI 


Ông sinh tại Xamôt, mất tại Mêtapông, Hi 
Lạp. Thân phụ ông là Mêdaccơ. Thày dạy là 
Phêrêxiclơ và Anaximanđrơ, những nhà sư 
phạm nổi tiếng Cổ Hi Lạp. 

Ngoài học ở trong nước, ông còn du học ở 
nhiều trung tâm văn minh nổi tiếng trong vùng 
như: Ba Tư, Crêtơ, Ai Cập, Sanđê (I rắc ngày 
nay). Khi về Tổ quốc, không chịu nổi sự đô hộ 
của Pôlicrat ông bèn bỏ sang Ý, đến Crôtôn ở miền Nam nước Ý để thành lập một 
trường học rất đông học trò đến học tập và sống như một cộng đồng, hơn nữa một tôn 
giáo kì lạ gọi là "fình anh em Pyfago" sống theo các nguyên tắc do ông đề ra, đơn 
giản nhưng nghiêm khắc, giành thời gian tối đa để nghiên cứu toán học với niễm tin 
rằng toán học chiếm giữ tất cả các bí ẩn của vũ trụ, trong số ấy có các con số có tính 
ma thuật. Trường học này có thể gọi là "kì lạ" vì có các quy định sau: 





- Coi trọng toán học và triết học. 

- Trường học như một cộng đông, tất cả đêu bình đẳng. 

- Phụ nữ có quyên như nam giới và người nữ nổi tiếng nhất lúc đó là Téanô. 

- Trường nêu tôn chỉ "nói ít làm nhiêu". Vì vậy các môn đệ của ông đêu phải trải 
qua một thời kì thử thách gay go: phải ngậm tăm (không nói) suốt trong Š năm. 

- Các môn đệ phải giữ kín, tuyệt đối những điều mình học. 

- Tất cả sống đơn giản, khắc khổ. 

- Ủy quyên của thày là tối cao và tuyệt đối.Chỉ có thày mới có trong tay chân lí 
tuyệt đối. 

Thày Pytago nêu tấm gương về các nguyên tắc ấy: luôn bận đồ trắng, nghiêm 
nghị đến khát khe, không cười, không đùa. Vẻ mặt thày nghiêm trang đến mức 
học trò cứ nghĩ rằng ông là thần Apôlông hoá thân.  ˆ 

Trường phát triển rất mạnh có các chỉ nhánh tại đảo Xixin, Xibari và dần dần 
trở thành một môn phái chính trị được gọi là khuynh hướng quý phái. Phe dân chủ 


206 


phản đối loại trường học này, nên đã âm mưu phóng hoả trường trong một cuộc 
họp mặt đông đủ nhất. Trừ hai người còn sống sót, tất cả thày trò đều tử vong kể 
cả Pytago. 


H. SỰ NGHIỆP 


Ông nổi tiếng nhất vẻ định lí Pytago, một phép tính đơn giản về tam giác 
vuông trong hình học sơ cấp mà ngày nay người ta gọi là định lí Pytago để ghi nhớ 
công lao của ông. Ông còn thực hiện một số thí nghiệm khoa học đầu tiên của 
mình về cách thu nhận âm thanh của các dây đàn có độ dài khác nhau được kéo 
căng ra. Từ đó, lần đầu tiên ông khám phá ra về quãng tám và sự hoà âm. 

Ông nghĩ ra một bảng toán nhân (gần như bảng cửu chương bây giờ) gọi là 
bảng tính nhân của Pytago, đặt ra hệ thống thập phân bây giờ dùng và những hệ 
thức toán học khác. 

Ông cũng cho rằng Trái Đất tự chuyển động, rằng Trái Đất hình tròn và đứng 
riêng rẽ một mình trong không gian và giải thích vì sao có nhật thực, vì sao trăng 
tròn rồi trăng khuyết. 

Những ý tưởng về toán học của Pytago có ảnh hưởng quan trọng đến nhà triết 
học Platôn và qua Platôn đến các nhà khoa học lớn của các thế kỉ sau như Galilê, 
Kêple, Niutơn... 

Pytago còn nổi tiếng trong lĩnh vực tiên tri. Đặc biệt ông tin rằng có sự luân 
hồi. Theo ông, người chết rồi, hồn sẽ nhập vào xác sống khác có thể là vật hay 
người tuỳ từng trường hợp. Ông nghĩ là kiếp trước ông đã từng là Ơphoocbơ, theo 
thần thoại đã từng nghĩ ra khí giới giúp thần Apôlông đánh giặc, rồi hoá kiếp 
thành vua Piruyt rồi mới thành Pytago. 

Ông chủ trương uống nước trong, ăn không cần nấu chín. Ông khuyên môn đệ 
và tự mình gương mẫu không ăn thịt để dần tiến tới một đời sống đơn giản, gần 
với thiên nhiên hơn là chỉ uống nước từ thiên nhiên, ăn thức ăn không chế biến 
qua lửa. 

Từ lâu và gần đây lại hình thành một trường phái trong y học bảo vệ sức khoẻ 
bằng cách không ăn thịt. Bệnh viện Zurich (Thuy Sĩ?) chữa bệnh theo cách cho 
bệnh nhân ăn đồ thảo mộc tươi sống, không nấu chín và đã đạt kết quả mĩ mãn. 
Tuy điều trị tại bệnh viện nhưng bệnh nhân không hề dùng một viên thuốc nào cả. 
Nhiều bệnh viện trên thế giới thực nghiệm đêu có kết quả tương tự và gọi cách 
chữa bệnh ăn đồ tươi trên là "Nhật quang thực phẩm (Aliments Solaires) trị liệu" 
xuất phát từ ý tưởng của Pytago. 


207 


Q 


QUYRI (MARIE CURIE) 


(1867 - 1834) 
NHÀ HOÁ HỌC VÀ VẬT LÍ HỌC NỔI TIẾNG NGƯỜI PHÁP, 
NHÀ KHOA HỌC DUY NHẤT CHO ĐẾN NAY GIÀNH ĐƯỢC HAI GIẢI NÔBEN 


L CUỘC ĐỜI 


Mari Quyri là người gốc Ba Lan, tên thật là Mari 
Xclôđôpxca (Marya Sklodowska). Mari sinh ngày 
7/11/1867 tại Vacxava (Ba Lan) trong một gia đình 
nghèo, cả hai bố mẹ đều là giáo viên. Mari học xuất 
sắc ở cấp hai và tốt nghiệp trung học với tấm huy 
chương vàng. Mặc dù là một học sinh giỏi nhưng cố 
bé Mari vẫn không thể tiếp tục học lên được vì gia 
đình quá nghèo. Để giúp gia đình, Mari nhận phụ đạo 
các học sinh con nhà giàu học kém. Thế nhưng gia : 
cảnh vẫn chẳng có gì thay đổi. Mari đã từng tâm sự "Tôi ước mơ có thể tiếp tục học 
lên đại học... Tôi sẵn sàng đánh đổi nửa đời mình để có một cuộc sống độc lập..." 





Thế rồi năm 1890, chị ruột của Mari lấy chồng ở Pari (Pháp) và tỏ ý muốn mời 
em gái đến chung sống để có điều kiện tiếp tục học. Mari đã dùng số tiền dành 
dụm ít ỏi sau nhiều năm dạy thêm của mình để cố tạo dựng một cuộc sống độc lập 
tại Pari và hạ quyết tâm thi đỗ vào trường đại học tổng hợp Xoocbon nổi tiếng. 
Cuối cùng, cô đã thành công. Trở thành sinh viên, Mari đã phải rất kiên trì, say mê 
và chăm chỉ học tập để bổ sung những lỗ hồng trong kiến thức của mình. Năm 
1893, khi 26 tuổi, Mari thi đỗ thủ khoa khoa vật lí của trường Xoocbon. Một năm 
sau, Mari lại tốt nghiệp khoa hoá học với vị trí số hai. 


208 


Mùa xuân năm 1894, Mari quen với Pie Quyri (Pierre Cune), một nhà vật lí trẻ 
tuổi nhưng rất nổi tiếng. Một năm sau, họ tổ chức lễ cưới. Mari và Pie không 
những đã thành một đôi vợ chồng rất mực thương yêu nhau mà còn là những đồng 
nghiệp cùng tâm đắc và sát cánh bên nhau trong sự nghiệp phát minh khoa học và 
hoạt động văn hoá, xã hội. 


Ít lâu sau, một phát minh nổi tiếng về hiện tượng phóng xạ đã làm cho tên 
tuổi của hai vợ chồng được cả thế giới biết đến và ghi nhớ. 

Năm 1906, trong một tai nạn xe hơi thảm khốc, Pie bị thương nặng và mất ngay 
sau đó. Mari đã phải thay chồng giảng dạy ở trường Xoocbon và trở thành nữ giáo 
sư đại học đầu tiên của thế giới. Kết quả xuất sắc của các công trình nghiên cứu 
đã mang lại cho Mari hai giải thưởng Nôben vô cùng cao quý mà vinh quang này 
mà cho đến nay vẫn chưa có người thứ hai đạt được. 

Mari Quyri qua đời vào tháng 7 năm 1934 tại Xalăngsơ. 


II. SỰ NGHIỆP 


Công trình khoa học vĩ đại của hai vợ chồng Pie và Mari Quyri là nghiên cứu 
và phát hiện ra tia phóng xa và các nguyên tố phóng xạ. : 


Mari đã phát mỉnh ra dụng cụ đo phóng xạ và phát hiện ra hai mẫu quặng 
chứa Urani, có khả năng phóng xạ mạnh hơn ngàn lần so với bản thân urani. 
Trong 3 năm, kể từ năm 1898 đến năm 1902, hai vợ chồng đã cần mẫn dùng 
phương pháp phân tích hoá học thông thường lần lượt tách ra các chất chứa trong 
quặng Urani. Kết quả thí nghiệm cho biết có hai nguyên tố có thể khiến cho Urani 
ôxit phóng xạ mạnh một cách lạ thường. Tháng 7 năm 1898 Pie và Mari thông báo 
đã tách ra được một trong hai nguyên tố đó, và gọi tên nó là Pôlôni, để kỉ niệm 
quê hương của Mari (tên nước Ba lan bằng tiếng Pháp là Pologne, đọc là pôlônhơ). 
Thêm nhiều nghiên cứu, cuối cùng năm 1902, Mari công bố fìm ra thêm một 
nguyên tố mới nữa, gọi tên là Rađium. Chất này có khả năng phóng xạ mạnh 
gấp 900 lần Urani nguyên chất. Nhờ phát minh này, Mari đã nhận được giải 
thưởng Nôben cao quý lần thứ I. 

Năm 1905, Mari Quyri bảo vệ thành công luận án tiến sĩ khoa học. Cũng tháng 
11 năm đó, Viện Hoàng gia Luân Đôn tặng Pie và Mari huy chương Đêvi, một 
trong những huy chương khoa học cao nhất của nước Anh. 

Sau khi Pie mất (1906), Mari thay chồng làm chủ nhiệm bộ môn Vật lí tại 
trường đại học Xoocbon. Bà đã cho xây dựng và lãnh đạo viện Rađi, một viện 
khoa học của Pháp nổi tiếng khắp thế giới, là một trung tâm đào tạo các nhà vật lí 
học và hoá học. 


209 


Năm 1911, Mari tiếp tục được trao tặng giải thưởng Nôben lân thứ hai cho 
các phát minh hoá học xuất sắc của mình. Cho tới nay, Mari Quyri là nhà khoa 
học duy nhất được hai lân nhận giải thưởng Nôben. 

Mùa thu năm 1933, sức khoẻ của Mari giảm sút rõ rệt và từ tháng 5 năm 1934, 
- bà phải nằm liệt giường. Đây là hậu quả tai hại của những năm tháng làm việc với 
chất phóng xạ mà không có một phương tiện bảo vệ an toàn nào cả. Thực ra ở thời 
đó người ta vẫn chưa lường hết được sự nguy hiểm của chất phóng xạ nên không 
có một phương tiện bảo vệ an toàn nào tương ứng. 

Tháng 7 năm 1934, Mari trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện. Cuộc đời tận tuy 
với khoa học của Mari là tấm gương cho nhiều người noi theo và nối tiếp, trong đó 
có con gái bà là Iren Giôliô và con rể là Phrêđêric Giôliô Quyri. Hai người đã tiếp 
tục phát minh ra hiện tượng phóng xạ nhân tạo và cũng được giải thưởng Nôben 
năm 1935. 


PIE QUYRI (PIERRE CURIE) 
(1859 - 1906) 
NHÀ VẬT LÍ NỔI TIẾNG NGƯỜI PHÁP, NGƯỜI CÓ CÔNG 
CÙNG VỢ CỦA MÌNH LÀ MARIE CURIE TÌM RA CHẤT RADIUM (RAĐI) 


I. CUỘC ĐỜI 


Ông sinh năm 1859 tại Paris. Khi còn trẻ tuổi, 
ông đã là một nhà vật lí nổi tiếng, và là giáo sư tại 
nhiều trường đại học danh tiếng thời đó. Mùa xuân 
năm 1894, Pie gặp gỡ cô sinh viên Mari Xclôđôpxca 
và năm sau họ tổ chức lễ thành hôn. Hai vợ chồng 
đã cùng nhau sát cánh nghiên cưu, hi sinh cả cuộc 
đời cho sự nghiệp phát minh khoa học. 

Năm 1906, Pie qua đời bởi tai nạn ô tô khi tên 
tuổi đang ở trên đỉnh cao vinh quang của sự nghiệp 
khoa học. Ông ra đi là một tổn thất lớn lao. Mari mất đi người chồng, người cộng 
sự đắc lực. Nước Pháp và nền khoa học mất đi một nhân tài lỗi lạc. 





210 


II. SỰ NGHIỆP - 


Ông đã cùng với em trai mình là Pôn Quyri phát minh ra hiện tượng áp điện. 
Ông còn chuyên nghiên cứu về từ tính của nhiều chất dưới ảnh hưởng của nhiều 
nhiệt độ khác nhau, viết nhiều sách có giá trị về điện học. 

Ông có sáng chế ra một số máy móc về điện: tĩnh điện kế, cân từ tính. 

Vợ của ông, Mairi, trong lúc nghiên cứu có trực giác rằng ngoài Urani còn có 
hai chất nữa mà tính phóng xạ còn mạnh hơn nhiều. Ông cảm thấy rõ tầm quan 
trọng của vấn đề này và tạm thời gác lại việc nghiên cứu các tỉnh thể mà ông đang 
tiến hành để hợp sức với vợ trong vấn đề mới mẻ và đầy sức hấp dẫn này. Sau gần 
chục năm, trong căn phòng ẩm thấp, chật chội, thiếu thốn, hai vợ chồng đã miệt 
mài nghiên cứu. Rồi thành công đã mỉm cười với họ. Họ đã tìm ra chất Pôlôni và 
Rađi (phóng xạ mạnh hơn Urani gấp một ngàn lần). 

Tháng 11/1903, ông cùng vợ được Viện hoàng gia Luân Đôn trao tặng huy 
chương Đê vi, một trong những huy chương khoa học cao nhất nước Anh. Cũng 
năm này, hai vợ chồng ông và nhà bác học Beccơren (Becquerel) cùng được nhận 
giải thưởng Nôben về vật lí. Năm 1905 ông trở thành viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa 
học Pari. Pie bất đầu giảng dạy tại đại học Xoocbon từ năm 1904. Sau khi ông 
mất, vợ ông thay ông chủ nhiệm môn vật lí học. Bà kiên trì đi tiếp con đường mà 
hai người còn dang dở. 

Cả cuộc đời của Pie Quyri là minh chứng cho tấm lòng tận tuy với khoa học. Sự 
nghiệp khoa học của ông và vợ mình còn có nhiều người nối tiếp, trong đó có con 
gái lren Giôliô Quyri và con rể là Phrêđêric Giôliô Quyri. 


211 


«- 


ANH EM NHÀ RAITƠ (WRIGHT) 
WILBUR WRIEHT (RNH): 1867 - 1912 
_ ĐRVILLE WRIGHT (EM): 1871 - 1948 
HAI NGƯỜI MĨ ĐÃ CHẾ TẠO VÀ LÁI CHIẾC MÁY BAY ĐẦU TIÊN 


1. CUỘC ĐỜI L——` Hài dã 





Họ là con trai một mục sư, - 
ông Mintơn Raitơ ở miền 
trung nước Mĩí. Người anh 
sinh năm 1867, em kém anh 4 
tuổi, sinh năm 1871. 


Cũng như các trẻ em khác 
cùng lứa tuổi, họ rất nghịch 
ngợm và rất thích chơi trò 
chơi cơ khí. Năm 1878 người 
cha tặng hai cậu một chiếc 
máy bay đồ chơi làm bằng 
gỗ và giấy. Chiếc máy bay 
phải bắn bằng giây chun mới liệng trên không được. Hai cậu bé đã tháo chúng 
thành từng mảnh nhỏ để tìm hiểu rồi lắp lại được như cũ. Trò chơi ấy mãi mãi 
để trong tuổi thơ hai người một mơ ước được bay lên trên tầng không như các 
loài chim. 

Cả hai giống nhau như anh em sinh đôi: đều không hút thuốc lá, không uống 
rượu và sau này đều không lấy vợ. Họ còn có hứng thú giống nhau. Cả hai đều rất 
thích đua xe đạp, đến mức cậu em (Oocvin) là vô địch môn đua xe đạp. 


212 


I. SỰ NGHIỆP 


Đầu tiên hai anh em chung nhau mở một công tí kinh doanh xe đạp gọi là: 
"Công tỉ Xe đạp Raitơ” đặt tại Đâytơn Đang Ôhaiô năm 1892. Cả hai không được 
học hành đầy đủ, nhưng đều rất khéo tay về mặt cơ khí. Từ ý thích môn thể thao 
bay lượn, nên họ chế tạo thành công một chiếc xe đạp có cánh, kèm theo động 
cơ chạy xăng để phát động cánh quạt quay. Đây là một mô hình chiếc máy bay 
đầu tiên mà hai người đã tưởng tượng và chế tạo được. 

Ở thời gian này, họ tìm đọc hết các tài liệu, bài báo nói về các tìm tòi của con 
người trong việc thắng lực trọng trường của Trái Đất, kể cả các tính toán về chiếc 
máy bay lí thuyết của Lêôna đơ Vanhxi từ 300 năm trước. 

Năm 1889 hai anh em chế tạo được chiếc tàu lượn đầu tiên. Đó là một chiếc 
diều không người lái có sải cánh dài 1,5m bằng gỗ, vải và dây thép. Từ kết quả 
thực nghiệm trên con diều này, hai ông tin hoàn toàn có thể chế tạo được chiếc 
máy bay chở được một người. 

Thế là năm 1930, lần đầu tiên trên thế giới, hai ông chế tạo ra chiếc máy bay 
đặt tên là "người bay" (The Flyer). Đó là chiếc máy bay có hai tầng cánh và 
người lái phải nằm ngang với cánh dưới. Một hệ thống bánh răng truyền lực quay 
của động cơ đến cánh quạt bằng xích xe đạp, với tốc độ quay khoảng 
450 vòng/phút. 

Khung máy bay làm bằng gố thông và vải muslin với sải cảnh đài 12m, chiếc 
động cơ 12 mã lực chỉ nặng 68kg. Cả máy bay nặng 270kg. 

Ngày 17 tháng 12 năm 1930 chiếc máy bay Flyer do Oocvin trực tiếp lái đã 
cất cánh tại Kitti Hooc bang bắc Carôlina, bay được 12 giây với khoảng cách ` 
36m. Sau đó ông anh, Uynbơ lái được khoảng 1 phút. Họ tiếp tục hoàn thiện hơn 
và đến năm 1905 họ đã bay xa được 36km trong nửa giờ bay. 

Đó là chiếc máy bay đầu tiên và các chuyến bay thử nghiệm đầu tiên trong lịch 
sử hàng không. Họ đã làm :hay đổi diện mạo của thế giới, đưa con người lên một 
tâm cao mới, làm cho các khoảng cách ngắn dần lại, làm cho các đại dương 
không thể ngăn cách các lục địa được nữa. Mặc dâu điều này có ý nghĩa to lớn 
như thế, nhưng hồi ấy chỉ có 4 tờ báo đưa tin. 

Sau đó, họ tiếp tục phát minh ra hệ thống kiểm soát máy bay (1906) như: 
Cánh dài và hẹp là hợp lí nhất, hệ thống làm máy bay lên, xuống trên lớp đệm 
không khí, lắp bánh lái phía sau để quay máy bay, rồi hệ thống ròng rọc làm cong 
cánh máy bay giúp thân máy bay không quay tròn trong không khí... 


213 


Phát minh của các ông đã được coi là thành tựu vĩ đại nhất về khoa học kĩ 
thuật và văn hoá kể từ lúc con người có chữ viết. Nhìn theo quan điểm bây giờ, 
đó thực sự là một bước "Toàn cầu hoá" vì đã giúp loài người có ý tưởng và có 
giá trị tinh thần gần gũi nhau hơn. Nó còn :ao ra tiên đề để con người đi xa hơn 
nữa, phát minh ra vệ tỉnh nhân tạo, đưa con người vượt ra khỏi bầu khí quyển 
của Trái Đất. 


RƠDƠPHO (ERNEST RUTHERFORD) 
'(1871 - 1937) 
NHÀ VẬT LÍ NGƯỜI NIUDILÂN 
CÓ CÔNG PHÁT HIỆN RA CẤU TRÚC NGUYÊN TỬ 


I. CUỘC ĐỜI 


Ông sinh năm 1871 ở Niudilaân. Cha ông là thợ cơ 
khí, mẹ ông là giáo viên. Gia đình ông đông anh em, 
tới 12 anh em, ông là con thứ tư. Nhờ sự thông minh 
và chăm chỉ nên chỉ mình ông được bố mẹ đầu tư cho 
học đến nơi, đến chốn. 

Ông tốt nghiệp tiểu học với số điểm kỉ lục 
580/600, đạt học sinh xuất sắc và nhận thưởng 50 
đồng bảng Anh để tiếp tục học lên. 





Ở Trung học, ông giỏi đều các môn nhưng có khả 
năng về toán và vật lí, đặc biệt ham thích các thí _ 
nghiệm và lắp ráp đồ chơi. Có lần ông lắp ráp xong mô hình chiếc cối xay nước, 
hoàn thành được cả một máy ảnh thô sơ. 

Năm 1889 òng tốt nghiệp trung học và được nhận vào học ở đại học tổng hợp 
Kentơbơri. Tại đây ông chuyển hướng về vật lí và hoá học. Trong trường đại học, 
sinh viên Rơdơpho luôn chú ý tìm tòi phát hiện cái mới và sớm có báo cáo khoa 
học cho tổ chức “Hội khoa học” của sinh viên. 

Năm 1895 ông tốt nghiệp đại học vào loại ưu. Đáng lẽ tỳ chỉ làm giáo viên vật lí 
trường phổ thông, nhưng nhờ đỗ cao nên ông được cấp học bồng đặc biệt để sang 
Anh thực tập tiếp, ở đại học Kembritgiơ tại phòng thí nghiệm Cavenđisơ nổi tiếng. 


214 


II SỰ NGHIỆP 


Do nghiên cứu ở Anh có sự giúp đỡ của Tômsơn, ông tiến bộ rất nhanh. 
Năm 1896 ông tiếp tục sự nghiệp về sóng điện từ và đã thực hiện được liên lạc 
vô tuyến ở cự li 3km. 

Sau đó, ông chuyển sang cộng tác với Tômsơn đi sâu vào khớm phá "Lĩnh vực 
ion hoá chất khí bằng các phương pháp khác nhau". ` 

Năm 1897, Tômsơn giới thiệu ông về chủ trì môn vật lí ở đại học tổng hợp 
Môngrêan ở Canađa. Ở đây tuy xa các trung tâm khoa học châu Âu, nhưng với 9 
năm ở đó ông đã nghiên cứu khoa học để tự lên một tầm cỡ khoa học mới bằng 

-một loạt công trình khoa học mới như: 

- Phát minh ra chất khí mới, sau này mang tên Rađôn. 

- "Khám phá ra nguyên nhân và bản chất sự phóng xạ" (1902 cùng với Xôđi). 

Trong công trình này, ông trình bày một ý tưởng mới cho rằng "Phóng xạ là sự 
chuyển hoá tự phát từ nguyên tố này thành nguyên tố khác kèm theo có bức xạ ra tia 
Anpha hoặc Bêta". Tư tưởng này thực sự gây ra một cuộc cách mạng trong khoa học. 

Ngoài các công trình trên với 9 năm làm việc ở Môngrêan, ông đã công bố 
được 50 công trình khoa học thật là đồ sộ không thể ngờ được với sức của một con 
người, dù có sự cộng tác của các đồng nghiệp và học trò. 


Nhờ vậy năm 1903 ông được bầu vào hội viên Hội hoàng gia Anh. 

Năm 1904, ông tổng kết các nghiên cứu về phóng xạ trong một chuyên khảo 
mang tên "Các chất phóng xạ và bức xạ của chúng". Các nhà khoa học đương thời 
coi đó là công trình có giá trị nhất về hiện tượng phóng Xạ. 

Năm 1907, ông được mời về nhận chức giáo sư vật lí đại học Hhờ hợp 
Manchextơ nước Anh. Khi đến Canađa ông mới là một nhà khoa học có năng lực, 
nhưng khi trở lại Anh, ông đã là một bác học trẻ nổi tiếng. 

Ông tiếp tục hoàn chỉnh các công trình của mình và công bố. 

Năm 1908 ông được giải thưởng Nôben vì các khám phá về các nguyên tố 
phóng xạ. 

Trên 2000 năm người ta chỉ cho nguyên tử là đơn vị cuối cùng, không thể phân 
chia được nữa. Bằng các thí nghiệm đầy thuyết phục của mình và học trò, ông 
chứng minh nguyên tử có cấu tạo khá phức tạp và đưa ra một cấu trúc nguyên tử 
mới theo mẫu của hệ mặt trời. 


215 


Theo mẫu ấy, ở giữa nguyên tử có một hạt nhân nặng và có các éÌectrôn quay 
xung quanh (như các hành tỉnh quay quanh mặt trời). 

_ Dựa trên kết quả thực nghiệm, ông đã tính kích thước hạt nhân bằng từ 10”? cm 
đến 10”” cm và điện tích của nó đúng bằng số thứ tự Z của nguyên tố trong bảng 
tuần hoàn Menđêlêép. Số êlectrôn quay quanh hạt nhân cũng bằng Z. 

Như vậy, học thuyết Rơdơpho đã làm rõ ý nghĩa vật lí của số thứ tự mà trước đó 
chưa ai giải thích được và cũng chính ông đã chứng minh rằng hạt Anpha chính là 
hạt nhân của nguyên tử Hêli. Ý tưởng trên là một bước tiến vĩ đại trong việc tìm 
hiểu về cấu trúc vật chất, nhưng nó cũng không dễ dàng được chấp nhận ngay. 

Năm 1914 Đại chiến thế giới I nổ ra làm việc nghiên cứu của ông phải tạm 
ngừng. 

Năm 1919 chiến tranh kết thúc, ông được điều về thay Tômxơn làm giám đốc 
phòng thí nghiệm Cavenđisơ ở đại học Kembritgiơ. 

Tại đây ông bắt đầu làm các thí nghiệm dùng hạt anpha bắn phá hạt nhân Nitơ 
để biến chúng thành hạt nhân Flo không bền vững. 

Hạt nhân này phân ra ngay thành các hạt nhân ôxi và hiđrô bền vững. Ông gây 
được lần lượt phản ứng hạt nhân với 17 nguyên tố nhẹ. 

Những thành công ấy khiến không những học thuyết của ông được củng cố và 
giới khoa học chấp nhận, ông còn như một nhà sư phạm vĩ đại tập hợp về phòng 
thí nghiệm của ông và đào tạo họ thành các nhà bác học lỗi lạc như: Jêm Chatvich 
(người khám phá ra hạt Nơtrôn). Jôn Côkrôp (Người xây dựng máy gia tốc Phôtôn 
bắn phá nguyên tử) rồi Bo, Capitxa (nhà bác học nguyên tử Nga)... 

Việc nghiên cứu của họ đã mở ra một thời kì mới: Thời kì vật lí hạt nhân. Nó đã 
được áp dụng để chữa bệnh ung thư, chế tạo nhà máy điện và cả bom nguyên tử và 
bom khinh khí. 

Ông được giữ chức giám đốc phòng thí nghiệm Cavenđisơ liên tục đến lúc 
qua đời. 

Năm 1925, ông được bầu làm chủ tịch Hội hoàng gia Luân Đôn. 

Năm 1931 ông được phong Nam tước rồi trở thành Huân tước của nước Anh. 

Giữa tháng 10 năm 1937 sau một ngày làm việc căng thẳng, ông cảm thấy khó 
chịu. Bác sĩ chuẩn đoán và làm phẫu thuật nhỏ, nhưng không ngờ năm ngày sau 
ông đã qua đời. Thi hài ông được chôn cất ở tu viện Oexmintơ bên cạnh Niutơn, 
Farađây, Đacuyn và Hecxen... 


216 


RƠNGHEN (WILHELM ROENTGEN) 
(1845 - 1823) 
NHÀ BÁC HỌC NỔI TIẾNG ĐỨC, NGƯỜI KHÁM PHÁ RA TIA X 


I. CUỘC ĐỜI 


Ông sinh năm 1845 ở tỉnh Lennep nước Đức. Ông 
học ở ngành vật lí và ở lại giảng dạy ở trường đại học 
Vuyêcbuôc. 

Năm 1876 ông được bầu làm giáo sư vật lí ở 
trường đại học Xtraxbua. Tại đây năm 1895, ông 
đang tiến hành các thí nghiệm, trong đó ông nối một 
đòng điện mạnh vào những chiếc đĩa để trong một 
ống thuỷ tỉnh chân không. Ông che chiếc ống bằng 
một miếng bìa đen và để tất cả trong một căn phòng 
tối. Thình lình, ông thấy một chất hoá học trên ghế dài bỗng loé sáng lên. Sau 
nhiều lần lặp lại các thí nghiệm tương tự, ông đã khẳng định chính chiếc ống chân 
không là thủ phạm đã phát ra những tia "bí hiểm" có thể xuyên qua cả thuỷ tỉnh và 
tấm bìa. Ông gọi tia "bí hiểm" đó là tia X (Chữ X thường được chỉ cái "ẩn số", tức 
cái chưa biết). 





II. SỰ NGHIỆP 


Việc phát hiện ra tỉa X đã bắt đầu sự nghiệp của ông. Đó là ngày 8/11/1895. 
Sau đó ông vùi đầu vào các thí nghiệm suốt 7 tuần liền ở phòng thí nghiệm để tìm 
hiểu đặc điểm và tính chất của tia sáng kì diệu ấy. Ông mê mải với các thí nghiệm, 
với ống phát tia catốt và màn huỳnh quang và ghi chép liên miên. Sau 7 tuần lao 
động đến kiệt sức ấy, ông có một báo cáo đến Hội vật lí thành phố Vuyêcbuôc quê 
hương ông. Hôm ấy là ngày 28 tháng 12 năm 1895. 

~ Báo cáo khoa học của ông làm chấn động giới khoa học và cả xã hội thời ấy. 
Bởi tia X rất kì lạ, có thể chiếu xuyên qua cả giấy, gỗ, da, thịt. Tia X chiếu qua cả 
quần áo, người và để lại hình bộ xương trên màn huỳnh quang. 

Tại Hội nghị y vật lí học Vuyêcbuôc tổ chức ngày 23 tháng 1 năm 1896 ngay 
giữa lúc phát minh của ông đang gây xôn xao dư luận, bác sĩ Kelicơ, nhà phẫu 


217 


thuật danh tiếng, chủ tịch Hội, công nhận phát minh của Rơnghen và đề nghị gọi 
tia X là tia Rơnghen và đặt tên năm 1896 là năm của tia Rơnghen. 


Vài năm sau, năm 1901 ông là nhà khoa học đầu tiên trên thế giới nhận giải 
thưởng Nôben về vật lí. | 

Tuy được đề nghị đặt tên là tia Rơnghen nhưng chính ông vẫn khiêm tốn đề 
nghị gọi là tia X mà thôi. Chỉ trong vòng một năm có tới vài chục cuốn sách, hàng 
ngàn bài báo viết về tia X kì lạ này và nhiều tranh luận ứng dụng của tia ấy trong 
cuộc sống, nhất là trong y học. 

Từ ngày ấy, tia X đã được ứng dụng phổ biến trong bệnh viện và nha khoa để 
giám sát các cấu tạo bên trong cơ thể. Ở các bệnh viện đều hình thành một khoa 
riêng gọi là khoa X quang với các chỉ định: chụp ảnh bằng tia X, dò khuyết tật 
bằng tia X, chuẩn đoán bệnh bằng tia X, truyền hình bằng tia X... 

Một hôm chính hoàng đế Vinhem IỊ đích thân đến thăm ông ở viện vật lí 
Muynkhen. Mọi người âu lo không hiểu điều gì sẽ xảy ra giữa một ông hoàng độc 
tài, tàn bạo với một ông vua khoa học nhân ái, hăng hái và khinh mạn quyền uy này. 

Ông hoàng Đức tỏ ý muốn phong cho ông một tước hiệu quý tộc với điều kiện 
cho nhà vua độc quyền tia X đó để dùng cho mục đích quân sự. Rơnghen kháng 
khái không nhận tước vị và thẳng thắn muốn dành trọn phát minh để phục vụ cho 
bảo vệ sức khoẻ của nhân dân. Khi về cung điện, nghe đâu nếu không có quần 
thần can ngăn thì tý nữa ông đã bị nhà vua bắt giam. 


Thế rồi Đại chiến thế giới I nổ ra. Trong chiến tranh, người vợ đồng thời là người 
trợ thủ đắc lực của ông, bà Becta bị ốm liệt giường và sớm từ trần để lại ông sống 
trong cô đơn, thiếu thốn mỏi mệt đến mức ông phải xin nghỉ chức chủ tịch Viện Vật 
lí và tạm thôi giảng bài vì chỉ còn đủ sức làm việc ở phòng thí nghiệm mà thôi. 

Đến cuối đời, tình cảnh của ông vẫn không cải thiện. Rồi mùa đông khác 
nghiệt năm 1923 đã làm ông kiệt quệ, ốm liệt giường. Ông đặn đò nhà khoa học 
Hanxơ hãy chôn cất ông cạnh mộ vợ của mình ở nghĩa địa thành phố Ghixen và 
hãy giúp ông đốt đi tất cả các bút kí, nhật kí và bản thảo các công trình đang còn 
dang đở của ông. Ông thận trọng với các công trình khoa học khi còn chưa đủ 
chứng cứ và cũng sợ người ta đem áp dụng cho cuộc chiến tranh để giết người. 

Hôm ấy là ngày 10 tháng 2 năm 1923. Theo ông đến nhà thiêu xác có Hanxơ, 
một số bè bạn và học trò. Nhà bác học nổi Đống lừng lẫy thế giới nhưng ra đi 
khiêm nhường như vậy. 


Để nhớ ơn ông, nhiều nước đã THỊ tượng ông và lấy tên ông đặt tên cho các 
đường phố. 


218 


RUTXEN (BERTRAND RUSSELL) 
(1872 - 1870) 
NHÀ TOÁN HỌC, TRIẾT HỌC 
VÀ NHÀ HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI NỔI TIẾNG NGƯỜI ANH 


I. CUỘC ĐỜI 


Bá tước Rutxen sinh ngày 18 tháng 6 năm 1872 tại Bến 
Ravenxcrôp, nước Anh. Thân phụ là tử tước Ôbeclây, MỂ 
có tư tưởng phóng khoáng. Mẹ là chiến sĩ đấu tranh 
cho phong trào phụ nữ. 

Không may bố mẹ ông đều mất sớm, ông được 
ông bà nội, một bá tước có danh tiếng đem về nuôi và. 
gây dựng. | 

Thủa nhỏ, ông có khiếu về toán học, thích triết học 
và chịu ảnh hưởng của Hêgen. 





Ông tốt nghiệp đại học Cambritgiơ với luận đề "Lí luận của khoa học". Năm 
1895, ông đỗ thạc sĩ với luận án "Khảo luận về nên tảng của hình học". 

Sau đó ông được bổ làm tuỳ viên đại sứ quán Anh tại Pháp và kết duyên với 
người vợ quốc tịch Hoa Kì. Năm 1896, ông cùng vợ qua thăm Hoa Kì rồi sau đó 
lại trở về Anh, tiếp tục nghiên cứu toán và triết học. 

Trong Đại chiến thế giới I, ông là một chiến sĩ vận động cho hoà bình, khởi 
xướng một phong trào chống nhập ngũ và lên án các nước tham chiến dù bất cứ lí 
do nào. Năm 1918 ông bị kết án 6 tháng tù vì tội này. Trong nhà tù, ông viết xong 
tác phẩm "Nhập môn triết lí toán học". 

Năm 1912, ông li dị vợ và kết hôn với cô Đôra Vinphrêt Blác; cùng cô soạn 
cuốn '' Viễn cảnh nền văn minh công nghiệp". 

Sau đó, nhờ có con cái, ông quan tâm nhiều đến giáo dục. Ông thử thành lập 
trường Bicơn Hin dạy theo phương pháp giáo dục mới. Từ đó ông viết cuốn "Bàn 
về giáo dục" rồi "Hôn nhân và đạo đức". 


Năm 1936 ông lại bỏ vợ lần nữa và cưới cô Hêlen Latrixia Xpenxơ. 


- 219 


Từ năm 1938 - 1944 ông được mời dạy tại một số viện đại học ở Hoa Kì. Mặc 
dù giàu khả năng, có uy tín nhưng vì tư tưởng phóng khoáng và kì thị tôn giáo nên 
ông bị nhiều rắc rối. Tuy vậy, thời kì này đủ để ông hoàn thành bộ sách quan trọng 
lấy tên là " Lịch sử triết học phương Tây" xuất bản năm 1946. 

Trong Đại chiến thế giới I ông vẫn kiên trì lập trường chống chiến tranh, 
chống độc tài và phát xít, cảm thương cho số phận con người trong chiến tranh. 

Năm 1950 ông được lĩnh giải thưởng Nôben về văn chương. 

Sau chiến tranh, ông tiếp tục cổ vũ sự gặp gỡ Đông - Tây để phòng ngừa đe doạ 
của chiến tranh nguyên tử, chống bom nguyên tử và bom khinh khí ở phạm vi thế 
giới cũng như phạm vi nước Anh. Vì hoạt động này ông phải ở tù 8 ngày. 

Kể từ tháng 5 năm 1967 ông thành lập ở Xtôckhôm một toà án quốc tế gọi tên 
là "Toà án quốc tế chống chiến tranh tại Việt Nam" do đại văn hào Giăng Pôn 
Sac giữ chức chủ tịch, còn gọi là toà án Rutxen. 

Hoạt động của toà án Rutxen đã góp tiếng nói của nhân dân yêu chuộng hoà 
bình trên thế giới, ủng hộ cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc của nhân dân 
nước ta... _- 

Ông tạ thế ngày 4 tháng 2 năm 1970 hưởng thọ 98 tuổi, một trong những nhà 
bác học thọ nhất và để lại sự nghiệp nhiêu nhất ở nhiều phương diện. 


II SỰ NGHIỆP 

Cả đời hoạt động không ngơi nghỉ, ông đã để lại 50 tác phẩm giá trị và 700 
bài báo nghiên cứu công phu. Chắc chắn tất cả gia tài ấy còn để lại một ảnh 
hưởng lâu đài. 

Một số tác phẩm quan trọng như sau: 

- Những hiểu biết về phương pháp khoa học trong triết học: đó là tập hợp 
các bài dạy của ông ở đại học Bôxtơn năm 1914. 

- Nhập cuộc về triết lí toán học: được viết năm 1919. Theo nhiều nhà phê 
bình, tác phẩm này đã ảnh hưởng lớn đến các tác phẩm triết học viết sau đó. 

- Hôn nhân và đạo đức: Viết năm 1929. Tác giả công kích các sự giàng 
buộc của đạo đức và hôn nhân. Theo tác giả, điều ấy hạn chế quyền tự do của 
con người. Chính tác giả là hiện thân của tự do hôn nhân và ông thay đổi tới 
3 - 4 đời vợ. 


220 


- Nhu cầu hạnh phúc: Sách có 2 phần: phần đầu trình bày các nguyên nhân 
dẫn đến bất hạnh như: chán nản, ghen ty, mặc cảm tội lỗi... phần sau để ra các mặt 
mang lại hạnh phúc cho con người như: tình thương, các nguồn lợi thiết thân của 
con người... 

- Xã hội con người trong đạo đức và chính trị (1954): ông cho đạo đức và _ 
chính trị luôn luôn mâu thuẫn nhưng có sự giàng buộc lẫn nhau. Ông chú 
trọng các giá trị hạnh phúc chung của nhân loại cao hơn các lợi ích của mỗi 


quốc gia nhiều. Điều này chi phối việc làm và lập trường của ông về hoà bình 
và chiến tranh. 


- Tự truyện (1967): ông tự thuật cuộc đời của mình từ thời niên thiếu, đến quá 
trình học hành và những khám phá của ông về toán học, triết học, tôn giáo nói 
chung. Tập sách này đã trở thành một hiện tượng trong dư luận xã hội nước Anh. 


Ngoài ra ông còn là tác giả của hàng chục đầu sách nhưng đồng thời là các 
công trình khác như: 


- Phê phán triết học của Lepnit (1900). 
- Các nguyên tắc kiến tạo xã hội (1916). 
- Con đường tiến tới tự do (1918). 
- Tự do và tổ chức xã hội (1934). 
- Tôn giáo và khoa học (1935). 
- Con đường nào đến hoà bình (1936). 
- Lịch sử triết học phương Tây (1945). 
- Lô gích trong hình học (1896). 
- Ý tưởng về trật tự và vị trí tuyệt đối trong không gian và thời gian (1901). 
- Lí thuyết về lô gích (1910). 
- Đạo đức và chiến tranh (1915)... 


221 


SICOOCXKT (GOR SIKORSKY) 


(1889 - 1872) 
NHÀ SÁNG CHẾ NGƯỜI MĨ GỐC NGA, "CHA ĐẺ" 
CỦA MÁY BAY TRỤC THĂNG 


L CUỘC ĐỜI 


Ông sinh năm 1889 ở Kiep, và mất năm 1972 ở Ixtơn bang Cônêchticơt nước 
Mi. Cha ông là một giáo sư danh tiếng ở thành phố Kiep, đã rèn luyện cho ông về 
sở thích vật lí, thiên văn và điện học. Nhờ thế, ngay từ tuổi học trò, ông đã chế tạo 
được thành công một động cơ điện và một chiếc xe mô tô chạy bằng hơi nước. Mẹ 
ông là một bác sĩ, rất chiều con. Chính bà đã tìm tặng cho ông bản vẽ đồ án chiếc 
phi cơ trực thăng của Lêôna đơ Vanhxi vẽ trước đó 300 năm, nhưng chưa thực 
hiện được. 





222 


Mặc dù anh cả của ông đã dạy: "Con người không thể bay được. Chính tạo hoá 
cũng không bao giờ sinh ra một con chim nặng quá 15kg", nhưng từ lúc 12 tuổi, 
ông vẫn mơ ước sẽ bay được như chim. Ở tuổi này, ông đã hoàn thiện một trò chơi 
có cánh quạt giúp nó có thể cất cánh lên cao. Và cứ như thế, niềm tin "bay lên" đã 
chiếm hết tâm trí ông suốt 28 năm sau, trước khi có các thành công. 


II. SỰ NGHIỆP 


Năm 1908, khi 15 tuổi, nhờ đọc cuốn sách thuật lại cuộc bay đầu tiên của hai 
anh em Raitơ thực hiện 5 năm trước đó, ông đã quyết tâm sang Pari dự một lớp 
học về máy bay mà chỉ dừng ở lí thuyết và các nguyên lí. Học xong, ông mua một 


...Đ.—. 


động cơ 25 ngựa và một số phụ tùng về chế tạo thử “trực thăng”. 

Năm sau (1909) ông tự lắp ráp một máy bay lên thẳng có cánh quạt ở trên. 
Nhưng khi bay thử, máy bay muốn nổ tung mà không sao cất cánh được. 

Chiếc thứ nhì, nặng 200kg hoàn thành vào năm sau và gần như có vẻ tế 
nhích rời mặt đất. 


Không ngã lòng, trong hai năm kế tiếp, ông lại tự tháo lắp chế tạo được 4 kiểu 
máy bay nữa và suýt toi mạng vì tai nạn. Nhưng đến chiếc thứ 5 được đặt tên là 
"S5" thì mới bay được vững vàng. Chiếc máy bay do ông chế tạo đó có động cơ 
100 mã lực, bay được 500km/giờ chở được 2 người, phá kỉ lục bay thế giới về tốc 
độ lúc bấy giờ. Thế là năm 1912, khi mới 23 tuổi ông đã trở thành nhà phát minh. 
Một công tỉ ở Pêtrôgrat (Nga) đã mua độc quyền phát minh của ông, và mời ông 
làm kĩ sư trưởng của công ti. Chỉ 2 năm sau, ông đã hoàn trả lại cha mẹ số tiền mà 
_ gia đình đã gần như bán hết gia sản để dành cho ông nghiên cứu. 

Phát minh được áp dụng kịp thời trong Đại chiến thế giới I. Ông đã chế tạo 
được 75 máy bay oanh tạc cho nước Nga. Lúc này đã 30 tuổi, ông sống bằng nghề 
dạy Kĩ thuật hàng không và vẽ kiểu máy bay. 

Năm 1919 ông sang định cư ở MI. Năm 1923, ông thành lập hãng máy bay 
Clippơ riêng của mình. Tuy nổi tiếng và giàu có, nhưng ông vẫn HH Iờc quên mơ 
ước chế tạo ra máy bay lên thẳng của tuổi trẻ. 


Năm 1939, chiếc trực thăng đầu tiên do ông phát minh ra đời. Trong các lần bay 
thí nghiệm đầu tiên, máy bay còn bị "cột cẳng" bằng sợi dây cáp, gắn với sân bay. 
Hai năm trời tiếp tục hoàn chỉnh, máy bay của ông "lên thẳng" được, "bay 
đứng" được trên không, có thể lướt trên ngọn cây và hạ cánh ở bất cứ chỗ đất nào. 
Máy bay rất cần cho công việc tải thương, tìm kiếm người gặp nạn, dù trong chiến 
tranh hay trong hoà bình. Ông xứng đáng với danh hiệu "Người chiến thắng những 
gì không thể làm được" mà báo chí đã khen tặng ông. 


sóa 


SRƠĐINGƠ (ELWIN SCHROEDINGER) 
(1887 - 1961) 
NHÀ VẬT LÍ NỔI TIẾNG NGƯỜI ÁO 


L CUỘC ĐỜI 


Sau khi học xong đại học về khoa học vật lí ở 
Viên, ông phục vụ cho chiến tranh thế giới lần thứ I. 
Sau chiến tranh ông chuyển tới Duyrich Thuy Sĩ. | 

Năm 1933, ông đã chạy trốn khỏi bọn Đức quốc 
xã và là một trong vài nhà khoa học không phải gốc 
Do Thái nhưng đã làm như vậy. Cuối cùng, ông chọn 
tị nạn ở Ailen và năm 1940 ông trở thành giáo sư cao 
cấp tại viện nghiên cứu nổi tiếng Đublin. : 





II. SỰ NGHIỆP 


Năm 1926, mới 39 tuổi ông đã xây dựng học thuyết về dạng hạt vật chất của 
nguyên tử và sóng, góp phần giải thích được nhiều bế tắc trong các khám phá 
khoa học về vật chất thời ấy. 


Ông còn áp dụng thành công "cơ chế sóng" này vào hạt nhân hiđrô và lập 
phương trình dự đoán được các kết quả mà các nhà khoa học đương thời khác đã 
tìm ra nhưng không giải thích được. Nhờ công trình nổi tiếng này, ông cùng với 
Pôn Điräc, nhà vật lí lượng tử người Anh được trao cùng một giải thưởng Nóben 
về vát lí học. 

Mặc dù ông cố gắng sử dụng các phương trình về vật lí mong giải thích các 
hiện tượng về vật lí đương thời, tuy chưa thành công mĩ mãn nhưng ông không 
chấp nhận sự dễ dãi của các đồng nghiệp khác, vui mừng khi giải thích phương trình 
sóng như sự phản ứng của vật chất. 


224 


SƠVAITDÊ (ALBERT SCHWEITZER) 


(1875 - 1868) 
BÁC SĨ, TRIẾT GIA, NHÀ HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI LỖI LẠC NGƯỜI PHÁP 


I. CUỘC ĐỜI 


Ông người Pháp gốc Đức, sinh tại Andaxơ trong 
một gia đình mục sư tin lành. Khi học trung học tại 
Muynhaoxơ, ông học thêm chơi phong cầm và sau 
này là nhạc cụ ông ham thích suốt đời. Trong thời 
gian học thần học tại Xtraxbua, ông học tiếp triết học - 
ở Xoocbon, học đại phong cầm với giáo sư Saclơ 
Marie Uyđo nổi tiếng. 

Ông đỗ tiến sĩ triết năm 1899, cử nhân thần học 
năm sau, rồi nhận chức giáo sư thần học tại Xtraxbua 
suốt 10 năm. 





Trong thời gian giảng dạy thần học ở đây, ông đã theo học thêm về y khoa, tốt 
nghiệp bác sĩ y khoa năm 1913. Năm này cũng đánh dấu mốc chuyển biến lớn 
trong đời ông. Dù là một giáo sư thân học danh tiếng, có nhiều tư tưởng mới lạ, 
nhưng sau khi có bằng bác sĩ, bỗng nhiên ông thôi việc và qua châu Phi nhiệt đới, 
đến Cônggô lúc ấy là thuộc địa của Pháp để lập một bệnh viện từ thiện, toạ lạc ở 
vùng Lambêrênê. : 

-_ Ông cống hiến phần đời còn lại của mình cho công tác xã hội này ở một vùng 
hẻo lánh Phi châu. Ngày 18 tháng 4 năm 1913 khi ông mới đặt chân tới nơi đây, 
vùng Lambêrênê (xứ Gabông) quanh năm nóng như thiêu, như đốt, khí hậu độc 
địa, bệnh tật hoành hành. Dân điạ phương toàn người da đen nghèo khổ, sống thưa 
thớt và mắc nhiều loại bệnh tật trầm trọng. 

- Nhờ dân địa phương giúp đỡ, ông đã khẩn hoang 10 ha đất và làm một bệnh 
viện gồm 70 ngôi nhà được coi như những kiến trúc văn minh lần đầu tiến ở đây. 

Bệnh viện có 450 giường bệnh trong đó có 120 bệnh nhân hủi. Trợ giúp vào 
công việc nặng nề này có 60 người, trong số ấy có 30 nữ y tá từ khắp nơi tự 
nguyện đến theo tiếng gọi từ thiện của ông. Kẻ góp công (nhiều nữ sinh son trẻ 
nhiệt tình) kẻ góp của (nhiều bà tỉ phú từ nước Pháp...). Hầu hết, kể cả vợ ông và 


201 


con gái làm việc ở đây đêu không lương bổng, không đòi hỏi bất cứ một điều kiện 
nào cả. 

Bệnh nhân đến chữa, nếu có của thì tự túc ăn uống, nếu quá nghèo thì bệnh viện 
hỗ trợ. Số lương thực phát ra mỗi tuần cũng lên đến 7 - 8 tấn, với các bữa ăn đồng 
loạt, khẩu phần như nhau thường gồm: cơm, sắn, rau, trái cây, thỉnh thoảng mới 
có một bữa thịt cá. 

Là một bệnh viện đa khoa, nhưng ông chú trọng chữa các bệnh nan y lúc ấy 
như: hủi, phong, lao... những bệnh cố hữu của vùng châu Phi xích đạo này. Ông 
làm việc liên miên trong bệnh viện từ sáng đến 9, 10 giờ đêm, ngày nào cũng như 
vậy, không có ngày nghỉ cuối tuần. 

Trong suốt 50 năm tận tuy, vắt kiệt sức như thế ở nơi "rừng thiêng nước độc" 
này, ông đã chữa khỏi cho 100.000 bệnh nhân. Trong thành công lớn lao ấy có sự 
góp sức của vợ ông, bà HêLen Brexlau và cô con gái độc nhất của ông. 

Tại đây, vợ ông đã qua đời (năm 1957), tám năm sau (năm 1965) ông cũng trút 
hơi thở cuối cùng, thọ 90 tuổi giữa cánh tay của những người da đen mà suốt đời 
ông đã yêu bằng tình yêu nhân loại. Và họ cũng thương yêu ông hơn cả cha mẹ đẻ 
ra mình. Đám tang tiến hành đơn giản, chôn cất tại gần bệnh viện. Nhà bác học 
Anhxtanh đã đánh giá ông như một danh nhân vĩ đại nhất của cái thế giới buồn 
thẩm này. 

II. SỰ NGHIỆP 

Ngoài chữa bệnh, ông còn viết để lại nhiều công trình khoa học và sách có giá 
trị, một số viết bằng tiếng Đức - trong số đó, có các tác phẩm sau: 

- Cuộc đời thần bí của Thánh Tông Đồ Pôn (1930). 

- Thiên chúa giáo và những tôn giáo trên thế giới (1924). 

- Những triết gia danh tiếng Ấn Độ (1925). 

- Khảo luận về triết học so sánh. 

- Lịch sử nghiên cứu Thánh Pôn từ trước đến nay. 

Về âm nhạc, ông có tác phẩm: 

- J.§ Bach, nhạc sĩ với tâm hồn thi sĩ: được công chúng rất hoan nghênh. 


Sách được tái bản nhiều lần và năm 1908 ông phải phát hành cả một cuốn bằng 
tiếng Đức. 


226 


Ông còn là là một nhạc sĩ có hạng về đại phong cầm và thành thạo cả kĩ thuật 
chế tạo ra nó. Vì thế, năm 1908 ông cho xuất bản cuốn: "Kĩ thuật chế tạo đại 
phong cầm và nghệ thuật chơi đại phong cảm Đức và Pháp". 

Anbe Sơvaitdê là một nhà truyền giáo vĩ đại, một triết gia với nhiều tác phẩm 
giá trị, một bác sĩ tận tuy đầy tình nhân loại, giàu lòng vị tha. 

Ông được giải thưởng Gơt năm 1928, bắc đầu bội tính năm 1948, được bầu 
vào Hàn lâm viện khoa học năm 1961, được giải thưởng Nôóben về hoà bình năm 
1954. Ông là hiện thân của vẻ đẹp thánh thiện và toàn mĩ của một con người biết 
cống hiến và hì sinh cho khoa học và nhân loại. 


SPANLANZANI (LA2ZZARO SPALLUANZAND 


(1729 -1799 ) 
NGƯỜI KHÁM PHÁ RA HIỆN TƯỢNG THỤ TINH Ở ĐỘNG VẬT 


I. CUỘC ĐỜI 


Ông sinh ra ở Scandianô, Italia năm 1729 và mất 
năm 1799, hưởng thọ 71 tuổi. 


Ông học ngành y và có năng khiếu về thực nghiệm. 

Chính từ các thí nghiệm, tìm tòi giải phẫu của ông 
về cơ thể động vật đã giúp ông khám phá rạ sự tuần 
hoàn của máu và các cấu tạo, hoạt động của hệ tiêu 
hoá động vật. 





II. SỰ NGHIỆP " 


Công trình khoa học lớn nhất của ông là khám phá ra sự thụ tỉnh và sự phát 
triển phôi thai của loài vật. 

Trước ông, người ta cho rằng con người sinh ra được là nhờ có con người tí hon 
"nằm sẵn trong mỗi cơ thể mẹ. Số khác lại cho rằng trong tỉnh trùng của người bố 
có sẵn con người thu nhở" nằm trong ấy, giống như cái phôi gà, phôi vịt trong quả 
trứng đang ấp dở. 


227 


Spanlanzani là người đầu tiên khám phá bí mật ấy. Năm 1777 ông bắt đầu 
sự khám phá ấy từ sự sinh sản ở ếch. Ông chỉ thấy ở trứng ếch có cái chấm đen 
mà không có một con ếch tí hon nào cả. Ông cho là nếu mỗi trứng ếch đêu có 
một con ếch con ở trong sẵn rồi thì ếch đực đâu còn nhiệm vụ gì nữa. Trong 
khi đó, nhu cầu ếch đực, ếch cái gặp nhau trong mùa sinh sản lại cần thiết đến 
quyết liệt. Ông quan sát thấy khi giao hoan, ếch đực tưới tỉnh dịch vào trứng. 
Nhờ thế, trứng phát triển thành nòng nọc và nòng nọc lớn dần biến đổi thành 
ếch con. 

Ông làm thí nghiệm ngăn tinh dịch ấy bằng cách cho ếch đực “mặc quần đùi". 
Ếch đực vẫn ôm ếch cái khi đẻ nhưng tinh dịch bị giữ lại thì thấy kết quả thật bất 
ngờ: đám trứng ếch cái đẻ ra bị ung hết thấy. Thế là không có con ếch tí hon nào 
có sắn trong trứng cả. 

Ông liền làm thí nghiệm ngược lại, nghĩa là lấy tinh dịch ếch đực tiết ra 
trộn vào trứng ếch thì dù không có ếch bố mẹ, nhưng trứng vẫn phát triển cho 
nòng nọc. 

Từ đó ông rút ra kết luận: sự tiếp xúc giữa tỉnh dịch và trứng là điều kiện 
cân thiết cho sự ra đời của mọi loài sinh vật, và đó là sự thụ tỉnh. 

Sự hiển nhiên ấy vẫn bị không ít các đồng nghiệp của ông phủ định. Họ cho 
rằng chính mùi tinh trùng đã kích thích trứng ếch phát triển. Thế là ông lại phải 
làm các thí nghiệm khác để chứng minh. Lần này ông đựng tỉnh dịch và trứng ở 
hai đĩa đặt cạnh nhau để mùi của chúng ảnh hướng qua lại. Cuối cùng, nếu chỉ có 
thế trứng vẫn ung, nhưng khi trộn lẫn hai đĩa thì 4rứng phát triển. 

Sau này sự khám phá của ông đã được các nhà khoa học khác đương thời như 
K.F Vônphơ, Phôn Baơ Hecvic bổ sung để hoàn thiện như ngày nay chúng ta 
quan niệm. 


228 


STÊPHENSƠN (GEORGE STEPHENSON) 
| (1781-1848) 
KĨ SƯ NGƯỜI ANH - NGƯỜI PHÁT MINH RA ĐẦU MÁY XE LỬA 
VÀ XÂY DỰNG ĐƯỜNG SẮT CÔNG CỘNG ĐẦU TIÊN TRÊN THẾ GIỚI 


I. CUỘC ĐỜI 


Ông sinh năm 1781 trong một gia đình thợ mỏ 
vùng Niukêtxơn nước Anh. Bố ông là thợ máy bơm 
nước vùng mỏ. Ngay khi từ nhỏ, ông đã phải làm 
nhiều công việc khác nhau, phụ cho các kĩ sư mỏ để 
lấy tiền giúp gia đình. 

Ông không hề được cắp sách đến trường học mà 
phải tự học dưới ngọn đèn dầu tù mù vào buổi tối để 
trở thành một kĩ sư. _ 

Học nghề bơm nước của cha từ lúc 10 tuổi. Bằng 
các mảnh sắt và gỗ vụn, ông đã chế tạo được một số 





đồ chơi nhưng bơm nước được như thật. Ở mỏ Kilinhuốc, có lần ông chữa được 
một máy bơm nước đã hỏng từ mấy năm, các Kĩ sư sừng sỏ cũng chịu, trong chỉ có 
một ngày trước sự ngạc nhiên và thán phục của mọi người. 

Có bằng Kĩ sư rồi, năm 1812 lúc 31 tuổi, ông được bổ nhiệm làm kĩ sư xây 
dựng ở mỏ than Kilinhuốc gần thành phố Niukêtxơn. 


II. SỰ NGHIỆP 


Với lòng say sưa khám phá phát minh, ông dành toàn bộ thời gian rỗi rãi còn 
lại ở nhà để thiết kế đầu máy xe lửa và đường ray. 

Năm 1814 ông đã thiết kế ra chiếc đầu máy xe lửa dùng than đốt đâu tiên. 
Ông thách đấu chạy thi với ngựa. Trước đó, con người chưa biết tới một phương 
tiện giao thông nào nhanh hơn ngựa. Trong cuộc chạy đua ấy, đầu máy xe lửa của 
ông đã chạy bỏ xa ngựa trước sự bàng hoàng của những kẻ hay khích bác, chế 
riễu, phản đối ông. Đầu máy xe lửa được ông hoàn thiện dần và 5 năm sau thì 
hoàn hảo. 


229 


Lúc ấy số người ủng hộ ông nhiều hơn và nước Anh mới giao cho ông thiết kế 
con đường sắt đâu tiên trên thế giới nối cảng Livơpun với thành phố công 
nghiệp dệt Manchextơ dài 50km. 

Tuyến đường này là huyết mạch giao thông của nước Anh. Qua cảng Livơpun, 
bông ở mọi nơi nhập vào chở về Manchextơ và từ đó, vải lại chở ra cảng để xuất 
đi. Đường đi lại hiểm trở, xe ngựa chở rất khó khăn. Người ta phải đào cả một con 
sông nối 2 nơi mà cũng không đáp ứng nổi. 

- Nhưng khi thiết kế con đường sắt này, ông đã bị các chủ trang trại có đường sắt 
đi qua chống đối kịch liệt. 

Năm 1923 ông lại trúng thầu xây dựng một tuyến đường sắt nối từ Xtôctơn 
tới Đalinhtơn để thực hiện chở khách. Chính ông đã tự lái đoàn tàu chở khách 
đầu tiên này khi đường sắt hoàn thành vào năm 1925. Đó là cái mốc chói lọi của 
lịch sử đường sắt thế giới. Thành công đó dẫn đến việc xây dựng tuyến đường sắt 
lịch sử: đường sắt xuyên suốt nước Anh mấy năm sau. 

Ngày 6 tháng 10 năm 1829 trong cuộc thi "Đầu máy xe lửa" ông một lần nữa 
thành công rực rỡ. Đầu máy "Tên lửa" (The Rocket) có công suất lớn của ông đã 
vượt xa các đầu máy khác dự thi. 

Tên tuổi của ông nổi lên như sóng cồn, vinh quang của ông đạt đến tột đỉnh, 
chẳng kém gì vinh quang của Giêm Oát - người sáng chế ra máy hơi nước hiện đại. 

Người ta dành cho ông một ghế nghị viện rồi tặng cho ông huân chương hiệp sĩ 
là huân chương cao nhất của triều đình Anh. Nhưng mọi người ngạc nhiên vì ông 
xin từ chốt tất cả và nói những điều bất hủ: 

- Ghế ở nghị viện để làm gì nhỉ? Tôi có cần diễn thuyết đâu và cả huân chương hiệp 
sĩ nữa liệu có ích gì cho tôi? Nó có làm tôi trể lại được như hồi thanh niên không? 

Bạn bè ông nài ép: "í ra ông cũng nên nhận một danh hiệu cao quý gì ẩi chứ?" 
ông mỉm cười: 

- Danh hiệu w? Đối với tôi danh hiệu Œiocgiơ Stêphensơn đã là quá đủ. 

Dù ông không nhận một tước vị nào nhưng "thế thái nhân tình" đã thay đổi hẳn.. 
Chính các tên chủ trang trại xưa kia đã khinh rẻ, xua đuổi ông không thương tiếc 
khi ông thiết kế đường sắt qua đất họ thì nay lại khúm núm, quy luy xin ông chiếu 
cố cho thêm nhánh đường sắt này, đặt thêm nhà ga kia... để thuận tiện cho việc 
thông thương hàng hoá của họ.. 


230 


T 


_ TIMIRIADEP (CLIMENT TIMIRIAZEV). 
(1843 - 1920) 
NHÀ THỰC VẬT NỔI TIẾNG NGƯỜI NGA, NGƯỜI GÓP PHẦN 
KHÁM PHÁ RA HIỆN TƯỜNG QUANG HỢP Ở CÂY XANH 


L CUỘC ĐỜI 


Ông sinh ngày 3/6/1843 ở Pêtecbua. Cha ông là 
một sĩ quan trong quân đội Nga nhưng có tư tưởng 
tiến bộ, chính ông đã theo đoàn quân viễn chinh của 
tướng Cutudôp phản công quân Pháp đến tận Pari. 

Có lần một người phỏng vấn ông về việc chuẩn bị 
cho các con trai làm nghề gì ? Ông cười trả lời ngay: 

- Tôi sẽ may 5 chiếc áo màu xanh như công nhân 
Pháp, sắm 5 khẩu súng để khi lớn chúng tấn công vào 
cung điện Mùa Đông. 





Thủơ nhỏ đi học, ông đã có nhiều tư tưởng tiến bộ, sớm tiếp thu và học theo 
học thuyết Đacuyn, đã từng bị đuổi khỏi trường đại học vì có tư tưởng và hành 
động chống đối chế độ hà khắc của Nga hoàng. 

Sau khi tốt nghiệp đại học, ông được giữ lại giảng dạy thực vật học tại Học viện 
lâm học Pêtecbua. : 

Đến năm 1878 ông được phong giáo sư ở đại học tổng hợp Matxcơva và làm 
việc ở đó suốt 34 năm. " 

Ông có vóc người cao, hơi gầy, có cặp mắt to, sáng và mái tóc vàng. Ông có tác 
phong nhanh nhẹn hoạt bát. Khi bắt đầu bài giảng thường lúng túng, có khi nói 


231 


lắp. Nhưng khi ông say sưa lên, nhất là về môn sinh lí thực vật của ông, thì các 
nhược điểm trên hoàn toàn biến mất, li hoàn toàn cuốn hút người nghe như có 
phép lạ. 

Vì sớm hấp thụ tư tưởng của học thuyết tiến hoá còn cấm kị với chế độ 
Nga Hoàng bấy giờ nên ông bị xem như là "phần tử bướng bỉnh" luôn bị "theo 
dõi" thậm chí bị đánh giá là “đã dùng tiên của Nhà nước để đuổi chúa trời ra khỏi 
thiên nhiên”. ¬ 

Thêm vào đó, họ không chịu công nhận các công trình khoa học của ông, 
không chịu coi ông là một nhà sinh lí học có tài. Mặc dù ông đã được bầu làm tiến 
sĩ danh dự của 3 trường đại học nước ngoài, nhưng òng vẫn NI. được bầu vào 
Viện Hàn lâm Khoa học nước Nga. 


Năm 1901, để phản đối Chính phủ Nga Hoàng đàn áp sinh viên, Sấy làm đơn 
xi thôi việc. Tuy nhiên, nhiều năm liền, nhiều giáo sư. các nhà khoa học và sinh 
viên đấu tranh đòi chính quyền phải khôi phục vị trí cho ông. Cuối cùng ngày 
18/10/1910 đông đảo sinh viên đã mít tỉnh đông đảo để đón ông trở lại trường đại 
học. Đáp lại sự hâm mộ của sinh viên, ông nói: 

- Trong đời tôi luôn phục tùng 3 điều sau: lòng tin, tình yêu và niêm hỉ vọng. 
Tôi yêu khoa học vì đó là công cụ giúp tôi tìm ra chân lí. Tôi luôn tin tưởng và hi 
vọng ở các bạn. 

Ông qua đời vào ngày 28 tháng 4 năm 1920 vào giữa mùa xuân ở nước Nga. 
Ngày nay ở cạnh cổng Nikitxki ở Matxcơva có dựng bức tượng Timiriadep bằng 
đá cẩm thạch đen để ghi nhớ công của ông. 


II. SỰ NGHIỆP 


Trong suốt cuộc đời hoạt động khoa học, ông rất coi trọng thực nghiệm. Các . 
công trình khoa học về quang hợp của ông đều dựa trên các khảo sát lâu dài từ thí 
nghiệm trên đời sống cây trồng. 

Chính ông là người đầu tiên đề ra việc nghiên cứu hiện tượng quang hợp 
một cách toàn diện. 

Trong cuốn "Đời sống cây trồng” ông viết: "nếu đưa cho người đâu bếp giỏi chỉ 
có ba thứ: nước lã, không khí và ánh nắng để chuẩn bị một bữa cỗ thì chắc người 
đó phải bó tay. Nhưng trong thiên nhiên, cây t! ng đã làm thay công việc mà 
người đâu bếp giỏi nhất cũng không làm được ấy... 

Ngoài ra, ông còn nghiên cứu sâu sắc về Hoá học, Vật lí học và là một nhà 
truyền thông xuất sắc về tư tưởng tiến hoá và phổ biến khoa học. 


2C 


Khi mất, ông chưa kịp viết xong lời nói đầu cho bộ sách "Mặt Trời, sự sống 
và chất diệp lục". 

Ông coi bộ sách là kết tụ của 50 năm, dùng thành tựu của vật lí để khám phá 
cái bí mật lớn nhất của giới thực vật là quang hợp. 

Vài giờ trước khi mất ông nhận được bức thư cuối cùng cảm ơn các cuốn sách 
ông đã gửi tặng. Dưới bức thư đó là chữ kí của Ulianốp (Tức Lê Nm). 


NGUYÊN BÁ TĨNH (TUỆ TĨNH) 
ÔNG TỔ THUỐC NAM 


L CUỘC ĐỜI 


Nguyễn Bá Tĩnh tên hiệu là Hồng Nghĩa, pháp 
hiệu là Tuệ Tĩnh, sinh ở làng Nghĩa Phú, tổng Văn 
Thai, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. Chưa rõ 
ngày và năm sinh. Ông mồ côi cha mẹ lúc 6 tuổi, 
được các sư ở chùa Hải Triều và chùa Giao Thuỷ 
(Sơn Tây) nuôi cho ăn học. 

Theo một số tư liệu, năm 22 tuổi, ông thi đậu nhị 
giáp tiến sĩ dưới triều Trần Dụ Tông nhưng không ra 
làm quan. 





Ông đi tu, làm thuốc chữa bệnh bằng thuốc nam cho dân, lấy nơi tu hành đồng 
thời là chỗ trồng cây thuốc và chữa bệnh cho dân. 

Năm 55 tuổi, ông bị đưa đi cống cho triều Minh (Trung Quốc). Sang đó, ông 
được trọng dụng, giữ chức Y tư cửu phẩm, nổi tiếng là một thày thuốc giỏi. Một 
lần ông chữa cho Tống vương phi (vợ vua Minh) khỏi trọng bệnh nên được phong 
Đại y thiền sư. 

Do thế, ở đền thờ Tuệ Tĩnh có câu đối nhắc đến sự kiện này: 

Hoàng Giáp phương danh đằng Bắc địa 
Thánh sư liệu được trấn Nam bang” 
(Thi đậu Hoàng Giáp tiếng thơm lây lừng phương Bắc 
Chữa bệnh thân diệu, tài nghệ vang lừng khắp chốn Nam) 


233 


Không rõ ngày ông mất nhưng nghe nói vua Minh cho chôn cất ông chu đáo ở 
gần hoàng thành và dựng bia kỉ niệm. Đời sau có Nguyễn Danh Nho, người cùng 
làng may có dịp đi sứ sang Trung Quốc, phát hiện thấy trên ngôi mộ Tuệ Tĩnh có 
ghi: "Sau này có ai ở cố quốc sang, nhờ đem hài cốt tôi về nước”. 

Gần đây có một số học giả cho Thiền sư Tuệ Tĩnh là người Triều Lê và sinh ở 
khoảng giữa thế kỉ 17 (khoảng năm 1630), đỗ tiến sĩ năm 1660 dưới triều Lê Dụ 
Tông. Ông xuất gia từ nhỏ và mất năm 1676. 


H. SỰ NGHIỆP 


Cuộc đời của Tuệ Tĩnh có niên đại còn chưa thống nhất, nhưng sự nghiệp của 
thiền sư thì rất rõ ràng. Ông là người đầu tiên nêu ra tư tưởng dùng "thuốc nam - 
chữa bệnh nam" và dành trọn cả đời vừa giảng kinh, vừa cứu tế chữa bệnh cho 
nhân dân được nhân dân tôn vinh là "Y thánh Nam dược". 

Tuệ Tĩnh để lại 2 bộ sách quan trọng: 

- Quyển "Nam dược thần hiệu" là cuốn sách thuốc Nam có hệ thống đầu tiên 
của nước ta. Trong sách giới thiệu trên 500 vị thuốc với đủ tính vị và công dụng. 

- Quyển "Hồng Nghĩa giác tư y thư" tổng kết về y lí, các phép tắc trị bệnh và 
kinh nghiệm chữa một số bệnh cụ thể: 

Năm 1717 khi in sách này, các-quan thị nội phủ chúa khẳng định giá trị của bộ 
sách như sau: “Lưu truyền đến nay, tiếng tăm vang dội bốn phương". 

Hai bộ sách này đã được dịch sang tiếng Việt, sau đó lại được Viện nghiên 
cứu y học dân tộc tập hợp thành bộ " Toàn tập Tuệ Tĩnh" sách đã được tái bản 
nhiều lần.. 

Để nhớ công ơn của Tuệ Tĩnh,những cơ sở chữa bệnh đặt tại các chùa đều được 
thống nhất mang tên Tuệ Tĩnh đường. Đến nay ngọn cờ của Tuệ Tĩnh giương cao 
"Nam dược trị Nam nhân” được mãi mãi toả sáng trong y học và y giới nước ta. 


234 


TÔMSƠN (WILLIAM THOMSON) 


(1824 - 1987) 
NHÀ VẬT LÍ VÀ KĨ THUẬT ĐIỆN NGƯỜI XCÔTLEN, 
NGƯỜI ĐẦU TIÊN ĐẶT ĐƯỜNG DÂY ĐIỆN BÁO XUYÊN ĐẠI DƯƠNG 


L CUỘC ĐỜI 


Ông sinh năm 1824 tại Benphat trong một gia đình 
trí thức gốc Xcôtlen. Cha ông làm giáo sư toán học tại 
đại học Glaxgâu ở quê hương. Mới 6 tuổi ông đã mồ 
côi mẹ. Ông hiếu học và thông minh khác thường. 

Năm 8 tuổi ông đã học trung học. Năm 10 tuổi đã 
nhận vào học đại học cùng với anh ruột 12 tuổi. 

Khi 15 tuổi ông đã viết các bài báo khoa học 
khiến cho giới khoa học phải chú ý. 





Học xong đại học Glaxgâu, ông đi tu nghiệp thêm ở đại học Kembritgiơ lúc đó 
là trung tâm khoa học của nước Anh. 

Năm 22 tuổi, ông đã được cử làm giáo sư ở đại học Glaxgâu và giữ chức chủ 
nhiệm bộ môn vật lí suốt 53 năm còn lại. 

Ông đã làm thay đổi hẳn bộ mặt môn vật lí ở đây bằng cách đầu tư xây dựng 
một hệ thống phòng thí nghiệm hiện đại, biến thành một trung tâm nghiên cứu 
khoa học về vật lí của nước Anh. 

Đến năm 1870, trường chuyển đến cơ sở mới thì phòng thí nghiệm của ông đạt 
đến mức đầy đủ và hiện đại. Ở đây, lần đầu tiên trong nước Anh được trang bị đèn 
điện, trang bị điện thoại và xưởng trường phát triển thành một nhà máy nhỏ. Ông 
được đề cử giữ chức giám đốc phòng thí nghiệm Cavenđisơ rồi hiệu trưởng trường 
Đại học Edinbua, nhưng ông đều từ chối và ham thích các công việc sáng tạo, 
khám phá ở các phòng thí nghiệm của ông ở Glaxgâu hơn. 


II. SỰNGHIỆP 


Sự nghiệp hoạt động khoa học của ông phong phú, đa dạng. Ông có các đóng 
góp trong nhiều lĩnh vực khác nhau như: nhiệt động lực học, điện báo, thuỷ động 


233 


lực học, kĩ thuật điện, toán học, điện học, từ học, nhiệt học và hàng hải. Lĩnh vực 
nào ông cũng có các đóng góp quan trọng tới mức giới khoa học đương thời suy 
_ tôn ông là nhà vật lí và kĩ thuật điện vĩ đại nhất thế giới lúc ấy. Tiền bản quyền 
phát minh và thù lao về tư vấn kĩ thuật của ông thường xuyên hơn gấp nhiều lần 
lương. Khác với đồng nghiệp làm khoa học thường chật vật và nghèo túng, ông 
sống một đời sống thoải mái, dễ chịu, thường thích du lịch, thích tài trợ cho các 
sinh viên làm khoa học. Riêng ông có hẳn một chiếc du thuyền cỡ lớn, đắt tiền để 
chu du nay đây mai đó. : 

Trên cơ sở phát minh của mình, chính ông đã tham gia đặt đường dây điện 
báo xuyên Đại Tây Dương từ Anh sang Mĩ và năm 1858 đã truyền đi bản điện 
báo xuyên đại dương lần đầu tiên trên thế gới. 

Ông cũng sáng chế ra nhiều phép đo và máy đo điện trở, điện dung và 
nhiều máy phát tín hiệu khác nhau, các máy điện kế cực nhạy ghi được cả các 
tín hiệu điện rất yếu. 

Để ghi nhớ công lao này, Hội đồng thành phố đã bầu ông là "Công dân danh dự 
của Glaxgâu", Nữ hoàng Anh phong cho tước "Huân tước” và cho phép ông chọn 
một địa danh tổ quốc để đặt tên cho mình. Ông lấy tên là "Huân tước Kenvin" 
để kỉ niệm tên dòng sông quê hương ông. 

Ông còn liên tiếp phát minh ra nhiều dụng cụ hàng hải, trong đó có máy đo độ 
sâu, thuỷ triều kí ( dụng cụ tự ghi biến đổi thuỷ triều) và cải tiến la bàn đi biển mệt 
cách cơ bản. 

Ông còn có các đóng góp quan trọng trong nhiệt động lực học. Để ghi nhớ các 
đóng góp này, thang nhiệt độ tuyệt đối được gọi bằng tên ông: Thang nhiệt độ 
Kenvin (kí hiệu là K). 

Thí dụ: Nhiệt độ đóng băng của nước: 

Theo thang nhiệt độ Cenxiut là: 1 = O”C. 

Theo thang nhiệt độ Kenvin là: T= 273,15K. 

Cứ theo trình tự các đóng góp, huân tước Kenvin được hưởng các vinh quang 
trọn vẹn trong suốt đời sống của mình. 

- Năm 22 tuổi, được bầu Hội viên Hội hoàng gia Êđinbua. 

- Năm 27 tuổi là Hội viên Hội hoàng gia Luân Đôn. _ 

- Năm 31 tuổi được tặng huy chương Hoàng gia Luân Đôn. 

- Năm 49 tuổi được bầu Chủ tịch Hội hoàng gia Êđinbua. 


236 


- Năm 66 tuổi là Chủ tịch Hội hoàng gia Luân Đôn. 

- Năm 80 tuổi ông được bầu Chủ tịch Hội đồng khoa học của trường đại học 
Glaxgâu, một chức danh dự dành cho người có nhiều công lao. 

Ông mất năm 83 tuổi và được an táng tại Tu viện Oetmintơ nơi chôn cất các vĩ 
nhân nước Anh. 


TORIXENLI (FVANGELISTA TORRICELLD 


(1608 - 1647) 
NHÀ VẬT LÍ XUẤT SẮC NGƯỜI Ý, NGƯỜI PHÁT MINH RA 
PHONG VŨ BIỂU VÀ HIỆU ỨNG ÁP SUẤT CỦA KHÍ QUYỂN 


1. CUỘC ĐỜI ˆ 


Ông sinh năm 1608 ở Faenza nước Ý. Ông là một 
trong hai học sinh tâm phúc của nhà bác học Gahlê. 

Thực ra, ông chỉ vinh dự học Galilê chưa đầy ba 
tháng. Đó là sự kiện diễn ra khỏảng tháng 10 năm 
1641 lúc ông mới 33 tuổi. Tuy thế, trước khi qua đời _ 
Galilê đã viết di chúc để ông thừa kế lại các công 
trình đang dang dở của rnình. 

Torixenli là con người rất chú trọng về hình thức 
và ăn mặc. Ông để 2 hàng ria mép ngắn vuốt ngược 
và bộ râu cằm nhọn để theo kiểu Tây Ban Nha. Dù ở nhà hay ra đường, lúc nào 
ông cũng ăn mặc chỉnh tề, đường hoàng, tươm tất. 





Ông sống rất sôi nồi và làm việc không tiếc sức mình. Quá say mê và phung 
phí sức lực trong phòng thí nghiệm và tư duy, ngay cả lúc nghỉ ngơi nên vô tình 
ông đã tự rút ngắn đời sống của mình. Ông mất quá sớm, mới 39 tuổi, nhưng để 
lại nhiều công trình đến mức người ta không thể tưởng tượng được với thời gian 
sống ngắn ngủi như vậy mà ông có thể hoàn thành được như thế. Thêm vào đó, 
ông còn đem theo vào mộ mình những bí mật mà mãi gần đây khoa học mới 
biết tới. 


237 


H. SỰ NGHIỆP 


Thí nghiệm nổi tiếng, làm nên sự nghiệp đầu tiên cho Torixenli, là các thí 
nghiệm rất thông thường về vật lí mà ngày nay vẫn được lặp lại ở các trường phổ 
thông. Đó là thí nghiệm lật ngược cái ống thuỷ tinh đã hàn kín một đầu trong đựng 
đầy thuỷ ngân rồi nhúng vào cái cốc cũng đựng thuỷ ngân. Trong ống, thuỷ ngân 
không chảy xuống hết và chỉ tụt xuống một ít thôi. Khoảng phần trên của ống thuỷ 
ngân là một khoảng trống, ngày nay gọi là "chân không Torixenli" để kỉ niệm 
công lao ông fìm ra "chân không" lần đầu tiên. 

Thí nghiệm này còn chứng minh được rằng không khí cũng có trọng lượng. Đó 
là các thí nghiệm đã làm từ năm 1643 nhưng nó sẽ còn được lặp lại và nhắc lại 
mãi mãi vì nó đặt cơ sở đầu tiên cho thuỷ lực học và áp khí học, mâm mống của 
khí tượng học. 

Theo dõi toàn bộ dụng cụ thí nghiệm ấy, ông thấy có lúc mức thuỷ ngân lên, có 
lúc xuống theo sự thay đối của thời tiết. Thế là ông phát hiện ra khí áp có liên 
quan chặt chẽ đến thời tiết và bộ thí nghiệm ấy chỉ thay đối đi một chút là trở 
thành cái ống đo thời tiết, sau này được gọi là khí áp kế hay phong vũ biểu. Kể 
cả cái chân không ông tìm ra ấy đã có biết bao ứng dụng quan trọng trong khoa 
học kĩ thuật như: nấu đường trong nhà máy, làm bóng đèn sống lâu, chế đèn máy 
ti vi, các dụng cụ tia X và nhiều dụng cụ hữu ích khác. 

Ngoài khám phá trên, ông còn. xác định được cả công thức tính tốc độ của 
dòng chất lỏng chảy ra khỏi lòng bình chứa, quy tắc câu phương Parabon, 
xác định trọng tâm các vật quay và cải tiến bộ giác kế của pháo binh. 

Ngày nay người ta còn tìm thấy một bí mật bất ngờ là ngót ba trăm năm trước 
khi phát minh ra thấu kính thì chính Torixenli đã chế tạo được một thấu kính 
đâu tiên. Ở Florăngxơ quê ông còn giữ được chiếc thấu kính có đường kính 
83mm do ông làm ra trước khi ông mất l năm, tức từ năm 1646. 

Ngay sau khi ông qua đời đã xảy ra cuộc tranh cãi không ai chịu ai của các nhà 
khoa học Ý, khi họ lắp thấu kính này vào kính viễn vọng và nhìn thấy vành đai của 
sao Thổ. 

Hơn thế nữa, gần đây nhà khoa học Misen Rugiơ (Pháp), bằng phương pháp 
nhiễu xạ, đã ngạc nhiên thấy thấu kính của Torixenli còn tốt hơn hẳn các thấu kính 
hiện đại. Đối chiếu với bút tích để lại, người ta thấy chính nhà bác học cũng tự 
đánh giá phát minh ấy như sau: "Đến thiên thân cũng chưa thể sản xuất ra được 
các gương cầu tốt hơn thể”. 


238 


Sỡ dĩ ông không tiết lộ vì một đại công tước tài trợ cho ông đã yêu cầu ông phải 
giữ bí mật. Tuy nhiên, toàn bộ công thức của chiếc thấu kính ấy để gọn trong một 
chiếc tráp. Rất không may, chiếc tráp quý giá ấy đã bị thất lạc. Vì thế, nhân loại 
đã chịu một thiệt thòi không đáng có là mãi 300 năm sau mới chế tạo lại được 
chiếc thấu kính mới gần bằng cái của ông đã chế tạo. 


LÊ HỮU TRÁC (HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG) 
(1724 - 1791) 
NHÀ THÀY THUỐC LỚN, CÓ CÔNG XÂY DỰNG NỀN Y HỌC CỔ 
TRUYỀN VIỆT NAM TOẢN DIỆN (LÍ LUẬN, PHƯƠNG PHÁP, DƯỢC LIỆU...) 


I. CUỘC ĐỜI 


Ông sinh năm Giáp Thìn (1724) thời Lê Dụ 
Tôn, niên hiệu Bảo Thái thứ 5 (ngày 27/12/1724) 
ở quê mẹ là xã Tinh Diễm, huyện Hương Sơn, tỉnh 
Hà Tĩnh, đậu tiến sĩ, làm tới thượng thư đời Lê Dụ 
Tôn (1705 - 1728). Theo sách "Hải Dươis địa 
chí" và “Thượng kinh kí sự" (do ông viết) thì quê 
ông ở làng Liêu Xá, huyện Đường Hào, tỉnh Hải 
Dương (nay là huyện Yên MỊ, tỉnh Hưng Yên:. 

Năm lên 10 tuổi, ông theo cha về học ở Thăng Long (Hà Nội). Vốn có chí, lại 
là "con giòng cháu giống" (Thân thuộc ông có 4 tiến sĩ khoa bảng. Hiện nay nhà 
cũ còn giữ được chiếc cổng nhà đề 3 chữ "Tiến sĩ môn" (Cửa tiến sĩ), nên ông học 
rất giỏi, nổi tiếng gần xa. Ông thích giao luu với bầu bạn, uống rượu, ngâm thơ. 
Người đương thời gọi ông là nhà thơ thuộc dòng họ Lí, Đỗ phong lưu. 





Khi 20 tuổi thì cha mất, ông phải thôi học về nhà chịu tang và phụng dưỡng mẹ. 


H. SỰ NGHIỆP 


Thời ấy đất nước, triều chính rối loạn, Trịnh, Nguyễn phân tranh, nhân dân đói 
khổ, bệnh tật. Các chúa Trịnh lộng quyền và tàn bạo. Các cuộc khởi nghĩa nổi lên 
khấp nơi: Nguyễn Hữu Cầu ở Hải Dương, Lê Duy Mật ở Trấn Ninh, Nguyễn Danh 
Phương ở Thái Nguyên... đếu lấy danh nghĩa phù Lê diệt Trịnh. 


239 


Lê Hữu Trác là người tài cao và thức thời, đứng giữa thế cuộc ấy, ông đã chọn 
con đường đoạn tuyệt với lối học từ chương khoa cử và con đường quan lại, để 
đem tài đức giúp dân, giúp nước bằng cách xây dựng sự nghiệp y học dân tộc, 
bảo vệ sức khoẻ cho nhân dân. Suốt hơn 30 năm của cuộc đời mình, ông đã xây 
dựng được nên móng cho nên y học cổ truyền Việt Nam toàn diện cả về lí luận, 
phương pháp điều trị và dược liệu. Cũng như Tuệ Tĩnh ông chủ trương dùng 
dược liệu Việt Nam. 

Năm 1781 niên hiệu Cảnh Hưng thứ 42, Trịnh Sâm cho triệu ông từ Hương 
Sơn, Hà Tĩnh về kinh chữa bệnh cho Trịnh Cán vì ông là thày thuốc nổi tiếng 
lúc bây giờ. 

Ông không những chữa bệnh tốt còn quan tâm viết sách để truyền bá kinh 
nghiệm chữa bệnh để các thày thuốc trong cả nước đọc sách ông mà chữa bệnh 
có hiệu quả cho nhân dân. 

Ngoài ra, ông còn là người thông hiểu và truyền bá các kiến thức về: địa lí, 
khí tượng, thiên văn, vật lí học... Ông còn là nhà thơ và nhà văn xuất sắc. Tác 
phẩm "Thượng kinh kí sự" của ông viết nhân chuyến về Thăng Long chữa bệnh 
cho Trịnh Cán là tác phẩm kí sự đầu tiên của văn học nước ta. Nhiều tác giả xếp 
tên tuổi ông ngang hàng với Lê Quý Đôn ở nước ta, có thể so sánh ông với 
Lômônôxôp ñay các nhà bác học thế giới khác đương thời. 

Ngoài "Thượng kính kí sự" ông còn để lại hàng chục bộ sách về y học, đại 
loại như: 

- Lãn ông y tập (hay Hải thượng y tông tâm lĩnh (y). 

- Y hải cầu nguyên (y). 

- Vệ sinh yếu quyết (y). 

- Nữ công thắng quyết (gia chánh, y). 

- Y lí thân nhàn (y). 

- Âm án, dương án... 

Gần đây toàn bộ tác phẩm của ông được tập hợp thành bộ "Hải Thượng Lãn 
Ông toàn tập", được tái bản nhiều lần và là bộ sách giáo khoa đầu giường cho 
các thày thuốc y học dân tộc ở cả nước ta hiện nay. 


240 


TÔN THẤT TÙNG 
(1812 - 1882) 
GIÁO SU PHẪU THẬT NỔI TIẾNG THẾ GIỚI - NGƯỜI VIỆT NAM 


L CUỘC ĐỜI 

Ông sinh năm 1912 ở thành phố Huế. 

Năm 19 tuổi còn là học sinh trường Bưởi - Hà Nội. 

Năm 23 tuổi là sinh viên Y khoa. 

Trong vòng 4 năm (1935 - 1939) anh sinh viên Y khoa Tôn Thất Tùng đã liên 
tục bền bỉ mổ 200 lá gan người đã chết để nghiên cứu làm luận án tốt nghiệp bác 
sĩ Y khoa. 

Trong cách mạng tháng Tám, ông tham gia cướp chính quyền ở Hà Nội và sau 
đó được cử làm Giám đốc bệnh viện Phủ Doãn, đồng thời được mời giảng dạy ở 
Trường Đại học Y dược Hà Nội. 

Trong kháng chiến chống Pháp, Giáo sư Tôn Thất Tùng tham gia đoàn mổ xẻ 
lưu động của Trường Đại học Y dược đi phục vụ quân đội. Năm 1947 tham gia 
xây dựng trường Đại học Y kháng chiến và được giao nhiệm vụ làm Thứ trưởng 
Bộ Y tế. 

Năm 1954, sau khi tham gia mặt trận Điện Biên Phủ trở về, ông xin thôi giữ 
chức Thứ trưởng Bộ Y tế để dành hết tâm trí cho công việc chuyên môn. 

Suốt 28 năm sau đó, cho đến khi đột ngột qua đời ngày 7-5-1982 do bị nhồi 
máu cơ tim, giáo sư Tôn Thất Tùng đã liên tục hoạt động nghiên cứu chuyên môn 
về phẫu thuật tim, gan ở trong nước cũng như nước ngoài, xuất bản nhiều tác phẩm 
quan trọng, được thế giới đánh giá cao. 


H. SỰ NGHIỆP 


Ngoài các đóng góp to lớn đối với các công việc chữa bệnh tim, sỏi mật, phù 
tụy..., công trình khoa học chủ yếu và nổi tiếng nhất của Giáo sư Tôn Thất Tùng là 
phương pháp mổ cắt gan có quy phạm. 


24 


Năm 1974, tức là sau 39 năm nghiên cứu thực hiện, phương pháp Tôn Thất 
Tùng đã được thế giới công nhận là một phương pháp kinh điển về phẫu thuật gan 
và được áp dụng phổ biến ở nhiều nước. 

Năm 1977, Giáo sư được Viện Hàn Lâm phẫu thuật Pari tặng Huy chương phẫu 
thuật quốc tế mang tên Lanơlôngơ (Lannelongue), loại huy chương 5 năm tặng l 
lần và Giáo sư Tôn Thất Tùng là người thứ 12 được tặng huy chương này. 

Năm 1979, ở Pari xuất bản một cuốn sách của Giáo sư Tôn Thất Tùng với 
nhan đề : Phẫu thuật lớn và nhỏ về gan, trong đó giáo sư đã tổng kết 715 trường 
hợp cắt gan. Sau đó, nhà xuất bản Matxcơva dịch sang tiếng Nga. Phương pháp 
Tôn Thất Tùng còn được giới thiệu trong Bách khoa toàn thư về nội thương - 
phẫu thuật của Pháp. 

Đối với công lao to lớn của ông, Đảng và Nhà nước ta đã có những phần thưởng 
cao qúy: 2 huân chương lao động hạng Nhất và Nhì, Huân chương Hồ Chí Minh 
và danh hiệu Anh hùng Lao động. : 


Hiện nay, tại Thủ đô Hà Nội có một đường phố được mang tên ông. 


242 


ũ 


UÂCMÂN (SELMAN WAKSMAN) 


(1888 - 1973) 
NHÀ BÁC HỌC VI KHUẨN HỌC NGƯỜI MĨ, GỐC NGA NGƯỜI PHÁT 
MINH RA STREPTOMICINE - ĐƯỢC COI LÀ THẦN DƯỢC TRỊ BỆNH LAO 


I. CUỘC ĐỜI 


Ông sinh tại Prilura gần Kiep (Nga) năm 1888. 
Lúc trẻ học tại Ôđetxa. Năm 1910, khi 22 tuổi ông 
cùng gia đình di cư sang Hoa Kì và năm 1915 nhập 
quốc tịch MI. 

Lúc đầu ông làm trợ lí cho Viện nghiên cứu Nông 
học tại Niu Giecxây. Đến năm 1925, ông được nhận 
chức giáo sư vi trùng học và thổ nhưỡng học, đồng 
thời nghiên cứu chuyên đề về các chất kháng sinh. 





H. SỰ NGHIỆP 


Năm 1914 cùng với sự hợp tác của Sat và Bugi, ông chiết được loài nấm có tên 
khoa học Stropmices griseus một chất có tác dụng diệt khuẩn mạnh và đặt tên là 
-_ Xtreptômixin. 

Khi ấy bệnh lao đối với thế giới được coi là bệnh nan y. Bệnh nhân mắc lao 
nặng (ở thời kì sau) hầu như vô phương cứu chữa. Nhưng thuốc Xtreptômixin ra 
đời như một thần dược diệt trừ được vi trùng Côc của căn bệnh này. 

Ngoài tác dụng trên, Xtreptômixin còn có công hiệu với các bệnh sau đây: 

- Bệnh sưng màng óc, bệnh bại huyết và tất cả các bệnh về phổi và đường hô 
hấp nói chung. 


243 


- la chảy, ho gà, một loại sốt định kì (do vi trùng khu trú ở tuyến tì gây ra). 


- Một số loại bệnh gần như sốt rét do động vật hoang dã (thú rừng) truyền sang ` 
người, thường xảy ra ở các thợ săn, thợ luộc da, thợ nấu bếp... 


Thuốc còn có hiệu nghiệm với các chứng bệnh khác như viêm họng, viêm niêm 
mạc, viêm mô, bệnh lậu... 


Vì đã có cống hiến lớn lao trong việc phát minh ra một loại kháng sinh, cứu 
nhân loại khỏi nhiều bệnh hiểm nghèo như vậy nên năm 1952 ông được nhận giải 
thưởng Nôben về y học. 


Ông còn để lại nhiều công trình nổi tiếng như: 
- Đất mùn. 

- Đất và vi khuẩn. 

- Những chất men. 


- Sự tương phản giữa vỉ trùng và chất kháng sinh. 


244 


V 


VANH XI (LÉONARD DE VINCD 


(452-1519) _ 
NHÀ KHOA HỌC, NHÀ PHÁT MINH VÀ HOẠ SĨ NỔI TIẾNG ITALIA 


L CUỘC ĐỜI 


Ông sinh năm 1452 tại Anchianô, gần Phlorenxơ 
trong một gia đình trung lưu. 


Chàng thanh niên Lêôna đơ Vanhxi đẹp trai, khoẻ 
mạnh và đầy quyến rũ vì vừa có tài năng âm nhạc vừa 
giỎi g1ao tIếp. 

Năm 15 tuổi, ông học việc tại nhà một nghệ sĩ 
hàng đầu Italia, được ông ta dạy cho vẽ, điêu khắc, 
đúc kim loại, phù điêu, kim hoàn và thiết kế mẫu 
trang phục. 





Năm 20 tuổi, ông đã trở thành một bậc thày về hội hoạ, song ông luôn coi mình 
là một kĩ sư hơn là một nghệ sĩ. 

Năm 1487 ông đi Milan nhận chức đạt sứ tại đây. Sau đó ông làm việc cho 
quận công Luđôvic Xphoocda và được quận công rất yêu quý. Ở đây ông giải 
quyết các kĩ thuật về thuỷ lợi nhưng vẫn không quên hội hoạ và điêu khắc. 

Thời gian này ông vẽ bức hoạ La cène (còn gọi là bữa tiệc cuối cùng - chúa 
Giêxu dùng bữa tiệc với các môn đồ), làm tượng Phrăngxoa Xphoocda cưỡi ngựa 
(phụ thân của quận công trên) cao 8m. 

Từ năm 1499, ông về Mantu, Vơnidơ làm việc cho Xêda Boocgia với tư cách là 
kĩ sư về quân sự. 

Sau đó, ông lại về Phlorenxơ rồi đi Milan phò vua Louis XII. 


245 


Năm 1513 (lúc 61 tuổi) đức Giáo Hoàng Lêông X mời ông về giúp việc. Vì 
nhiều kẻ ghen tị, ghen ghét nên ông lại sang Pháp làm việc cho vua Phrăngxoa I 
tại lâu đài Ämboadơ. 

Ông mất tại đây ngày 2 tháng 5 năm 1519 sau khi bị đột quy một thời gian dài. 


II. SỰ NGHIỆP 


Ông có nhiều tài và tài nào cũng đều ở đỉnh cao, nên được các vua chúa, giáo 
hoàng... thay nhau mời đón, khai thác. 

Bình sinh ông muốn hiểu và nhận biết bất cứ điều gì mà ông bắt gặp. Ông là 
một trong số những người đầu tiên giải phẫu cơ thể thực sự để tìm hiểu các cơ 
bắp và xương cốt xem chúng hoạt động thế nào và tìm hiểu thai nhỉ phát 
triển trong bụng mẹ ra sao. 

Ông ham thích và thực hiện nghiên cứu toàn bộ giới tự nhiên. Từ sự phát 
triển của cây cối đến quy luật hoạt động của gió và đại dương. Thậm chí ông còn 
khám phá thấy Mặt Trời đứng im và không chuyển vận xung quạnh Trái Đất như 
người ta tưởng. 

Ông còn tham gia thiết kế các toà nhà và tìm cách uốn nắn dòng chảy của sông 
để xây dựng các con kênh. 

Ông đã phát minh ra vũ khí khi giữ chức cố vấn quân sự cho quận công 
Luđôvic Xphoocda ở xứ Milan. Tài năng của ông còn thể hiện ở khả năng tổ chức các 
lễ hội, thiết kế các sân khấu lớn và phát minh ra các đồ chơi cơ khí lí thú, hấp dẫn. 

'Về nhạc, ông cũng góp phần chế tạo ra một số nhạc khí. Những nghiên cứu 
khoa học của ông vượt xa trình độ hiểu biết của thời đại ông sống. Trong đó bao 
gồm cả các nguyên tắc chế tạo một máy bay. Vậy là gần 400 năm trước khi 
chiếc máy bay đầu tiên được chế tạo thì hầu hết các ý tưởng và tính toán ban đầu 
về chiếc máy bay ấy đã nằm trong số sách ghi chép của ông mà chưa kịp thực hiện. 

Mặc dù ông được đương thời ngưỡng mộ và kính trọng nhưng thực sự công 
chúng không thể hiểu được hết khả năng siêu phàm của ông. Thật kinh ngạc khi 
các tài năng tột đỉnh và sự sáng tạo nhiều mặt tuyệt vời ấy lại cùng tôn tại ở chỉ 
MmỘI COH HgƯỜI. 

Về hội hoạ mà qùa đó nhiều người biết đến ông thì ông vẽ không nhiều. Ông có 
tài thể hiện về ánh sáng và bóng tối. Trong bố cục của tranh, ông luôn quan tâm 
đến quan hệ giữa cảnh và vật. Vì vậy, ôñg vẽ một bức thường rất lâu, sửa đi sửa lại 


246 


nhiều lần cho đến độ hoàn mĩ. Nhờ thế, ông đã để lại những họa phẩm cao siêu, 
tuyệt vời vào loại bậc nhất của nhân loại. 

Điện Luvrơ (nước Pháp) giữ được 10 hoạ phẩm của ông (La Giôcôngđơ, Đức 
mẹ, Xanh - Annơ và hài nhi Giêxu...) và một số rải rác ở Milan, Phlorăngxơ... 

Bằng thủ pháp ánh sáng có bóng chuyển trên nên tối, ông đã làm cho khuôn 
mặt và con người ông vẽ hình như nổi 3 chiêu trên mặt phẳng. Bức tranh Mona 
Lisa có lẽ là bức chân dung nổi tiếng nhất thế giới. Một kiệt tác nữa của ông là bức 
hoạ hoành tráng vẽ trên tường mang tên "Bữa tiệc cuối cùng”. 

Thông thái về moi thứ và tìm tòi không biết chán là đặc tính con người của ông. 
Ông cùng Miken - Ăngiơ là hai nghệ sĩ vĩ đại và hoàn mĩ trong thời đại phục hưng 
tại ltalia. 


VECNƠ (JULES VERNE) 


(1828 - 1805) 
TÁC GIA CỦA CÁC TRUYỆN KHOA HỌC VIỄN TƯỞNG NỔI TIẾNG 
NGƯỜI PHÁP, ĐƯỢC COI LÀ CHA ĐỂ CỦA HOẢ TIỀN VÀ TÀU NGẦM 


L CUỘC ĐỜI 


Ông sinh tại tỉnh Năngtơ nước Pháp, năm 1828. 
Ông đến Pari học luật, may mắn gặp đại văn hào 
Alêchdăng Đuyma. Cuộc gặp gỡ để lại một dấu ấn ¡“. 
suốt đời. Ông thích thú theo con đường văn nghiệp ï'“: 
của A. Đuyma. 

Để sách của mình hấp dẫn độc giả, ông chọn 
cho mình một con đường riêng: viết sách về mạo 
hiểm và viễn tưởng. Ông giao du với những kẻ 
phiêu lưu mạo hiểm và giang hồ nổi tiếng. Ông bỏ luật, học địa lí, vật lí, toán... để 
có cơ sở khoa học mà viết chứ không phải thi lấy bằng để hành nghề. 





Năm 1857 ông lập gia đình. Sau đó viết và xuất bản một số sách nhưng chưa có 
tiếng tăm gì. Ông quyết định đi du lịch để có thực tế, trước hết đi Xcôtlen và các 
vùng lân cận. 


II. SỰ NGHIỆP 


Năm 1863. đánh mốc dấu son sự nghiệp của ông. Ông hoàn thành bản thảo bộ 
sách "Năm tuần trên khinh khí cầu" được nhà xuất bản đánh giá cao và kí với 
ông một hợp đồng viết dài hạn 20 năm (cứ 2 tiểu thuyết viễn tưởng/ l năm). 

Sau đó, vì sách của ông ăn khách quá, không chỉ bán trong nước mà còn dịch ra 
nhiều thứ tiếng, các năm sau nhà xuất bản phải sửa lại hợp đồng tăng nhuận bút 
cho tác giả tới 5 lần. 

Thế là theo đà ấy, ông phải lao động liên miên suốt ngày đêm để viết và đã cho 
ra đời ở thời kì này tới 50 tác phẩm. Danh tiếng càng lớn, tiền bản quyền tác giả 
càng nhiều. Ông đủ tiền để mua nhiều xe hơi, du thuyền để cùng bạn bè đi du lịch 
khắp nơi. 

Năm 1886, trong một chuyến du ngoạn, ông bị tai nạn và phải về quê vợ là 
Aminăng để dưỡng bệnh. Sau đó ông dọn nhà luôn về đây và tiếp tục viết được . 
một thời gian nữa. 

Nhưng về già, ông sớm mắc bệnh tiểu đường. Bệnh phát triển làm ông bị điếc 
và mù loà. Ông tạ thế năm 1905 tại quê vợ. 

Thời ông, thế giới chưa chế tạo được tên lửa và tàu ngầm. Nhưng tuổi trẻ của 
các nhà công trình sư sau này chế tạo ra tên lửa tàu ngầm thật, đã được đi tàu 
ngầm và thử tên lửa trong các chuyện khoa học viễn tưởng ly kì, lôi cuốn và như 
thật của Giuyn Vecnơ. : 

Tính ra ông viết được 60 tác phẩm, cuốn sách nào cũng nổi tiếng và bán chạy. 
Sau đây là các tác phẩm chính: 

"Năm ngày trên khinh khí cầu" (1863), tả lại cuộc du hành của bác sĩ 
Xamuyen với bạn là Địch Kenơđi và người tuỳ tùng là Giô trên chiếc khinh khí 
cầu Vichtôria qua miền Đông Phi. Đoàn thám hiểm gặp nhiều rủi ro như: Phải hạ 
cánh xuống rừng nhiệt đới, lạc rừng thiếu nước, đói ăn, gặp các bộ lạc da đen... 
nên rất l¡ kì hấp dẫn. 

- "Du hành vào trung tâm địa cầu" (1864), tả cảnh cũng một bác sĩ cùng tuỳ 
tùng mạo hiểm chui vào một miệng núi lửa đã tắt, họ gặp nhiều thứ kì dị như cây, 
người, voi, ngư long, khủng long... tất cả đều có kích thước khổng lồ. 

- "Hai vạn dặm dưới biển cả" (1870), tác phẩm này đã được dịch sang tiếng 
Việt và tái bản nhiều lần, tả thuyền trưởng Nemô đi trên tàu ngầm Nautiluyx. 
Thuỷ thủ đoàn vô cùng gian truân dưới biển cả cho đến khi trốn thoát được khỏi 
nguy hiểm và về đến đất liền. 


248 


Các tác phẩm sau đây cũng được xếp vào hạng nổi tiếng: 

- "Thuyền trưởng 35 tuổi". 

- “Từ địa cầu đến mặt trăng" 

- "80 ngày vòng quanh thế giới (1873)". 

- "Ngôi sao phương nam”. 

- "Miken - Xtrôgôp (1876). 

Ông còn được coi là cha đẻ của các truyện khoa học viễn tưởng. Truyện của 
ông được xếp vào loại sách được dịch ra nhiều tiếng nước ngoài nhất thế giới. 
Vì ảnh hưởng sâu rộng của sách ông viết nên trong truyền thông đại chúng quen 
dùng cụm từ "Thời đại Giuyn Vecnơ" để chỉ thế kỉ thứ 19 và thế kỉ thứ 20. 


LƯƠNG THẾ VINH 
(1441 - 1496) 
NHÀ TOÁN HỌC, NHÀ SƯ PHẠM VÀ NHÀ BIÊN KHẢO XUẤT SẮC 


IL. CUỘC ĐỜI 


Ông có tên hiệu là Thuy Hiên, sinh ngày 1 tháng 8 
năm 1441 (năm Tân Dậu) trong một gia đình nông 
dân có học ở làng Cao Lương (nay là Cao Phương) 
thuộc xã Liên Bảo, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. 

Từ nhỏ, ông đã nổi tiếng là thần đồng, thông minh, 
hoạt bát, nhanh trí. Đến trường, ông học giỏi nhờ có 
phương pháp gắn học với hành, lí thuyết với thực tế 
cuộc sống. Ngoài học hành ra, ông vẫn chơi diều, thổi 





sáo, xem chèo và giúp gia đình các công việc nhỏ. 
Chưa đầy 20 tuổi, tiếng tăm và tài học của ông đã nổi tiếng khắp vùng Sơn Nam. 
Năm 23 tuổi, đời vua Lê Thánh Tông, Quang Thuận năm thứ tư (1463) Lương 
Thế Vinh đậu trạng nguyên (năm Quý Mùi). Ông đỗ đầu đệ nhất giáp tiến sĩ trong 
số 44 tiến sĩ và 1400 người đỗ cử nhân khoa đó. 


249 


Vua Lê Thánh Tông tự tay làm thơ tặng ba vị đỗ đầu như sau: 
Trạng nguyên Lương Thế Vinh 
Bảng nhãn Nguyễn Đức Trinh 
Thám hoa Quách Đình Bảo 
Thiên hạ công tr! danh. 


232x^!f 


Câu cuối cùng có nghĩa: "Mọi người đều biết tên". Quả thực tên tuổi ông còn 
biết cho đến bây giờ. 


II. SỰ NGHIỆP 


Suốt 32 năm được vua tin dùng, ông đều ở Viện hàn lâm đã từng giữ chức 
"Hàn lâm thị thư chưởng" (đứng đầu Viện hàn lâm). 

Ông có tài ngoại giao được vua giao soạn thảo các văn từ bang giao và đón 
tiếp sứ thần nước ngoài. 

Ông còn được mời dạy ở Quốc Tử Giám, cùng Văn Quán và Tú Lâm Cục 
là những trường học cao cấp thời xưa đào tạo các nhân tài cho đất nước cả về văn 
chương lẫn toán học. 

Học trò ông có nhiều người đỗ cao và thành đạt như: Nguyễn Tất Đạt (đậu tiến 
sĩ năm 1469), Trần Bích Hoành (đậu Thám hoa năm 1478), Trần Xuân Vinh (đỗ 
tiến sĩ) và Lương Đác Bàng (đỗ bảng nhãn năm 1499 vừa là cháu của ông). Riêng 
Lương Đắc Bằng đã được gửi học ông từ năm 12 tuổi, sau này Lương Đắc Bằng lại 
là thày dạy học của Nguyễn Bỉnh Khiêm, tạo nên nhiểu thế hệ thày trò đều thành 
đạt ở đẳng cấp trí thức cao nhất của đất nước. 

Ông đã biên soạn cuốn "Toán pháp đại thành" để dùng trong nhà trường. Đó 
là cuốn sách giáo khoa về toán đầu tiên ở nước ta, đã cố gắng hệ thống hoá 
những thành tựu về hình học và số học đương thời. Ông cũng áp dụng tri thức về 
toán để vận dụng vào việc đo đạc ruộng đất. 

Ông cũng giỏi âm nhạc, ông cùng với Thân Nhân Trung và Đỗ Nhuận soạn 2 
bộ nhã nhạc và đồng văn dùng trong quốc lễ và triều hội. 

Ông còn biên soạn cuốn "Hí phường phả lục" (1495). Sau khi ông mất, 
Quách Hữu Nghiêm đã đề tựa để đưa in. "Lịch sử Việt Nam" tập I đánh giá: cuốn 
"Hí phường phả lục của Lương Thế Vinh xuất bản năm 1501 có thể coi là tác 
phẩm lí luận đầu tiên về nghệ thuật kịch hát cổ truyền”. 


250 


Về văn chương, ông cũng có nhiều đóng góp. Ông được vua phong chức Sái 
phu trong hội thơ "Tao Đàn" do vua Lê Thánh Tông thành lập, chuyên. 
phê bình, sửa chữa, nhuận sắc thơ trong hội. 

Khác với các sĩ phu đương thời, ông tỏ ra là con người có thực học, không thích 
văn chương phù phiếm. Ông luôn nghĩ đến mở mang dân trí, phát triển kinh tế, 
dạy dân dùng thuốc nam, thuốc bác để chữa bệnh. 

Ông cũng không ham quyền chức. Chưa nhiều tuổi ông đã xin về trí sĩ tại quê 
nhà, ngày ngày leo núi, thả diều, câu cá, làm thơ, đọc sách. Ông đi sâu.nghiên cứu 
đạo Phật và đề tựa cho ¡n nhiều tác phẩm về Phật học như: "Nam tông tựa pháp 
đồ" và "Thiên môn giáo khoa" của pháp sư Thường chiếu thời Lí. 

Ông mất tại quê nhà ngày 26 tháng 8 năm 1496 (năm Bính Thìn), thọ 55 tuổi. 
Nhân dân làng Cao Hương chôn cất ông tại khu Mã Trạng. Đền thờ ông được xây 
trên nền nhà cũ tại xóm Giáp Nhất làng Cao Hương. Nhiều bậc đại khoa triều 
Lê - Mạc như: Bảng nhãn Lương Đắc Bằng, trạng nguyên Giáp Hải, tiến sĩ Hà 
Nhiêm Đại, Tam nguyên Yên Đổ Nguyễn Khuyến... đã đến viếng thăm nhiều lần. 

Nhà bác học Lê Quý Đôn đã đánh giá ông là con người có tài kinh bang tế thế 
"Con người tài hoa danh vọng tột bậc ". 

Được tin ông qua đời, vua Lê Thánh Tông đã khóc và làm thơ nôm điếu ông, 
trong đó có 2 câu kết nhưsau: _ 

Khuất ngón tay than tài cái thế 
Lây ai làm trạng nước Nam ta. 

Có lẽ ít danh nhân thế giới được chính nhà vua đánh giá cao và công tâm 

như vậy. 


251 


VÔNTA (ALESSANDRO VOLTA) 


(1745 - 1827) 
NHÀ VẬT LÍ HỌC NGƯỜI Ý, ĐÃ PHÁT MINH RA PIN ĐIỆN ĐẦU TIÊN 


I. CUỘC ĐỜI 

Ông sinh năm 1745 tại Cômô, một thị trấn 
nhỏ ở miền bắc Italia. Gia đình ông là một 
gia đình quý tộc khá giả. 

Khi còn là học trò trung học, ông đã tỏ ra 
là một trò thông minh, hiếu học, rất thích 
khoa học, đặc biệt về điện là thứ đang được 
quan tâm lúc bấy giờ. 

Năm I8 tuổi, ông đã có nhiều cơ hội được 
học tập, giao lưu với các nhà khoa học lớn ở các 
nước quanh vùng. 





Nhờ vậy năm 24 tuổi, ông đã có công trình 
khoa học đầu tay công bố. 

Năm 1774 ông được cử về làm giáo viên vật lí tại trường trung học Cômô, nơi 
ông ra đời và có điều kiện nghiên cứu sâu vào lĩnh vực ông ưu thích là điện lực. 


II SỰ NGHIỆP 


Năm 1775 ông phát minh ra bản sinh điện, một dụng cụ cho phép tạo ra được 
các điện tích lớn. Bản sinh điện được chào đón rất nhiệt liệt. Khắp nơi người ta 
theo phát minh của ông để chế tạo ra bản sinh điện, nhỏ thì có thể bằng bao thuốc 
lá, lớn có đường kính tới 2m phải nâng lên bằng ròng rọc. 

Năm 1782 ông lại cải tiến bản sinh điện để tạo thành một tĩnh điện kế có độ 
nhạy cao dùng để đo hiệu điện thế của các tụ điện. Chính Vônta là người đầu tiên 
đề ra yêu cầu phải thực hiện các phép đo số lượng trong điện học. Để ghi công 
ông, đơn vị điện thế được gọi là Vôn (Volt). 

Khi đọc công trình về điện sinh học của Ganvani công bố năm 1791, ông hoài 
nghi kết luận đó. Năm sau ông làm lại các thí nghiệm để kiểm tra và thấy hoàn 
toàn chính xác. Ông đánh giá rất cao các thí nghiệm của Ganvani nhưng giải thích 


252 


có thể bắp cơ thần kinh ở ếch chỉ như một cái máy đo điện mà thôi. Sau khi lặp lại 
thí nghiệm nhiều lần, ba tháng sau ông khám phá ra chính sự tiếp xúc của hai 
loại kim loại khác nhau đã phá vỡ sự cân bằng (ngày nay gọi là hiệu điện thế 
tiếp xúc) để sinh ra dòng điện. Tuy dòng điện ấy rất nhỏ, nhưng nhờ dùng "tĩnh 
điện kế" cực nhậy do mình chế tạo, ông đã đo được. Ông chọn hiệu điện thế tiếp 
xúc giữa bạc - đồng làm chuẩn và quy định đơn vị là 1 thì: 

Giữa đồng - sắt là 2. 

Giữa sắt - thiếc là 3 

Giữa chì - kẽm là 5. 

Đến cuối năm 1799 ông thực hiện được một phát minh không ngờ. Ông dùng 
các tấm nhỏ hình tròn làm bằng hai thứ kim loại khác nhau ghép thành từng cặp 
liên tiếp nhau. Khi xếp các cặp thành một "chồng" theo cùng hướng và đặt xen kẽ 
chúng những tấm bìa tẩm dung dịch muối hoặc kiểm thì hiệu hiệu điện thế giữa 
các tấm kim loại khác nhau cũng rất lớn (tỉ lệ với số lượng các cặp). 

Ngày 20 tháng 3 năm 1800 Vônta thông báo kết quả phát mình của mình cho 
Hội hoàng gia nước Anh và gọi dụng cụ của mình là "chồng điện”. Dụng cụ ấy tạo 
ra một dòng điện khá lớn, duy trì được khá lâu. Sau này người Pháp vẫn gợi là 
"Cột Vônta" (tiếng Pháp, cột là Pie). Vì thế ngày nay người ta gọi luôn chúng là 
pin Vônta (hoặc gọi tắt là pin). Thế là lần đầu tiên trên thế giới, Vônta đã chế tạo 
ra chiếc pin. Từ khi pin xuất hiện; đã có các phát minh liên tiếp khác làm cho dòng 
điện có nhiều ứng dụng rộng rãi trong khoa học kĩ thuật và đời sống, trở thành 
nhân tố không thể thiếu của nền văn minh nhân loại. 


253 


X 


_ XIÔNCÔPXKI (KONSTANTINE TSIONKOVSKI) 
(1857 - 1835) 
NHÀ PHÁT MINH NGƯỜI NGA, CHA ĐỀ CỦA DU HẢNH VŨ TRỤ 


I. CUỘC ĐỜI. 


Ông sinh ra ở một ngôi làng nhỏ vùng Riadan 
nước Nga. Thủơ nhỏ, giống nhiều đứa trẻ khác, cậu 
thích nghịch ngợm. Một lần vì quá ham trượt tuyết 
cậu bị cảm nặng và khi khỏi bệnh thì bị điếc. 

Nhờ sự động viên của người mẹ, bù cho mất thính 
giác cậu sử dụng tận lực thị giác. Cậu lao vào đọc 
sách, đọc đâu nhớ đó. Chỉ trong một thời gian ngắn 
cậu đọc vượt cả các anh, thậm chí vượt cả cha cậu. 
Cậu đọc hết số sách là tài sản duy nhất của gia đình 
cậu lúc ấy. 





Ngoài sách vở, cậu luôn chân, luôn tay làm các đồ chơi, chế tạo ra các loại 
dụng cụ cho gia đình. Phòng cậu luôn bề bộn sách vở, cưa, đục, mẩu gỗ, sắt vụn. 
Cậu chữa được cả các đồng hồ hỏng và lắp ráp, từ vài cái đồng hồ hỏng thành cái 
đồng hồ báo thức hẳn hoi. 

Thấy con có tật nguyền nhưng tỏ ra có năng khiếu, bố mẹ cậu quyết tâm gửi về 
Matxcơva theo học. Cậu trọ ở nhà một bác thợ giặt, thường chỉ ăn bánh mì đen, 
uống nước lã vì đã dành phần lớn số tiền gia đình gửi mỗi tháng là 15 rúp để mua 
sách và dụng cụ thí nghiệm. Sách mua không đủ nhu cầu đọc nên phần lớn thời 
gian sau khi đi học, cậu phải đến thư viện để học. 

Một hôm may mắn cậu được gặp giáo sư Rinhin, một nhà bác học nổi tiếng lúc 
ấy. Giáo sư hỏi anh: 


254 


- Anh đã học những thày nào ? 

Cậu kể một loạt các nhà khoa học nổi tiếng, cả trong và ngoài nước. Giáo sư 
ngạc nhiên hỏi: 

- Có thật không ? Cơ hội nào khiến anh được gặp các vị ấy ? Anh mỉm cười thật 
thà đáp: 

- Thưa giáo sư, tôi gặp các bác học ấy chủ yếu trong các cuốn sách họ viết. Tôi 
tự học trong các sách ấy ở thư viện. 

Ở quận Barôpxcơ có một tên cảnh sát báo cáo lên quận trưởng về một người khả nghi. 

- Tôi thấy hắn ta chẳng mấy khi dời nhà. Từ phòng hắn ở thỉnh thoảng thấy 
tiếng nổ lép bép, chớp loé lên và khói bốc nghỉ ngút. Viên quận trưởng mở cuộc 
điều tra thì tìm ra người đó là Xiôncôpxki và các hành vi khả nghi ấy chỉ là TH HỆ 

thí nghiệm ông tiến hành hàng ngày. 


II. SỰ NGHIỆP 


Năm 1878, khi 21 tuổi, dù vô cùng khó khăn cậu cũng tốt nghiệp sư phạm và được 
bổ nhiệm làm giáo viên tiểu học ở Caluga, một vùng quê hẻo lánh ở nước Nga. 

Ngồi dạy học ở một vùng quê nghèo, người giáo viên yêu khoa học ấy vẫn say 
mê làm việc, nghiên cứu. Ông vẫn giữ tác phong xưa là giản dị; xuẻnh xoàng, 
sống kham khổ để dành hết đồng lương nhỏ bé của mình vào mua sách và dụng 
cụ thí nghiệm. 

Người dân trong vùng thường gọi ông là "Con người mơ mộng xứ Caluga". 
Thực ra ông không chỉ mơ mộng viển vông mà dày công vào xây dựng, tính 
toán các bản thiết kế tên lửa, khí câu và tìm ra các công thức cơ bản về động 
lực học của tên lửa. 

Năm 1881 ông gửi đến Hội vật lí nước Nga công trình nghiên cứu đầu tay của 
ông về "Động lực học chất khí". 

Năm 1891, ông lại đệ trình lên Hội đồng khoa học toàn nước Nga đề án chế 
tạo Khinh khí cầu bằng kim loại. Đề án táo bạo đến mức không ai dám ủng hộ 
và đành xếp vào hồ sơ lưu trữ. 

Chín năm sau, năm 1900 chiếc khinh khí cầu kim loại đầu tiên của loài người 
thí nghiệm thành công mang tên ĐÐepơlanh. Khí cầu này không hơn gì khí cầu của 
Xiôncôpxki thiết kế. Vinh quang ấy đáng lẽ phải thuộc về ông mới đúng. 


235 


Ông còn có nhiều tiên đoán rất đúng về bí mật cấu tạo vật chất. 

Từ năm 1911 ông đã tiên đoán "Máy bay sẽ là phương tiện giao thông an toàn 
nhất" và ông là người đầu tiên đề xướng lắp bánh xe vào máy bay trước khi anh 
em Raitơ nghĩ ra và thực thi điều ấy. Năm 1918, sau khi gửi hết nhà xuất bản này 
đến nhà xuất bản khác, cuốn truyện khoa học viễn tưởng "Bên ngoài Trái Đất" của 
ông mới được xuất bản. 

- Năm1929 ông viết: “Nguyên tử cũng phức tạp như hành tỉnh hoặc Mặt Trời”. 

- Năm 1931 ông viết cụ thể hơn "Nguyên tử là cả vũ trụ và nó cũng phức tạp 
nh vũ trụ”. 

Ông đã vạch ra con đường bay vào vũ trụ trước chuyến bay của Gagarin đúng 
78 năm. 

Điều đáng ngạc nhiên là những tư tưởng “Bay bổng trong vũ trụ" như vậy lại 
"thai nghén" từ một ông giáo dạy tiểu học, sống trong một hoàn ảnh gia đình rất 
khó khăn. 

Gia đình ông đông con, thời Nga Hoàng, Viện hàn lâm quốc gia chỉ trả cho tất 
cả công trình khoa học của ông chừng 470 rúp. Ông phải sống một đời sống vô 
cùng khó khăn và thiếu thốn. Chỉ có 2 người con gái của ông là sống lâu hơn bố. 

Bốn năm trước khi mất, lúc đã 74 tuổi, ông viết cho thế hệ trẻ: "Tói muốn các 
bạn sung sướng khi quan sát vũ trụ..., những kết luận của tôi sẽ làm các bạn yên 
lòng hơn những lời hứa hẹn của mọi thứ tôn giáo trên đời này. 

Không chỉ ở Nga mà ở các nước phương tây cũng coi ông là cha đẻ của ngành 
du hành vũ trụ. Tháng 11 năm 1928, một tạp chí của Mi viết” Xiôncôpxki là 
người ải tiên phong trong lĩnh vực du hành vũ trụ”. 

Tháng § năm 1930, báo "Nhân Đạo" (Pháp) khẳng định: "Công bằng mà nói, 
phải thừa nhận rằng Xiôncôpxki là cha để của ngành khoa học vũ trụ”. 

Ông còn là tác giả của trên 30 đầu sách mà nay đã trở thành một di sản quý 
giá do chính Xiôncôpxki đã bỏ từ số tiền lương ít ỏi của một nhà giáo nghèo ra in 
ở Caluga. Trong số ấy, ngoài các truyện viễn tưởng ra, còn có các bảng tính toán, 
các công thức, các hình vẽ kĩ thuật, các bản đánh giá nhận định về du hành vũ trụ 
và cả sách giáo khoa nữa. 


256 


XPINÔZA (BARUCH SPINOZA) 


(1632- 1877) 
NHẢ KHOA HỌC VÀ TRIẾT HỌC NỔI TIẾNG NGUỜI HÀ LAN, 
CÓ CÔNG ĐỔI MỚI TRIẾT HỌC VÀ TÔN GIÁO ĐƯƠNG THỜI 


I. CUỘC ĐỜI 


Ông sinh tại Amxtecđam, mất tại La Hay 
trong một gia đình Do Thái, trước sinh sống 
ở Bồ Đào Nha. Lúc nhỏ, ông học tiếng Do Thái 
cổ, học toán, học vật lí và học triết học. ẵ 

Do gia đình phải tị nạn từ Bồ Đào Nha ÿ 
- sang Hà Lan nên nghèo túng, ông phải từ ; 
sớm làm nhiều nghề để kiếm sống như: buôn 
bán, đi làm công nhật, sửa chữa kính hiển vi 
và kính thiên văn. Vì quá mệt nhọc trong kiếm sống, nên ông Sức lao lực, sớm 
mắc bệnh phổi. 

Lại thêm ở Hà Lan lúc ấy nổi lên môn phái hoài nghỉ các chân lí của Do Thái 
giáo. Ông nổi tiếng là học rộng, tài cao, b bị xem như là lãnh tụ của môn phái ấy, 
nên bị trục xuất và ám hại hụt. : 


Ông phải trốn chạy khỏi Amxtecđam. Từ năm 1660, ông đến Rigiôxbœc, gần 
thành phố Lâyđơ, sống bằng nghề dạy học và viết sách. 

Ba năm sau (năm 1663) ông dời về Noocbơc (gần La Hay) và được tôn sùng 
như một triết gia tài danh, dù lúc ấy ông mới 31 tuổi. Ở đây ông, tiếp tục giao 
thiệp với nhiều nhà bác học nổi tiếng như Huyghen, Ôđenbua, Vôtxiuyt.. và tiếp 
tục viết sách. 

Vào thời gian này xảy ra cuộc chiến giữa Pháp và Hà Lan và Hà Lan bị chiếm 
đóng. Ông đứng ra sắp xếp vụ tranh chấp ấy và bị dân chúng hiểu nhầm, tí nữa thì 
bị ném đá chết. 

Hoà bình vãn hồi, vua Louis XIV nước Pháp chuộng tài, trọng đức, đặc cách trợ 
cấp cho ông. 

Năm 1673 ông được mời dạy triết le tại Viện đại học Haidenbec nhưng ông từ 
chối vì muốn dành toàn bộ thời gian để viết sách. 





257 


Năm 1676, ông được coi là nhà triết học lừng lẫy và uyên bác nhất của nước 
Hà Lan lúc bấy giờ và được Lepnit một triết gia cũng nổi tiếng như thế ở Đức 
đến thăm. 

Do kiệt sức vì bệnh tật cũ tái phát nên ông mất giữa lúc nhiều tác phẩm đang 
viết đở mới đang ở tuổi 44. 

II. SỰ NGHIỆP 

Sự nghiệp của ông được biết đến khi ông về hẳn La Hay và cho in 2 tác phẩm 
quan trọng: "Đạo đức học” và " Khái luận về thần học và chính trị". 

- Đạo đức học (Ethica): sách được viết từ năm 1661 và 16 năm sau mới xuất 
bản. Sách gồm 5 phần khảo cứu về chúa, linh hồn, tình thương và sự yếu đuối - 
của con người trước quyền năng, cuối cùng là sức mạnh của lí trí và sử tự do ở 
con người. 

- Khái luận về thần học và chính trị : sách in nhưng dấu tên tác giả và nhà 
xuất bản. Nhưng những kẻ trung thành với Do Thái giáo và bảo thủ thì biết ngay 
tác giả là ai và phản công ông kịch liệt. : : 

- Triết học Xpinôza có các đặc điểm sau: 

1- Tiếp tục tư tưởng Đêcac đòi được tự do phê phán các địa hạt nhạy cảm lúc ấy _ 
như: tôn giáo, chính trị cũng như triết học. 

2- Ông giải thích thế giới theo khoa học chứ không theo khuôn sáo giáo điều 
của tôn giáo.. 

Ảnh hưởng của Xpinôza lớn đến mức mặc dù chống lại ông nhưng các triết gia 
lớn như Lepnit, Phichtơ, Selinh, Hêghen... cũng rất nể trọng ông. 

Hêghen đã nói “Muốn trở thành triết gia, trước hết phải là môn đệ của 

- Xpinôza đã”. 


258 


Y 


YECSANH (ALEXANDRE YERSTN) 
(1863 - 1943) 
BẮC SĨ, NHÀ VI KHUẨN HỌC PHÁP, GỐC THUY SĨ, 
NHÀ KHOA HỌC SUỐT ĐỜI KHÁM PHÁ VÀ PHỤC VỤ Ở VIỆT NAM 


I. CUỘC ĐỜI 


Ông sinh năm 1863 tại Ôbon, bang Lavô 
Thuy sĩ, mất năm 1943 tại Nha Trang Việt 
Nam. Ông theo học ngành y với mong muốn 
đi sâu vào các phát minh khoa học. 


May mắn năm 1886, khi mới 23 tuổi ông 
đã được nhà bác học Paxtơ chú ý đến và nhận 
về Viện Paxtơ Pari. Tại Viện Paxtơ, người 
bác sĩ trẻ đã cộng tác với Êmin Ru trong 
nghiên cứu dẫn đến phát hiện ra độc tố bạch tà 
cầu. Ông được chính Paxtơ đào tạo và cử đi ñếhìêh è cứu ở nước ngoài. i. Ông được 
một hãng vận tải đường biển tài trợ để đến Việt Nam năm 1888 lúc mới 25 tuổi, để 
nghiên cứu khám phá và phục vụ suốt đời ở thành phố Nha Trang, một thành phố 
ven biển của miền Trung Việt Nam. 





II. SỰ NGHIỆP 


Sự nghiệp khoa học của ông bắt đầu từ các khám phá tại Viện Paxtơ Pari nhưng 
chính thức được vận dụng vào chữa. trị các dịch bệnh nhiệt đới khi ông đặt chân 
đến Việt Nam. Với tư cách là chỉ nhánh của Viện Paxtơ nước Pháp, năm 1894 ông 
được cử đến Hồng Kông nghiên cứu về một bệnh Ìš gọi là "cơn dịch đen" đang 
hoành hành tại đây. Trong một căn nhà tranh đơn sơ dựng tạm tại Hồng Kông để 


259 


làm phòng thí nghiệm "dã chiến", bằng những thiết bị còn thô sơ thời ấy ông đã 
khám phá ra loại vi khuẩn hình que gây ra bệnh dịch hạch. Với thành công trên, 
năm 1895, ông trở về Pari hợp tác với Ê.Ru và Boren để chế tạo ra loại huyết thanh 
chống lại thành công bệnh dịch tả. Cũng tại lần đi công cán này, ông đã đề nghị 
với Paxtơ cho phép thành lập một phòng thí nghiệm được trang bị đầy đủ tại Nha 
Trang Việt Nam. Đến năm 1905, phòng thí nghiệm đó, với sự đầu tư công sức và 
đào tạo các cộng sự viên của ông đã trở thành Viện Paxtơ Nha Trang, một trong 
những chi nhánh của Viện Paxtơ Pari rất sớm ở Hải ngoại. 

Ngoài các đóng góp rất lớn của ông cho việc nghiên cứu, chữa các bệnh nguy 
hiểm của nhiệt đới, ông còn có nhiều khám phá trong các mặt khác ở Việt Nam. 

Trong căn nhà 3 tầng lớn có nhiều phòng là các phòng thí nghiệm nghiên cứu 
về vi khuẩn lần đầu tiên ở Việt Nam, ông đã dành một phòng để nghiên cứu về 
thiên văn và khí tượng. 

Theo các số liệu ghi chép để lại, chính cái phòng dành làm Đài thiên văn nhỏ 
bé ấy đã giúp ông dự báo chính xác 17 cơn bão lớn từ năm 1909 đến năm 1942, 
trước các tai hoạ gặp bão trên biển suốt hàng chục năm liên tiếp. Ông còn nhận 
lãnh sứ mạng thám hiểm khai phá và lập bản đồ chi tiết khu vực từ Nha Trang 
vẻ Sài Gòn bằng đường bộ. Ông phải mất ba năm trời mới tìm đến cao nguyên 
Langbiên vùng Đankia và tuyên bố đã tìm ra Đà Lạt, lúc ấy chưa ai biết đến, 
vào ngày 21-6-1893 và đề nghị xây dựng Đà Lạt thành một thành phố nghỉ mát 
nổi tiếng. 


Ông còn quan tâm đến tài n8bý tr thiên nhiên. Ông là người đã đưa cây cao su 
vào trồng đầu tiên ở Đông Dương và đã thuần hoá thành công cây được liệu nổi 
tiếng Canhkina (Cinchona Ledgeriana) trên vùng đất Miền Nam Việt Nam. 

Ông mất ngày 01-3-1943 tại Nha Trang, thọ 80 tuổi. Dù là viện sĩ Viện Hàn 
lâm Khoa học Pháp, huân chương bắc đẩu bội tỉnh và là nhà bác học lớn của thế 
giới, nhưng trong di chúc để lại, ông chỉ mong muốn "được chôn cất tại Nha 
Trang; không tổ chức kèn, trống, và chủ tế lễ tang phải là người Xóm Cồn (Nơi 
quê hương thứ 2 của ông)". Mộ ông đặt trên một ngọn đồi nhỏ dưới chân Núi Bà. 
Tháng 10-1997 "Bảo tàng Yecsanh" đã được xây dựng tại thành phố Nha Trang 
với sự tài trợ của Viện Paxtơ Parl, bảo tàng Paxtơ (Pháp) và Viện lịch sử y học 
Lôdanơ (Thuy Sĩ). Điều còn quan trọng hơn, hình ảnh người thày thuốc tận tuy với 
khoa học và cộng đồng in dấu mãi mãi trong kí ức người dân Nha Trang. Tên ông 
đã được đặt tên cho nhiều đường phố ở Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh, Nha 
- Trang, Đà Lạt và nhiều thành phố khác ở Việt Nam.. 


260 


